EDMUND 
HUSSERL 


Ủ7ôXuU 1h H 


NHÀ XUÂT BẢN THUẬN HÓA 
TRUNG TÂM VĂN HÓA NGÔN NGỮ ĐÔNG TÂY 


EDMUND HUSSERL 


EDMUND HUSSERL 
Dịch từ Hiện đại thế giới thập đại tư tưởng gia, 
Dị Kiệt Hùng chủ biên, Giang Tô Nhân dân xuất bản xã, 1995, 
+ 


Người dịch; TRỊNH CƯ 
Người hiệu đính: DƯƠNG VŨ 
* 


© TRUNG TÂM VĂN HOÁ - NGÔN NGỮ ĐÔNG TÂY 
giữ bản quyền về tổ chức. bố cục và trình bày tủ sách Triết học Đông Tây 


TỦ SÁCH TRIẾT HỌC ĐÔNG TÂY 


tktw++x+x*x* 


DIÊU TRỊ HOA 


EDMUND HUSSERL 


NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HÓA 
TRUNG TÂM VĂN HÓA NGÔN NGỮ ĐÔNG TÂY 


EDMUND HUSSERL 
(1859-1988) 


“Hiện tượng học là một môn khoa học, là quan hệ 
giữa các môn khoa học khác nhau. Nhưng hiện 
tượng học đông thời lại lè, uà trước hết là một 
phương pháp uà thái độ: thái độ tư duy triết học 
đặc biệt uà phương phúp triết học đặc biệt". 
HUSSEIAM 


CON ĐƯỜNG ĐI TỚI TRIẾT HỌC 


Mùa xuân 1938, Edmund Husserl bị đày vò vì bệnh 
tật, không còn có thể suy nghĩ để kiến tạo cái thế giới 
tỉnh thần rộng lớn của ông được nữa. Nằm đài trên 
giường, với giọng yếu ớt nhưng bình thản, ông nói với 
người bên cạnh: "Tôi đã sống những năm tháng qua với 
tư cách một nhà triết học. Giờ đây, tôi cũng sẽ ra đi với 
tư cách một triết gia". Ngày 27-4, con người suốt đời vì 
triết học và đem lại một làn gió mới cho triết học thế kỷ 
XX, đã thanh thắn ra đi ở tuổi 79 tại Fribourg-en- 
Brisgau. Người ta tiễn đưa ông trong một quan tài bằng 
gỗ với một nghị lễ đơn giản, đến nghĩa trang Gôtenstalô 
gần Fribourg. 

Cuộc sống hiện thực hàng ngày của một nhà triết học 
thật là đơn điệu và khắc khổ. Trong đó, Kant là một 
mẫu mực: ngày nào ông cũng đọc sách, suy tư, viết lách 
và đi bộ. Khoảng hai tháng trước khi mất, Husserl] có 
nói: "Con người không nên luôn luôn tâm niệm về 
những chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ". Trong con mắt 


5 


của các triết gia, những chuyện đời thường trong cuộc 
sống thường nhật, chẳng qua cũng như đám mây, đến 
rồi bay đi. Đối với họ, chỉ có tư tưởng mới gây xúc động 
lòng người. Trong một lần giảng bài về Aristote, nhà 
triết học nổi tiếng lúc bấy giờ là Martin Heidegger đã 
nói về cuộc sống của Aristote như sau: "Ông ấy sinh ra, 
sống ở trên đời, rồi chết". Tiếp đó, ông nói về tư tưởng 
của Aristote. 

Đối với các triết gia, tư tưởng mới là cái quan trọng 
nhất. Một triết gia có thành công hay không trong lĩnh 
vực của mình, hoàn toàn tuỳ thuộc ở chỗ người đó có 
một quá trình tư duy sâu sắc hay không. Phải trải qua 
những bước đường chông gai trong tư tưởng mới là cuộc 
sống có ý nghĩa nhất của nhà triết học. Cuộc đời của 
triết gia là cuộc đời của quá trình tư duy. 

Husserl chính là nhà triết học mẫu mực đó. Đó là vì, 
một mặt, mỗi ngày, ông đọc, suy nghĩ, viết, giảng bài và 
trao đổi ý kiến với các bạn đồng sự. Ngoài ra, hầu như 
chẳng có sự việc gì quan trọng khác trong cuộc sống đời 
thường đáng nói. Chỉ đến cuối đời, ông mới bị lôi cuốn 
vào sóng gió chính trị, nhưng chẳng bao lâu sau thì 
mất. Song, quá trình tư tưởng của ông hết sức phong 
phú, rất nhiều màu sắc. Con đường tư tưởng của ông 
hầu như trải qua tất cả các bãi đá ngầm lởm chởm của 
biển cả triết học, Tức là, ông đã gặp những khó khăn to 
lồn trên con đường phát triển hiện tượng học, như tiên 
nghiệm luận, duy ngã luận. Husserl đã lao vào cuộc 


6 


hành trình ấy với tất cả sức bình sinh của mình. Đó là 
một lịch trình tư đuy rất lâu dài, từ chủ nghĩa tâm lý 
đến hiện tượng học, từ hiện tượng học miêu tả đến hiện 
tượng học tiên nghiệm rồi lại từ chủ thể tiên nghiệm 
đến "thế giới cuộc sống". Nếu không phải là con người 
đại trí đại dũng, thì không thể đi hết lộ trình như thế. 

Hiện tượng học không phải là một hệ thống có sẵn, 
mà nó là một con đường chưa khai phá. Vì vậy, chúng 
ta phải đi sâu tìm hiểu cái cốt lõi triết học và tư tưởng 
của nó. Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau bước lên con 
đường của hiện tượng học, bằng cách men theo đấu 
chân mà Edmund Husserl từng đi qua. 


1L. THỜI TRE VÀ ĐI HỌC 


tăm 1859 là thời kỳ rất đáng ghì nhớ trong lịch sử tư 
tưởng phương Tây. Đó là năm Charles Robert Darwin 
cho ra mắt công trình Nguồn gốc các loửi và John 
Stuart MiII xuất bản cuốn Bàn oễ tự đo. Người khổng lỗ 
triết học John Deway và Henri Bergson ra đời năm Ấy, 
càng thêm đậm sắc màu cho niên giám 1859. Và ngày 
8-4-1859, người sáng lập hiện tượng học Edmund 
Husserl cất tiếng khóc chào đời. 

Husserl sinh tại Prossnitz miền Moravie, lúc ấy đang 
thuộc đế quốc Áo - Hung. Cha là một thương nhân 
người Do Thái, ông mất khi Husserl 2ð tuổi. Từ đó, 
HusserÌ sống với mẹ. Husserl là con thứ hai trong bốn 


7 


anh em. Sau khi cha mất, ba người anh em của Husserl 
đều đến làm việc tại công ty của cha. Husserl thì không. 

Tại nơi sinh sống của Husserl, ngoài gia đình 
Husserl, nhiều nhà khác cũng đều theo đạo Do Thái. 
Do hoàn cảnh gia đình, nên từ nhỏ, Husserl đã sống 
trong môi trưởng tôn giáo. Sau này, khi nghiên cứu 
triết học, Husserl cũng xuất phát từ tình hình đó. Gia 
đình của Husserl thật là bình an và yên lành, không hề 
có những chuyện cãi vã và om sòm như những gia đình 
thế tục. Vả lại, do chịu ảnh hưởng rất lâu dài của mẹ, 
nên tính tình HusserÌ hay bẽn lẽn, xấu hổ, nhưng lại 
hay suy nghĩ có tính chất mơ tưởng. 

Năm lên 10, Husserl bắt đầu đi học tại trưởng trung 
học ở quê nhà. Sau đó, lên học trường công lập Olmutz 
nổi tiếng của tỉnh. Husserl học ở trường Olmutz cho 
đến khi tốt nghiệp. Trong thời gian học trung học, 
Husserl tỏ ra không có gì xuất sắc. Trong những nhận 
xét của thầy giáo về học trò Husserl, không có điểu gì 
gây ấn tượng đặc biệt. Nghe nói, trong khi học tập, 
Husserl thường không chú ý nghe giảng cho lắm; anh 
thưởng suy nghĩ đăm chiêu và không quan tâm bài vở. 
Chỉ có môn số học là hơi khá một chút. Đặc biệt, anh 
chàng lại rất hay ngủ, thường ngủ say trong lớp. Khi 
thầy giáo hỏi đến Husserl, các bạn ngồi cạnh phải đánh 
thức anh ta dậy. Vì vậy, các bạn học gọi Husserl là 
chuyên gia nằm mê! Nhưng đến khi sắp thi tốt nghiệp, 
Husserl] hết sức cố gắng, cuối cùng đã thi tốt nghiệp đạt 


8 


kết quả. Sau khi tốt nghiệp, thầy hiệu trưởng còn 
nói: "Husserl đã từng là học trò kém nhất của trường 
chúng tôi". 

Mùa thu 1876, Husserl bắt đầu học đại học. Anh ghi 
tên vào trường đại học Leipzig”, chuẩn bị học ba năm 
về thiên văn; đồng thời nghe giảng về số học, vật lý, 
triết học. Tại đây, Husserl làm quen với Tômat 
G.Masalich, một người hơn Husserl 9 tuổi. Sau này, 
Masalich trở thành Tổng thống cộng hoà Tiệp Khắc. 
Chính Masalich đã khuyên Husserl chú ý đến triết học 
cận đại. Hai người cùng nghiên cứu Descartes, Leibn1z 
và kinh nghiệm luận của Anh. Đồng thời, Masalich còn 
khuyên Husserl chú ý tình hình tiến triển của triết học 
cận đại, nhất là của triết học Brantano (Franz). Những 
điều này có ý nghĩa quyết định đối với con đường sau 
này của Husserl. 

Trong thời gian bọc ở Leipzlg, Husserl còn làm quen 
với Anblaixit. Tình bạn với Anblaixit là một trong 
những chỗ dựa tỉnh thần vĩnh hằng trong cuộc đời triết 
học cô tịch của Husserl. HusserÌ cùng với AnblaixIt vào 
học số học và triết học tại trường đại học Berlin học kỳ 
mùa hè 1878. Trong thời gian sau học kỳ tiếp theo đó, 
Husserl chủ yếu nghe các giáo sư Leopold Kronecker và 


t Tất cả các tên trong phần nói về Edmund Husser! đều lấy nguồn 
từ tiếng Pháp. Những tên riêng nào, không thể tìm được nguyên văn 
tiếng nước ngoài, chúng tôi phiên âm ra tiếng Việt, như Anblaixit... 
NÐ. 


Karl Veierstrass giảng về số học, Paul giảng về triết 
học. Trong đó, học thức và tính tình của Veierstrass có 
ảnh hưởng lớn đối với sự hình thành tư tưởng của 
HusserÌ. Do ảnh hưởng của Veierstrass, Husserl đã từ 
bỏ thiên văn học là môn khoa học mà anh rất yêu thích, 
để chuyên tâm học tập và nghiên cứu về số học và phân 
tích số học. Trong quá trình này, Husserl được đào 
tạo rất chặt chẽ về số học, giúp ích rất lớn cả cuộc đời 
của ông. 

Đầu năm 1881, Husserl rời Berlin đến trường đại học 
Vienne, tiếp tục nghiên cứu số học. Mùa thu 1889, luận 
án tiến sỹ "Lý thuyết tính toán tính đa dạng" (La 
théorle du calcul des variationst - N.D) của Husserl 
được thông qua, ông được cấp bằng học vị tiến sỹ. Trong 
thời gian ở Vienne, Husserl lại gặp Masalich và do ảnh 
hưởng của Masalich, Husserl nghiên cứu kinh Tên ước. 
Tuy Husserl sinh ra trong gia đình Do Thái, nhưng đạo 
Do Thái chỉ theo kinh Cựu ước, cho nên, Husserl rất ít 
có cơ hội tiếp xúc với toàn bộ sách kinh điển Cơ đốc 
giáo. Sau một thời gian, Husserl thu hoạch được rất 
nhiều. Ông cảm thấy có nhiều vấn đề được giải đáp. Do 
hoàn cảnh gia đình và do cá tính, nên HusserÌ cảm 
thấy thích thú một cách rất tự nhiên đối với nhiều vấn 
đề tôn giáo. Ngay từ lúc mới 13-14 tuổi, Husserl đã chú 
ý vấn đề thượng đế có thật hay không. Muốn hiểu tận 
gốc những vấn đề này, đương nhiên phải trải qua sự 
thể nghiệm tôn giáo thật sâu sắc. Chính nhờ sự thể 


10 


nghiệm tôn giáo đó, mà Husserl hiểu ra rằng: "Phải 
dựa vào một hệ thống triết học nghiêm chỉnh để tìm 
kiếm con đường đi lên thượng đế và cuộc sống chân 
chính". Từ đó, Husserl ngày càng không bằng lòng với 
việc đơn thuần theo đuổi số học thuần tuý; ông cho 
rằng số học không thể giải đáp được các vấn để cuộc 
sống trong vũ trụ. 

Mùa hè 1883, theo lời hứa với Velerstrass, Husserl 
trở lại Berlin làm trợ giáo. Nhưng không bao lâu sau, 
Weierstrass ốm nặng, không thể giảng bài được, nên 
năm sau, Husserl phải quay lại Vienne, Trong năm 
Husserl trở lại Vienne, cuộc sống Husser] có một bước 
ngoặt rất lớn. Đó là ông quyết định coi triết học là nghề 
nghiệp của mình. Từ đó, Husserl bước vào lãnh địa 
triết học. 


IL CHUYỂN SANG TRIẾT HỌC 


Husserl buồn bã từ biệt Veierstrass đang trên giường 
bệnh để trở về Vienne. Một hôm, Husserl bước vào 
giảng đường của Franz Brantano, một học giả lớn mà 
Husserl ngưỡng mộ từ lâu. Không ngờ, Husserl lập tức 
bị cuốn hút bởi học thức và phong độ của Brantano. 
Ông này vốn là một cha cố Thiên chúa giáo; sau bị trục 
xuất khỏi nhà thờ đạo Thiên chúa vì đã nói những lời 
báng bổ đạo này. Ông đến Vienne làm giáo sư triết học. 
Brantano là một nhà tư tưởng có học thức uyên thâm 
và tư duy lôgich rất chặt chẽ. Tác phẩm chủ yếu của 


11 


Brantano Nhừi nhận tâm lý học từ quan điểm binh 
nghiệm, được xuất bản năm 1874. Tư tưởng của 
Brantano lúc bấy giờ rất có ảnh hưởng, rất nhiều thanh 
niên tụ tập ở nhà ông, hình thành một nhóm phái. 
Nhóm phái này chủ trương không sử dụng các tiền đề 
triết học, không sử dụng thực chứng luận nghèo nàn và 
không vận dụng tỉnh thần phê phán. Theo nguyên tắc 
chỉ đạo đó, triết học bản thể luận và lý luận nhận thức 
được coi là kinh nghiệm tâm lý trực tiếp. 

HusserÌ nhanh chóng gia nhập vào nhóm phái ấy. 
Husserl được sự khích lệ rất mạnh mẽ của tỉnh thần 
khoan dung tôn giáo cũng như không khí tìm kiếm 
nghiên cứu lý tính của nhóm phái này. Tình bạn giữa 
Husserl và Brantano cũng ngày càng mặn mà. Trong 
quá trình tìm kiếm chân lý, hai người thường xuyên 
trao đổi ý kiến, cùng nhau bàn bạc nghiền ngẫm suốt 
ngày; vì vậy, quan hệ đôi bên vượt qua ranh giới tình 
nghĩa thầy trò. Đó một phần là vì Husser] sớm mất cha, 
đã tự nhiên coi Brantano là bậc cha chú và là chỗ dựa. 
tình thần, chịu ảnh hưởng rất lớn của Brantano về tư 
tưởng và nhân cách. Hai mươi năm sau, khi Husserl 
đến Florence để thăm người thầy cũ đã nghỉ hưu, ông 
nói: “VỊ giáo sư chân chính giống như người cha hiển 
từ!” Husser] cũng có quan hệ rất tốt với vợ Brantano, 
Brantano phu nhân từng vẽ chân dung cho Husserl. Bà 
nói, dáng vẻ bề ngoài của anh ta giống như một người 
thời Phục hưng! 


12 


Thời kỳ làm quen với Brantano trở thành bước ngoặt 
trong đời Husserl. Brantano đã thức tỉnh nhiệt tình 
phân tích nội tâm vốn có trong con người Husserl. Dần 
dần nhiệt tình ấy càng nhen nhóm càng bùng phát, và 
cuối cùng thai nghén và sản sinh ra hệ thống hiện 
tượng học. Như vậy đó, sự ham mê số học và tâm lý học, 
cũng như việc phân tích hình thức thuần tuý và việc 
miêu tả hành vi tâm lý, được kết hợp một cách kỳ diệu 
trong con người Husserl. Hai cái đó trở thành động lực 
thúc đẩy Husserl chuyển sang nghiên cứu triết học thời 
kỳ đầu tiên. Và trong thời kỳ này, để tài nghiên cứu 
chủ yếu của ông là vấn để cơ sở triết học của số học và 
lôgích. Điều này có nghĩa, ngay từ khi bất đầu, triết học 
của Husserl là phân tích tâm lý - một lĩnh vực đầy gai 
góc và sâu sắc khôn lường - chứ không phải theo chủ 
nghĩa hình thức thuần tuý của Gottlob, Frege và 
Bertrand Russel. 

Năm 1886, Husserl lại gặp Anblaixit. Do lời khuyên 
của Anblaixit, Husserì chuyển sang theo Tân giáo của 
phái Tin lành, và Anblaixit là cha đạo của Husserl. 
Cũng năm ấy, chàng trai mới bước vào vương quốc triết 
học, đã cầm lá thư giới thiệu của Brantano đến trường 
đại học Halle để gặp Carl Stumpf. Stumpf là học trò rất 
nhiệt tâm của Brantano. Stumpf đã phát triển tâm lý 
học Brantano, cho nên, ông trở thành một trong những 
người đặt nền móng cho tâm lý học cận đại Đức. Khi 
gặp Husserl, Stumpf đang làm giáo sư triết học và tâm 


18 


lý học ở trường đại học Halle. Stumpf đặc biệt quan 
tâm chàng trai do Brantano tiến cử. Ông luôn luôn 
giảng giải nhiều kiến thức của mình cho Husserl, làm 
cho anh chàng này rất thích thú. Tác phẩm Nghiên cứu 
lôgích do Husserl viết sau này là cốt để tặng người thầy 
và bạn thân Stumpf. 


Trong thời gian một năm tiếp theo, địa Vị của 
Husserl ở trong trường tăng lên. Husserl đã làm những 
công việc mà phần lớn các chàng trai đều làm. Đó là 
tìm việc làm, lấy vợ và nuôi con. Ngày 26-7-1887, 
Husserl được quyết định làm giảng viên ở đại học 
Halle. Bài giảng có nhan đề “Về mực tiêu và các vấn đề 
của siêu hình" của anh đã giảng trên cương vị đó. Bài 
viết này chứng tỏ Husserl đã bước vào lĩnh vực triết 
học. Đồng thời, anh cũng dang vận dụng phương pháp 
của mình, tức là phương pháp phân tích ý thức, để tìm 
kiếm phương pháp nghiên cứu siêu hình, Một tháng 
sau, Husserl] cưới Malvina Steinschneider, người đồng 
hương, cùng là hậu duệ người Do Thái, và là cô giáo 
trung học. Malvian là một phụ nữ trung thực và đảm 
đang. Cô yêu chồng và rất chung thuỷ, hết sức chăm 
sóc Husserl và nuôi dạy ba đứa con, để Husserì có đủ 
thì giờ bay lượn trên bầu trời trong trẻo! 


Sau khi cưới vợ, cuộc sống của Husserl vẫn rất đạm 
bạc, hoàn cảnh kinh tế gia đình eo hẹp kéo dài hơn 10 
năm. Sau đó mới dần dần khá hơn. 


14 


Cùng năm đó, với sự hướng dẫn của Stuưmpíf, việc 
nghiên cứu của Husserì thu được kết quả bước đầu. 
Ông viết xong bản luận văn Khái niệm uê con số: phân 
tích tâm lý học. Đó cũng là luận văn giúp ông được 
thăng cấp "sư" trong giảng dạy. Vấn đề cơ sở của số học 
là một vấn đề quan trọng, được đặt ra trong quá trình 
phát triển của số học cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. 
Nhà số học Xinbơt từng cho rằng: dù khái niệm số học 
được nêu ra từ bất cứ đâu: từ nhận thức hay từ hình 
học, hay là từ lý luận về khoa học tự nhiên, đều sẽ nêu 
ra cho số học một nhiệm vụ như sau: nghiên cứu những 
cơ sở và nguyên tắc tạo thành những khái niệm đó, từ 
đó, đưa những khái niệm ấy vào hệ thống đo đạc đơn 
giản và hoàn chỉnh. Trên thực tế, đưa những khái 
niệm về con số vào hệ thống đo đạc hoàn chỉnh, coi hệ 
thống ấy là cơ sở của chúng; cách làm này, về sau sẽ 
gặp rắc rối chết người. Hình như HusserÌ đã sớm cảm 
thấy chủ để bản luận văn của ông đã cho thấy rõ 
rằng, ông đã đặt các khái niệm cơ bản của số học trên 
cơ sở tâm lý học. 

Sau đó, Husserl đã phát triển bản luận văn ấy thành 
một tác phẩm chuyên khảo. Đó là Triết học thuật toán: 
nghiên cứu 0ê tâm lý học uà lâgích được công bố năm 
1891. Trong tác phẩm này, Husserl có ý đổ tìm kiếm sự 
giải thích về mặt tâm lý học cho các khái niệm cơ bản 


về con số và cho các phạm trù có liên quan đến số học 


lỗ 


như "một", "nhiều", "đồng nhất", "bằng". Cũng có nghĩa, 
xây dựng cơ chế phát sinh về mặt tâm lý học cho các 
khái niệm số học. Nhưng sự thật sau này chứng tỏ, việc 
tìm kiếm vật đối ứng tâm lý cho số học và lôgích là vô 
ích, nó chắc chắn sẽ đưa đến mâu thuẫn to lớn giữa 
tính xác định khách quan của lôgích toán học và tính 
tuỳ tiện chủ quan của hành vi tâm lý, từ đó, rơi vào chủ 
nghĩa tương đối và chủ nghĩa hoài nghỉ, điểu mà mấy 
năm sau, iusser] đã lên án gay gắt. Chủ nghĩa tâm lý 
đó coi tâm lý học là khoa học cơ sở và chủ trương mọi 
khoa học phải coi tâm lý học là cơ sở. Đồng thời, cho 
rằng lôgích học, luân lý học, triết học chẳng qua cũng 
chỉ là tâm lý học hoặc đều là vận dụng tâm lý học. Cuốn 
Triết học thuột toán đã chịu ảnh hưởng của những 
quan điểm đó; cho nên, sau khi xuất bản, cuốn sách đã 
bị những người như Frege phê bình, Frege là nhà triết 
học lôgich quan trọng của thế kỷ, là một trong những 
người đặt nền móng cho triết học phân tích đương đại. 
Việc phê bình này đã làm tiêu tan ý tưởng của Husserl 
về việc viết cuốn thứ hai, và làm cho Husserl càng đi 
sâu suy xét về cơ sở của số học và lôgích. 


HI. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA TÂM LÝ 


Husserl sinh ra và lớn lên trong nửa cuối của thế kỷ 
XIX, thời kỳ có nhiều biến động đữ dội trong giới tư 
tưởng châu Âu. Một mặt, số học và khoa học tự nhiên 


16 


phát triển nhanh chóng, buộc khoa học nhân văn và 
khoa học xã hội phải xem xét lại phương pháp của 
mình. Các bộ môn: chính trị học, luật học, xã hội học, 
tâm lý học đều theo nhau vận dụng nguyên tắc thực 
chứng và phương pháp quy nạp của khoa học tự nhiên. 
Mặt khác, để chống lại sự xâm nhập của khoa học tự 
nhiên, có người đề xướng việc thiết lập môn “khoa học 
tỉnh thần" ngay trong lĩnh vực khoa học nhân văn. Họ 
cho rằng, có sự khác nhau rất rõ giữa các hiện tượng xã 
hội, hiện tượng trong cuộc sống con người và hiện tượng 
tự nhiên; cho nên khoa học nhân văn cần có bộ mặt 
khác với khoa học tự nhiên. Đó chính là khoa học tỉnh 
thần. Nó tuyệt nhiên không phải là vật phụ thuộc vào 
khoa học tự nhiên. Phương pháp của khoa học tỉnh 
thần là phương pháp sử học và phương pháp ngôn ngữ 
học văn hiến (hoặc giải thích học khảo cứu). Khoa học 
tỉnh thần chủ yếu nghiên cứu những vấn để có liên 
quan đến quan hệ xã hội của con người. Vì vậy, về cơ 
bản, nó hoàn toàn khác với khoa học tự nhiên. Nhưng 
có một ngoại lệ. Đó là: sinh vật học nhận được sự ưu ái 
rất lớn của khoa học tinh thần. Đó là vì, môn học phân 
loại trong sinh vật học và quan niệm chỉnh thể hữu cơ, 
có rất nhiều điểm giống với phương pháp nghiên cứu 
nhân văn. Vì vậy, các nhóm phái triết học sự sống con 
người trong triết học đua nhau coi phương pháp sinh 
vật học là một trong các nguyên lý cơ bản của họ, lấy đó 


17 


để chống lại phương pháp diễn dịch và quan niệm máy 
móc trong khoa học số lý. 

Tình hình của tâm lý học rất đặc biệt. Kể từ thuyết 
kinh nghiệm thời kỳ đầu tiên của Anh đến nay, tâm lý 
học và triết học gắn liền với nhau. Tâm lý học nội tỉnh 
được phát triển trên cơ sở của triết học. Nửa cuối thế kỹ 
X1X, tâm lý học thực nghiệm của Đức bắt đầu xuất đầu 
lộ diện. Nó dựa theo nguyên tắc thực chứng của khoa 
học tự nhiên để thâm nhập vào lĩnh vực tâm lý, một 
lĩnh vực riêng của khoa học nhân văn truyền thống, 
nhằm khoa học hoá việc nghiên cứu hiện tượng tình 
thần truyền thống. Hai phái tâm lý học đó, mỗi phái 
đều có chỗ mạnh của mình; tâm lý học nội tỉnh hay tâm 
lý học triết học đều có lĩnh vực "nội kinh nghiệm" mà 
không thể hoàn toàn hoán nguyên thành ngoại kinh 
nghiệm được; các hoạt động tri giác, tình cảm và ý thức 
của con người đều có liên quan chặt chẽ với "nội kinh 
nghiệm" đó. Nhưng về mặt lôgích, nếu so sánh tâm lý 
học nội tỉnh và tâm lý học thực nghiệm, thì tâm lý học 
nội tỉnh có một khuyết điểm rất khó khắc phục. Đó là 
tính trong sáng (minh bạch) và tính xác định của nó, là 
không thể chấp nhận được. Vậy mà nhóm tâm lý học 
nội tỉnh vẫn cứ coi tâm lý học là cơ sở của lôgích, coi 
lôgích là một phân nhánh của tâm lý học. Và được gọi 


0 Nội tỉnh: Tỉnh là tự kiểm điểm, tự xét lại mình, giác ngộ, tỉnh 


ngộ - N.D. 
18 


là chủ nghĩa kinh nghiệm lôgích. Chủ trương này là do 
các nhà kinh nghiệm luận Ảnh như Hans Lipps, John 
Stuart MiII và Herbert Spencer hết sức ủng hộ, do đó 
được lưu hành. Vì vậy, triết học kinh nghiệm chủ nghĩa 
Anh trở thành đại bản doanh của tâm lý học nội tỉnh và 
chủ nghĩa tâm lý lôgích. Lập trường này cũng có ảnh 
hưởng nhất định ở Đức, bắt đầu từ Kant. Nhưng kể từ 
cuối thế kỷ XIX, lĩnh vực lôgích toán học và tâm lý học 
thực ngbiệm đạt được rất nhiều thành quả. Trong tình 
hình đó, liệu có nên xem xét lại mối quan hệ giữa lôgích 
và tâm lý học hay không? Bắt đầu từ thời kỳ ở trường 
đại học, Husserl đã luôn luôn suy nghĩ về vấn đề căn 
bản đó. 

Cuộc gặp gỡ với Brantano đã kích thích nhiệt tình 
phân tích tâm lý vốn tổn tại trong con người Husserl, 
một nhân vật kiểu số học luôn luôn tìm kiếm tính xác 
định và sự nhất trí kiểu số học. Vì vậy, HusserÌ kết hợp 
số học và tâm lý học; ông coi chủ để nghiên cứu của 
mình là vấn để cơ sở của lôgích. Brantano là nhân vật 
trung gian giữa thế hệ đi trước và thế hệ tiếp nối theo 
sau của giới triết học Đức nửa cuối thế kỷ XIX. Ông đã 
dựa vào việc phê bình triết học Kant để tìm cơ sở tâm lý 
học cho bản thể luận và nhận thức luận. Brantano 
không đồng ý cuộc "cách mạng kiểu Copernik" của Kant 
về nhận thức luận, theo đó, tính quy luật của giới tự 
nhiên là chịu sự quy định của lý tính của chủ thể nhận 
thức. Đồng thời, Brantano cũng không cho rằng cái thế 


19 


giới cộng hưởng mà con người nhận thức được là không 
tồn tại độc lập. Theo ông, chân lý không tổn tại ở thế 
giới khách quan cũng không tổn tại trong thế giới chủ 
quan tiên nghiệm, mà là tổn tại trong kinh nghiệm trực 
tiếp có tính minh chứng. Tính chính xác phổ biến của 
công lý và của sự phán đoán của "nội tri giác" là kết 
quả tất nhiên của "tính tự minh"? của "nội kinh 
nghiệm". Brantano đã đi sâu nghiên cứu "nội kinh 
nghiệm”. Hạc thuyết về tính ý hướng (tính cố ý) của 
Brantano, là lý luận độc đáo nhất do ông sáng lập, đã 
có ảnh hưởng có tính quyết định đối với triết học 
Husserl. Brantano cho rằng, sở đĩ phải coi tính minh 
chứng của nội kinh nghiệm là tiêu chuẩn của chân lý, 
là bởi vì hết thảy mọi sự vật bên ngoài đều phải có vật 
đối ứng của chúng về tâm lý; ý thức và vật được ý thức 
là không thể tách rời nhau. Hơn nửa, trong quan hệ song 
. phương của tính ý hướng đó, phía "ý thức" có tầm quan 
trọng hơn. Việc thẩm tra ý thức sẽ có thể khiến chúng ta 
làm rõ được tính khách quan của sự vật bên ngoài. 

Những lý luận đó của Brantano là kết quả của việc 
nghiên cứu các khái niệm và tiển để của tâm lý học 
kinh nghiệm. Có thể gọi lý luận của ông là nguyên "tâm 
lý học". Đặc trưng này đã trực tiếp ảnh hưởng đến 
phong cách của Husserl trong việc nghiên cứu tâm lý. 
Nhưng so với thầy học của mình, Husserl là nhà triết 


®* “Tính tự minh": tự chứng mình, tự làm sắng tỏ -N.D. 
20 


học có yêu cầu cao về tính thuần tuý và tính nghiêm 
khắc (chặt chế) của khoa học. Husserl đã từ bỏ truyền 
thống của các nhà triết học Đức - Áo, kể từ thời kỳ giữa 
thế kỷ XIX đến nay, họ luôn luôn kết hợp nhận thức 
luận và giá trị luận. Ông tạm thời từ bỏ việc quan tâm 
tới luân lý; thay vào đó, ông quan tâm tới chân lý. Suốt 
đời mình, Husserl dốc toàn tâm toàn lực vào việc 
nghiên cứu quan hệ giữa tâm lý và lôgích. Mục tiêu của 
ông là trên cơ sở ấy, xây dựng một hệ thống triết học 
như là một khoa học chặt chẽ. 

Husserl đã đi từ góc độ tâm lý học nội tỉnh để nghiên 
cứu vấn đề cơ sở của số học và lôgích. Đó chính là chủ 
để tư tưởng thời kỳ đầu của ông; và cũng là trụ cột của 
ông sau này trong việc xây dựng ngôi nhà triết học đồ 
sộ. Năm 1891, tác phẩm thời kỳ đầu tiên của Husserl, 
cuốn TYiết học thuật toán được xuất bản. Trong cuốn 
sách này, ông đã tìm được cách giải thích tâm lý học 
cho khái niệm số học và các phạm trù có liên quan như 
"một", "nhiều", "đồng nhất", "bằng"; ông có ý đồ dựa vào 
hành vi tâm lý khởi thuỷ (nguyên sơ) để xây dựng hệ 
thống "phát sinh học" của khái niệm "số" (con số). Ông 
vạch rõ, có ba loại hành vi tâm lý có liên quan VỚI SỰ 
xuất hiện trên thực tế của khái niệm "số". Hành vi tâm 
lý thứ nhất là trừu tượng (boá) thuộc tính cụ thể của 
những vật được đếm (số); và chỉ coi đó là một hành vì 
trong ý thức. Thứ hai là, hành vi kết hợp các vật (được 
đếm) vào trong một ý thức. Thứ ba là hành vi "phân tử" 


21 


(suy nghĩ lại) đối với việc trừu tượng (hoá) và kết hợp 
nói trên. Như vậy, số (con sổ) là kết quả của quá trình 
trừu tượng "tập hợp nhiều sự vật". Ngoài ra, trong cuốn 
sách ấy, lần đầu tiên xuất hiện các thuật ngữ cơ bản 
như "phản tỉnh", "cấu thành", "miêu tả", "cấu thành ý 
nghĩa". Đó là những thuật ngữ quan trọng trong "hiện 
tượng học" của ông sau này. Husserl rất coi trọng năng 
lực phản tỉnh nội tâm và kỹ xảo miêu tá*hoạt động tâm 
lý một cách tỷ mỷ. Đó là điều kiện quan trọng làm cho 
ông sau này có khả năng phân tích hiện tượng học một 
cách chỉ tiết, sâu sắc. 

Tuy nhiên, cuốn sách đã trình bày thấu triệt quan 
điểm của chủ nghĩa tâm lý, quan điểm mà chỉ sau đó ít 
lâu, bản thân Husserl đã ra sức bài bác và phần đối. 
Cho nên, nhìn chung, đó là một tác phẩm không thành 
công. Nó không có vị trí quan trọng trong tư tưởng ông. 
Và, Nghiên cứu lôgích ra mắt năm 1900 mới là khởi 
điểm thật sự của tư tưởng Husserì. 


22 


PHẦN LẠI CHỦ NGHĨA TÂM LÝ 
Từ chủ nghĩa tự nhiên đến hiện tượng học 


Việc Husserl đi sâu nghiên cứu số học trong những 
năm đầu tiên, có vai trò rất quan trọng đối với con 
đường tư tưởng của cả đời ông. Hiện tượng học thoát 
thai từ khoa học tự nhiên; và là môn khoa học chặt chế 
duy nhất làm cơ sở cho hết thảy các môn khoa học tự 
nhiên. Husserl đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại điều đó. 
Chủ nghĩa khoa học và chủ nghĩa lý tính tương ứng với 
nó, là bối cảnh cơ bản của hiện tượng học của HusserÌ. 
Sau Husserl, hiện tượng học dần dần phát triển thành 
trào lưu tư tưởng của chủ nghĩa nhân văn, và đi đến 
chỗ trở thành trào lưu tư tưởng nhân văn quan trọng 
nhất của thế kỷ XX: cơ sở lý luận của chủ nghĩa hiện 
sình, Điều này, trên thực tế, ít nhiều có thể coi là một 
sự lệch lạc. 

Trong bối cảnh tư tưởng của thời kỳ cuối thế kỷ XI%, 
chủ nghĩa khoa học, hoặc chủ nghĩa lý tính, có liên 
quan chặt chẽ với chủ nghĩa tâm lý; tưởng chừng như, 


23 


nếu xa rời cơ sở tâm lý thì không thể nói về lý tính. Đó 
là sự lạm dụng chủ nghĩa kinh nghiệm, Chúng ta có thể 
nêu tên nhiều người theo chủ nghĩa khoa học đã tôn thờ 
chủ nghĩa tâm lý như Mach (Makho), MIH, Lipps, 
Brantano, Apenalus, v.v... Cũng giống như nhiều người 
cùng thời với mình, tư tưởng thời kỳ đầu của Husserl] 
đã rơi vào khuynh hướng tự tưởng của chủ nghĩa tâm 
lý. Husserl đã mất hơn mười năm loay hoay trong xu 
hướng tư tưởng đó. Kết cục, có thể nói là thu hoạch 
được quá ít ỏi. Cuối cùng, ông đã phê phán chủ nghĩa 
tâm lý, và qua đó, sáng lập hiện tượng học; đem lại 
màu sắc hoàn toàn mới cho giới tư tưởng thế kỷ XX. Sự 
đổi mới và chuyển biến đó, lại kèm theo sự chuyển biến 
về thái độ căn bản (lập trường căn bản) và về góc nhìn 
căn bản, tức là từ lập trường của chủ nghĩa tự nhiên 
chuyển sang lập trường của hiện tượng học. 


I. HUSSERL TRONG THỜI KỲ THEO CHỦ NGHĨA TÂM LÝ 


1, Di sản của Brantano 

Đúng như lời tuyên bố của Brantano, thầy học của 
Husserl, rằng nhiệm vụ chủ yếu của tâm lý học là 
nghiên cứu "tri giác". Brantano còn dùng thuật ngữ 
kinh viện "ý hướng" (cố ý) để miêu tả mối liên quan 
giữa chủ thể và khách thể trong hoạt động tri giác. 
Khách thể của tri giác là khách thể của "ý hướng", bởi 
vì không có ý hướng thì không có tri giác; và chỉ có hiện 
tượng mới là cái được cảm nhận (tri giác). Theo 
24 


Brantano, tâm lý học là môn khoa học về hiện tượng 
tâm lý. Chủ thể tự nó cố ý bao hàm (bao hàm một cách 
có ý hướng) một khách thể, còn khách thể thì tự thể 
hiện thành đối tượng nội tại trong tri giác. Cách miêu 
tả như vậy đã khiến những thuật ngữ triết học kinh 
viện mà Brantano sử dụng đó, biểu hiện thành hình 
thức của hiện tượng tâm lý. Tâm lý học cần nghiên cứu 
hoạt động của ý hướng, chứ không phải là khách thể 
của ý hướng. Đó là điều rất quan trọng. 

Một điểm quan trọng khác của lý luận "tính ý hướng" 
là hoạt động của ý hướng cũng tức là ý thức. Ý thức bao 
giờ cũng là ý thức về một vật nào đó, không có ý thức 
thuần tuý, nằm bên ngoài đối tượng. Cũng không có 
khách thể tâm lý tổn tại độc lập, tách rời khỏi ý thức. 
Cảm nhận, bao giờ cũng là cảm nhận về một vật nào 
đó. Hy vọng, bao giờ cũng là chờ mong điều gì đó, v.v... 
Những hiện tượng vật lý khác hẳn với hiện tượng tâm 
lý; vì vậy, hiện tượng vật lý không có đặc trưng đó. Cho 
nên, khách thể vật lý có thể tổn tại hoàn toàn độc lập, 
bên ngoài ý thức. Do đó, Brantano đặc biệt nhấn mạnh 
rằng điều mà ông nghiên cứu, không phải là đối tượng 
hiện thực trong thế giới vật lý khách quan, mà chỉ là 
đối tượng tỉnh thần nội tại. Đó chỉ là lý tưởng, quan 
niệm. Ví dụ, cái gọi là người cá (mỹ nhân người cá), chỉ 
tổn tại trong tưởng tượng, chứ thực tế không có người 
cá. Cái gọi là "ý hướng" trong ý thức, không thể bảo 
đảm khách thể tổn tại hay không tồn tại, mà chỉ là bảo 
đâm mối liên hệ giữa khách thể và chủ thể. 


25 


Coi tâm lý học là môn khoa học về hiện tượng tâm lý, 
tựa hồ như là muốn phân biệt nó (tâm lý học) với khoa 
học tự nhiên (nghiên cứu hiện tượng vật ìý). Nhưng 
thực tế không như vậy. Bởi vì chúng ta thấy tâm lý học 
cũng như khoa học tự nhiên, đều mang tính chất kinh 
nghiệm. Có hai môn tâm lý học: tâm lý học thực 
nghiệm và tâm lý học phát sinh. Trong đó, tâm lý học 
thực nghiệm có tính chất miêu tả. Phương pháp miêu 
tả là phương pháp kinh nghiệm chặt chẽ, hoàn toàn 
dựa vào kinh nghiệm nội tại. Tâm lý học phát sinh 
nghiên cứu mỗi quan hệ nhân quả của ý thức, và 
nghiên cứu quy luật phát sinh và phát triển của ý thức. 

Mặc đù Husserl không hoàn toàn tiếp thu quan điểm 
tâm lý học của Brantano, nhưng sự thật chứng tỏ, 
những quan điểm về ý hướng của ý thức có ảnh hưởng 
sâu sắc và lâu đài đối với tư tưởng của Husserl. Năm 
1930, Husserl viết trong "Vài lời cuối cùng" của tấc 
phẩm Hiện tượng học thuần tuý uà quan niệm triết học 
uê hiện tượng học rằng: Brantano đã làm cho ông 
(Husserl) thấy rằng khái niệm "ý hướng" của triết học 
kinh viện có thể được coi là khái niệm căn bản của tâm 
lý học; từ đó, bảo đảm cho tính khả năng của hiện 
tượng học. Husser] đã đưa tâm lý học vào khoa học tự 
nhiên, như vậy, đã vô tình tiếp thu quan điểm của 
Brantano. Đương nhiên, giữa học trò và thầy học cũng 
có bất đồng. Ví dụ, Husserl từ bỏ quan điểm cho rằng "ý 
hướng" không thể miêu tả tính chất đối tượng của đối 


26 


tượng và không bảo đảm tính chất đối tượng đó; đồng 
thời, Husserl cho rằng, chừng nào ý thức có trước bất cứ 
một tiền đề nào, nó phải phát sinh liên hệ với đối tượng 
trong quan niệm hoặc trong hiện thực. Dưới đây chúng 
ta sẽ thấy Husserl đã tiếp thu và sửa chữa như thế nào 
quan điểm của Brantano về chủ nghĩa tâm lý. 


2. Học tập và nghiên cứu số học 


Năm 1886, theo lời khuyên của Brantano, Husserl 
đến trường đại học Halle để theo học Carl Stumpf. 
Stumpf rất coi trọng Husserl, đã giúp Husserl đặt nền 
móng vững chắc cho việc nghiên cứu tâm lý học. Trong 
vòng một năm, Husser] làm giảng viên ở Halle, ông viết. 
bản luận văn Khối niệm uề con sớ”, để xin công nhận 
chức vụ giảng viên. Trong tác phẩm này, Husserl đã 
vận dụng tâm lý học của Stumpf vào triết học số học. 
Những luận điểm đó đã trở thành nội dung trung tâm 
của cuốn Triết học thuật toán của ông được xuất bản 
bốn năm sau đó. 

Nhiệm vụ chủ yếu của Triết học thuật toán là nghiền 
cứu có tính chất nhận thức luận đối với toán thuật (tính 
toán). Husserl đã tiếp thu quan điểm sau đây của 
Brantano: bất cứ việc nghiên cứu triết học nào đối với 
số học, đều bất đầu bằng việc phản tư có tính chất triết 
học đối với nguyên lý cơ bản của số học; trong khi đó, 


0? Le concept de nombre - N.D. 


27 


khái niệm về con số và nguyên lý về con số là những 
khái niệm và nguyên lý cơ bản nhất trong số học. Trong 
quá trình nghiên cứu lý luận cơ bản về con số, tức là 
nghiên cứu về toán thuật (tính toán), Husserl nhanh 
chóng vấp phải khó khăn, không chỉ khó khăn về lý 
luận, mà còn khó khăn cả về phương pháp. Đó chủ yếu 
là những vấn đề nan giải, không thể giải quyết được, đã 
gặp phải trong quá trình xử lý lôgích toán thuật (tính 
toán) và trong lý luận "đa số". Do những khó khăn đó, 
cho nên, Husserl đã không thể viết tiếp được tập thứ 
hai cuốn Triết học thuật toán mà ông đã dự định viết, 
nhằm trình bày triết học số học của ông. 

Trong tập Ì Triết học thuật toán, Husserl] xuất phát 
từ quan điểm của chủ nghĩa tâm lý để tìm kiếm cơ sở 
tâm lý học cho khái niệm con số. Ông cho rằng cơ sở của 
khái niệm "nhiều" trong tâm lý học, là cơ sở của khái 
niệm "con số" trong tâm lý học. Đó là do Husserl đã tiếp 
thu lý luận của Veierstrass, tức là: về lôgích hay về tâm 
lý học, khái niệm "nhiều" bao giờ cũng là số chẵn và có 
địa vị lôgích hơn là các số khác. Husserl cho rằng khái 
niệm nhiều không phải là một phạm trù, cũng không 
phải là "loại", mà là được sản sinh do sự trừu tượng 
(hoá) của tâm lý hoặc của hoạt động phản tư. Một số 
thành phần nào đó trong đối tượng tâm lý của chúng ta 
tiến hành "hoạt động tri giác". Nếu trừu tượng (hoá) 
những thành phần đó đi, ta sẽ có khái niệm "nhiều", 
tiếp đó là khái niệm số. Nhờ trí giác, chúng ta biết có 


28 


sao hoả, mặt trời, mặt trăng, quả đất, v.v., nay chúng 
ta trừu tượng chúng, vứt bỏ tính cụ thể của chúng, 
chúng ta có khái niệm "nhiều", tiếp đó, sản sinh khái 
niệm số: 4. 

Husserl gọi hoạt động tâm lý: trừu tượng những 
thành phần cá biệt nào đó, là sự "Hên kết tụ hợp". Sự 
liên kết như vậy rõ ràng là tên tại trong hoạt động của 
nhận thức, chứ không tồn tại trong mối hiên hệ của bản 
thân đối tượng. Trong mệnh đề và trong diễn đạt, sự 
liên kết đó được biểu biện bằng từ liên kết "và". Việc 
đưa những nhân tố cá biệt trong kinh nghiệm, thống 
nhất vào hoạt động của ý thức, có ý nghĩa tâm lý học 
hết sức quan trọng. Nội dung tri giác đồng thời xuất 
hiện trong hoạt động tâm lý, là sự hình thành khái 
niệm nhiều và một "số" nhất. định. Sự hình thành này 
là do hoạt động phản tư phức tạp của tâm lý. Về mặt 
này, Husserl là người theo chủ nghĩa tâm lý kiểu Kant. 
Husserl cho rằng "thế giới" của chúng ta được hình 
thành (cấu thành) đo phản tư và do trừu tượng nội 
dung tâm lý. Thế giới mà chúng ta đang sống không 
phải là thế giới của đối tượng kinh nghiệm, mà là thế 
giới được hình thành (cấu thành) bởi ý thức. Cái thế 
giới của tự thân đối tượng, thì không thể xuất hiện, bởi 
vì mọi tri thức đều bị giới hạn trong hiện tượng tâm lý. 

Sau năm 1891, Husserl không tiếp tục viết tập IÏ 
cuốn Triết học thuật toán, mà dành nhiều thời gian cho 


29 


việc đi sâu suy nghĩ về một số chuyên để. Kết quả là 
hai bản luận văn quan trọng ra đời Nghiên cứu tâm lý 
học lôgích cơ sở xuất bản năm 1894 và Báo cáo uê uăn 
bản tiếng Đúc của lôgích học năm 1894 - xuất bản năm 
1897. Hai tác phẩm này cho thấy Husserl đang dần dân 
xa rời lập trường tâm lý chủ nghĩa vốn có của ông. Tiêu 
điểm chú ý đầu tiên của Husserl là toán thuật (tính 
toán). Khi khảo sát cơ sở tâm lý học của số học thuần 
tuý đó, ông bất đầu phê bình quan điểm tâm lý chủ 
nghĩa của mình. Kết quả, sự quan tâm của ông đã 
chuyển từ số học sang lôgích. Đó là bởi vì nguyên tắc 
lôgích căn bản hơn là nguyên lý số học. Tuy nhiên, mặc 
dù dần dần nhận ra rằng lý luận của mình là không 
hoàn thiện, trên thực tế, ông vẫn dừng lại ở quan điểm 
duy tâm chủ nghĩa vốn có, không tiến triển gì hơn; bởi 
vì, ông vẫn cố gắng giải thích lôgích và nhận thức 
luận là dựa trên cơ sở tâm lý học; ông vẫn cho rằng 
bất cứ lý luận phán đoán nào, nếu không nghiên cứu 
tri giác, không nghiên cứu việc miêu tả của biểu 
tượng, nghiên cứu sự phát sinh của biểu tượng, đều 
là không hoàn chỉnh; và việc nghiên cứu đó là công 
việc của tâm lý học. 


1I. LẬP TRƯỜNG CỦA CHỦ NGHĨA TỰ NHIÊN 


Husserl coi lập trường triết học cho rằng hết thảy 
(mọi sự vật) đều phát sinh theo quy luật nhân quả, là 


30 


chủ nghĩa tự nhiên. Những người có lập trường ấy, 
phần lớn là các nhà khoa học tự nhiên, chuyên nghiên 
cứu quy luật tự nhiên. Kết luận quan trọng nhất của 
lập trường đó là: coi con người là một bộ phận tiếp nối 
liên tục với giới tự nhiên. Cũng có nghĩa, dùng phương 
pháp của khoa học tự nhiên để nghiên cứu lịch sử và 
văn hoá của xã hội loài người. 

Đi đôi với sự phát triển lâu dài của khoa học tự 
nhiên, quan niệm trên dần dần được chứng minh, chủ 
nghĩa tự nhiên ngày càng được tiếp thu rộng rãi. Các 
nhà khoa học tự nhiên có khuynh hướng coi bất cứ cái 
gì cũng đều thuộc giới tự nhiên; trong khi đó, các nhà 
khoa học nhân văn lại coi mọi cái đều thuộc lĩnh vực 
tỉnh thần, đều là sản phẩm của lịch sử. Các nhà khoa 
học của hai bộ môn này đều có những chỗ không thực 
tế. Chủ nghĩa tự nhiên mà chúng ta nói ở đây, là quan 
điểm chỉ thấy giới tự nhiên, nhất là giới tự nhiên vật lý. 
Chủ nghĩa tự nhiên này cho rằng hết thảy mọi tổn tại, 
đều là vật lý, đều thuộc về tổng thể của giới tự nhiên 
vật lý. Mặc dù có một số tên tại nào đó, bề ngoài có vẻ 
như tâm lý, chẳng hạn hiện tượng ý thức, nhưng trên 
thực tế, nó chỉ là một biến đạng của tổn tại vật lý, bởi 
vì, nó cũng chịu sự quyết định của quy luật phổ biến, 
bất di bất dịch. 

Sự tự nhiên hoá (quá trình tự nhiên hoá) của ý thức, 
có thể được giải thích rõ bằng ba điểm sau đây. 7hứ 


đ1 


nhất, lịch sử của ý thức là một quá trình tiến hoá. 
Trong quá trình đó, tâm linh con người tần tại như một 
cơ quan (khí quan) có vai trò sinh vật học, còn quan 
niệm thì sản sinh từ hệ thống thần kinh. Thứ hơi, 
lôgích của tâm linh, như quy luật suy lý, là lấy điều 
kiện vật chất trong giới tự nhiên làm cơ sở. Nói một 
cách chặt chẽ, không còn có cái gọi là lôgích lý tính, mà 
chỉ có vật lý học về bộ não. Tứ ba, ý thức chỉ có ý 
nghĩa và giá trị khi nó tên tại đối sánh với thế giới vật 
chất. Không có sự tổn tại của ý thức, nếu tách rời giới 
tự nhiên. 

Do sự tự nhiên hoá của ý thức, cho nên, môn tâm lý 
học về hoạt động của ý thức và về hiện tượng tâm lý bị 
chủ nghĩa tự nhiên đã kích mạnh mẽ. Theo Husserl, bộ 
môn khoa học đó, từ đầu chí cuối, chịu ảnh hưởng của 
lập trường triết học sau đây: tiếp thu thế giới bên ngoài 
như là một thực tại (thực thể tổn tại), và cho rằng tâm 
lình là một bộ phận của thế giới, có quan hệ chặt chế 
với thân thể. Những quan điểm đó là quan điểm cơ bản 
của chủ nghĩa tự nhiên. Trong khi mặc nhiên thừa 
nhận các quan điểm đó, bản thân tâm lý học lại không 
quan tâm đến tính thực tại của thế giới bên ngoài, cái 
mà nó phải phân tích. Tâm lý học tự nhiên chủ nghĩa 
không hề quan tâm đến nhận thức luận và đến luận đề 
của siêu hình, mà chỉ đơn giản coi cái thế giới mà nó 
đang tổn tại trong đó là đang ở chỗ nào đó. Không nhiệt 


32 


tình với triết học: đó không chỉ là đặc trưng của tâm lý 
học tự nhiên chủ nghĩa, mà hết thảy mọi khoa học tự 
nhiên đều như vậy. Vì vậy, có thể nói, các khoa học tự 
nhiên đều là "thô sơ". "Thô sơ" ở đây muốn nói, không 
trải qua phản tỉnh, mà coi thế giới là thực tại, và tiếp 
thu nó (thế giới) như nó biểu hiện trong thường thức. 
Đương nhiên, chúng ta không thể nói luận điểm thô sơ 
đó là không phải triết học. Trên thực tế, bản thân nó là 
một thứ triết học, là một triết học thường thức. Chúng 
ta có thể gợi nó là "thực tại luận thô sơ". Khi tâm lý học 
coi lý luận thô sơ đó là cơ sở, nó bèn đưa tâm linh vào 
thế giới, hoặc đưa vào trong thân thể này nọ. Trong tất 
cả các trường hợp đó, tính tự chủ tự luật (tự khép vào 
kỷ luật) của tâm linh bị phủ định sạch trơn. 

Khi giải thích ý thức, một số nhà khoa học tự nhiên 
thường chú trọng nhấn mạnh mối quan hệ mà trong đó 
có ý thức. Nếu luận chứng một ý thức hoặc một trạng 
thái tâm linh nào đó, lập tức phải đối điện với một vấn 
để: nó được sẵn sinh từ đâu? "Sản sinh" ở đây có nghĩa 
đặt ý thức vào trong điều kiện nhân quả; coi ý thức là 
hậu quả của một trạng thái (một tình huống) nào đó đã 
có từ trước. Cách giải thích như vậy đã coi bản thân ý 
thức là hiện thực hoá của giới tự nhiên; đồng thời, đã 
tạo nên một mối quan hệ nhân quả nào đó giữa các ý 
thức với nhau. Tâm lý học hoàn toàn rơi vào chiếc 
thòng lọng của chủ nghĩa tự nhiên; và tâm lính thì bị 
chôn rất sâu vào trong thế giới vật lý. 


33 


Chủ nghĩa tâm lý, xét bể ngoài thì có vẻ như nhấn 
mạnh tính độc đáo hoặc tính ưu việt của hiện tượng 
tâm lý, để tránh sự xâm hại của chủ nghĩa tự nhiên. 
Nhưng trên thực tế, nó là chủ nghĩa tự nhiên không 
hơn không kém; bởi vì, nó tiếp tục đi sâu nêu rõ cơ sở 
vật lý của hoạt động tâm lý, gia tăng việc tự nhiên hoá 
ý thức. Rõ ràng nhất là điều được thể hiện trong quan 
hệ giữa tâm lý học và lôgích, mối quan hệ mà nó (chủ 
nghĩa tự nhiên) đang nghiên cứu. Husserl từng nói 
rằng, thực chất của chủ nghĩa tâm lý là ở chỗ làm cho 
lôgích bị tự nhiên hoá, đặt lôgích trên cơ sở tâm lý 
học; từ đó, quy lôgích thành hoạt động sinh lý của khí 
quan của con người. Kết quả là lấy quy phạm ở bên 
ngoài lôgích để thay cho tính hiệu quả của lôgích, 
thực ra là thủ tiêu tính hiệu quả của lôgích. Ví dụ, 
nhà tâm lý chủ nghĩa thế kỷ XIX Mill cho rằng, 
không thể nói lôgích là giống nhau hay khác nhau với 
tâm lý học, bởi vì lô gích phải là một bộ phận của tâm 
lý học; cơ sở lý luận của lôgích đều bắt nguồn từ tâm 
lý học. Các Húctơ tưởng tượng lôgích như là một chỉ 
nhánh của tâm lý học, coi suy lý lôgích đồng nghĩa 
với tư duy tâm lý, từ đó, coi tư duy là một hình thức 
hoạt động của đại não. Các Húctơ là đại biểu cực 
đoan nhất của quan niệm trên. Ông là nhà động vật 
học thế kỷ XIX. Ông nói rằng đại não tiết ra tư tưởng 
cũng giống như gan tiết ra chất dịch của nó vậy. 


34 


Đó là học thuyết tâm lý học theo chủ nghĩa kinh 
nghiệm, bắt nguồn từ thuyết kinh nghiệm của Anh. Nó 
nhằm chứng minh hoạt động tâm lý là hiện tượng sinh 
vật trong thời gian và không gian nhất dịnh. Cuối thế 
kỷ XIX, với thuyết thực chứng chính xác của nó, học 
thuyết này đã chiếm được lĩnh vực tâm lý học phương 
Tây. Hơn nữa, nó còn nhanh chóng đột nhập vào lãnh 
địa triết học. Họ tuyên bố rằng, chỉ có việc nghiên cứu 
tâm lý học mới là cơ sở của việc nghiên cứu triết học; và 
cũng chỉ có nguyên tắc phương pháp luận của họ mới là 
mẫu mực cho phương pháp luận triết học. Họ coi suy lý 
lôgích là hoạt động tâm lý; coi hoạt động tâm lý là hoạt 
động sinh lý chịu sự ràng buộc của quy luật nhân quả. 
Cách nhìn nhận như vậy đã đưa lập trường của chủ 
nghĩa tự nhiên bám rễ rất sâu vào lĩnh vực triết học, 
khiến giới triết học cuối thế kỷ XIX chìm ngập trong 
bầu không khí trầm lắng mà bề ngoài tựa như tìm kiếm 
thực chứng, chú trọng khoa học; nhưng trên thực tế là 
phủ định lý tính, phủ định tư tưởng, cuối cùng là phủ 
định bản thân triết học. Hiện tượng học do Husserl 
sáng lập hồi đầu thế kỷ này, là sáng kiến đã phá vỡ bầu 
không khí đó và mang lại sức sống mới cho triết học thế 
kỷ XX. Công việc quan trọng đó của Husserl được bắt 
đầu từ việc phê phán chủ nghĩa tâm lý và từ bỏ lập 
trường của chủ nghĩa tự nhiên. 


35 


II. PHÊ PHÁN CHỦ NGHĨA TÂM LÝ 


Với sự hướng dẫn của Brantano, Husserl từng có một 
thời gian sa chân vào chủ nghĩa tâm lý, nhưng không 
lâu sau ông đã thấy được những thiếu sót về lý luận 
vốn có của chủ nghĩa tâm lý; và bắt đầu tập trung thời 
gian và sức lực để đi sâu suy nghĩ và nghiền ngẫm vấn 
để lôgích mà những người theo chủ nghĩa tâm lý đã 
xâm chiếm. 

Kể từ sau khi được công nhận là giảng viên, cho đến 
khi tác phẩm quan trọng Nghiên cứu lâgích của ông 
được công bố năm 1900 (tác phẩm này đã làm cho 
Husserl nổi tiếng), khoảng hơn 10 năm. Trong thời gian 
đó, Husserl cứ liên tục suy nghĩ và tích luỹ một cách 
lặng lẽ. Những người khác thì thăng chức tăng lương, 
còn Husser] thì sống đạm bạc kham khổ với gánh nặng 
gia đình. Ông rất ít tiếp xúc, chỉ giữ liên hệ với thầy học 
cũ là Brantano và Stumpf, ngoài ra có tiếp xúc với 
Ernst Mach (Makhø) và Alexius Meinong - những người 
sau này trở thành triết gia nổi tiếng. Meinong là học 
trò của Brantano, cũng có lịch trình tư tưởng và mục 
tiêu tương tự như Husserl. Sau này, Meinong nổi tiếng 
về lý luận đối tượng của ông. Mach (Makhợ) thì ngược 
lại, ông coi nguyên tắc tư duy kinh tế là tiêu chuẩn của 
lĩnh vực kinh nghiệm tư tưởng: Mach đã trở thành đối 
tượng phê phán trong cuốn sách Nghiên cứu lôgích của 
Husserl. 


36 


Việc phản tỉnh (phản tư) và phê bình chủ nghĩa tâm 
lý trỏ thành nhiệm vụ chủ yếu của Husserl trong thời 
kỳ đó. Husserl đã phê phán chủ nghĩa tâm lý chủ yếu 
về ba điểm. Một là, vạch rõ kết luận mang tính kinh 
nghiệm của chủ nghĩa tâm lý. Thứ hơi, vạch rõ tính 
chất tương đối theo thuyết hoài nghỉ của chủ nghĩa tâm 
lý. Thứ ba, phê phán hàng loạt thiên kiến của chủ 
nghĩa tâm lý. 

Husserl chỉ rõ, tâm lý học là một môn khoa học về sự 
thật và kinh nghiệm; đưa lôgích vào tâm lý học, nhất 
định sẽ đi đến những kết luận kinh nghiệm luận như sau: 

Kết luận thứ nhất, tâm lý học là một môn khoa học 
kinh nghiệm, các quy luật của nó không được hình 
thành bằng cách quan sát trực quan tuyệt đối, mà là 
được xác lập bằng cách quy nạp. Các quy luật ấy nắm 
bắt tính quy tắc của các sự kiện tâm lý liên tục, là nắm 
bắt theo kiểu gần giống, mơ hề và không chính xác. 
Đưa quy luật lôgích vào trong tâm lý học, tất yếu sẽ 
làm cho quy luật lôgích mơ hồ và không chính xác; 
trong khi hết thảy mọi quy luật lôgích, như luật đồng 
nhất, suy lý tam đoạn luận, đều đồi hỏi tuyệt đối rõ 
ràng và chính xác. 

Kết luận thứ hai, để tránh sự chỉ trích nói trên, một 
số người theo chủ nghĩa tâm lý đưa ra những cách giải 
thích mới đối với lôgích. Họ nói rằng lôgích là quy luật 
tự nhiên thể hiện đặc tính tư duy của đại não; là sự 
miêu tả vật lý về hoạt động tư duy. Do vậy, lôgích được 


37 


thể hiện như là quy luật hoạt động tư duy thuần tuý, 
nhằm loại trừ các ảnh hưởng tâm lý từ bên ngoài, như 
tập quán, sở thích... Nhưng Husserl chỉ ra rằng, ở đây, 
những người theo chủ nghĩa tâm lý đã nắm bắt một 
cách sai lầm quy luật lôgích và hành vi phán đoán; họ 
đã lần lộn những cái thuộc về quan niệm và những cái 
thực tại. Bởi vì quy luật của quan niệm và quy luật của 
thực tại, rốt cuộc là rất khác nhau. Lý do của điều 
này cũng giống như ta nói: việc giải thích tính chất 
vật lý cơ khí của cái máy tính là không hề có liên 
quan gì với quy luật số học; nó chỉ có liên quan đến 
quy luật cơ khí mà thôi. 

Xết luận thứ ba, những người theo chủ nghĩa tâm lý 
cho rằng, nếu các quy luật lôgích tìm được nguồn gốc 
nhận thức luận của chúng ở trong các tài liệu tri giác 
của tâm lý học; vậy thì, các quy luật lôgích đó trở thành 
quy luật của hiện tượng cảm nhận, và do đó, bản thân 
chúng cũng trở thành tâm lý học nốt. Husserl chỉ rõ 
rằng, điều đó rõ ràng là sai lầm, bởi vì không có bất cứ 
quy luật lôgích nào là quy luật của tài liệu sự thật tâm 
lý học. Chẳng hạn, công thức tam đoạn luận chỉ cho 
chúng ta biết: nếu hết thảy mọi A đều là B, và hết thảy 
mọi B đều là C, vậy thì hết thảy A cũng là C. Đó không 
phải là kinh nghiệm luận, cũng không phải tâm lý học. 
Nó không dựa vào bất cứ tài liệu nội dung nào. Nó chỉ 
là quy luật hình thức thuần tuý, phản ánh đặc tính phổ 
biến của sự vật mà thôi. 


38 


Sau khi phê phán từng kết luận sai lầm của chủ 
nghĩa tâm lý, Husserl quy kết chủ nghĩa tâm lý là chủ 
nghĩa tương đối kiểu hoài nghỉ luận. Hoài nghỉ luận có 
hai hình thức. Một là hoài nghi luận siêu hình. Hai là 
hoài nghỉ luận nhận thức luận. Trong đó, hoài nghì 
luận siêu hình đã giới hạn nhận thức trong phạm vì các 
hiện tượng được nhận biết; phủ nhận tính chất có thể 


CÀI 


biết của những "vật tự nó" ở phía sau các hiện tượng 
(phủ nhận rằng, cái "vật tự nó” sau các hiện tượng, là 
có thể biết). Kant là nhân vật tiêu biểu của hoài nghi 
luận siêu hình. Hoài nghĩ luận siêu hình, thật ra chẳng 
phải là hoài nghi luận thật sự. Nó là bất khả trì luận 
thì thích hợp hơn. Còn hoài nghị luận nhận thức luận, 
thì hay gắn liền với chủ nghĩa tương đối. 


tình thức đầu tiên của chủ nghĩa tương đối là mệnh 
để nổi tiếng của Protagoras, nhà triết học Hy Lạp cổ 
đại, nói rằng "con người là thước đo của mọợi vật". Điều 
này có nghĩa hết thảy mọi chân lý đều là tương đối, 
tương đối so với chủ thể phán đoán theo kiểu ngẫu 
nhiên. Từ đó sẵn sinh ra cái gọi là chủ nghĩa tương đối 
cá thể. Sự hoang đường và mâu thuẫn của học thuyết 
này là quá rõ. Bởi vì điều này có nghĩa, trước hết tuyên 
bố rằng mọi cái của tôi đều là chân lý; tiếp đó, nói rằng 
những cái đó là tiêu chuẩn của chân lý. Những điều đó 
chỉ chứng tổ màu sắc hoài nghi rất đậm nét của luận 
thuyết đó mà thôi. 


39 


Còn có một chủ nghĩa tương đối khác với chủ nghĩa 
tương đối cá thể. Chủ nghĩa tương đối này cho rằng 
chân lý coi tổng thể loài người là thước đo. Vì vậy, được 
gọi là chủ nghĩa nhân bản. Chủ nghĩa nhân bản có chỗ 
đứng đáng kể trong triết học hiện đại. Các học trò của 
Husserl như Heidegger và Scheler đều ít nhiều có màu 
sắc tư tưởng của chủ nghĩa nhân bắn. Nhưng Husserl 
đã cố gắng không mệt mổi để phê phán và bác bỏ chủ 
nghĩa tương đối. 

Husserl cho rằng những người theo chủ nghĩa nhân 
bản coi tiêu chuẩn của chân lý là kết cấu phổ biến và là 
quy luật tư duy của loài người; đó là sai lầm. Bởi vì, nói 
như vậy có nghĩa, cùng một phán đoán như nhau, thì 
đối với con người (loài người) là thật, nhưng đối với một 
chủ thể kết cấu khác, lại là giả. Đó có nghĩa là thủ tiêu 
tính tuyệt đối và tính thống nhất của chân lý. Đồng 
thời, việc tạo lập chân lý trên cơ sở kết cấu của sinh 
vật, có nghĩa, làm cho chân lý mang (có) đặc trưng của 
sự thật. Đó cũng là sai lầm. Bởi vì nội dung của sự thật 
được xác định trong thời gian, và chịu sự chỉ phối của 
quan hệ nhân quả. Trong khi chân lý là vượt qua mọi 
thời gian và không chịu ảnh hưởng của nhân quả. 
Chúng ta cần phân biệt nội dung của sự thật trong 
phán đoán, và bản thân hình thức. Ví dụ, quan hệ tích 
số hiện vật mà công thức 2 x 2 = 4 biểu hiện, được tiến 
hành trong thời gian và trong quan hệ nhân quả; 
nhưng bản thân chân lý 2 x 2 = 4 lại không hề thay đổi 
theo thời gian và quan hệ nhân quả. 


40 


Chủ nghĩa nhân bản đưa chân lý vào trong kết cấu 
của loài người, rốt cuộc đã đi đến chỗ khẳng định tính 
tương đối của chân lý, mà tính tương đối của chân lý lại 
dẫn đến tính tương đối của thế giới. "Thế giới” ở đây là 
muốn nói tổng thể đối tượng tương ứng với hệ thống 
quan niệm có tính chân lý. Đi đôi với việc chủ quan hoá 
chân lý, thế giới cũng không thể tổn tại tự nó. Vì vậy, 
theo những người theo chủ nghĩa tương đối, không có 
cái thế giới tự nó, mà chỉ có thế giới tự ngã. Mặc dù, 
bản thân tôi (tự ngã) là sản phẩm của sự tiến hoá của 
thế giới, nhưng lại sáng tạo ra thế giới. Những người 
theo chủ nghĩa nhân bản đã rơi vào vòng luẩn quần 
không có lối thoát đó, cuối cùng tự động tàn lụi, không 
đo ai công phá cả. 


Husserl cho rằng, chủ nghĩa tâm lý dưới mọi hình 
thức, đều quanh quẩn trong vòng kim cô của thuyết 
hoài nghỉ cộng thêm chủ nghĩa tương đối đó; cuối cùng 
ngập sâu vào chủ nghĩa nhân bản, để rổi không ngoi 
lên được nữa. Chủ nghĩa tâm lý theo thuyết kinh 
nghiệm, coi quy tắc lôgích là quy luật kinh nghiệm và 
tâm lý học; còn chủ nghĩa tâm lý theo thuyết tiên 
nghiệm thì xuất phát từ lý tính nhân loại nói chung để 
suy ra quy tắc lôgích. Họ đều tìm cách xuất phát từ kết 
cấu của con người để tìm ra thước đo chân lý; vì vậy, 
đều là luận thuyết của chủ nghĩa tương đối. Việc phê 
phán chủ nghĩa tương đối và phê phán thuyết hoài 
nghi, cũng là phê phán chủ nghĩa tâm lý. 


41 


Tiếp theo đó, Husserl đi sâu tìm hiểu và bóc trần 
nguồn gốc của chủ nghĩa tâm lý và các dạng thể 
hiện của nó. Ông nêu lên ba thiên kiến của chủ nghĩa 
tâm lý. 

Loại thiên kiến thứ nhất cho rằng các quy luật chỉ 
phối hoạt động tâm lý nhất định phải có cơ sở của tâm 
lý học. Husserl cho rằng như vậy là sai lầm. Bởi vì quy 
tắc lôgích chỉ mới là chân lý trên lý luận, nó không cho 
chúng ta biết cách vận dụng những quy tắc đó để phán 
đoán. Mặc dù quy tắc lôgích thường có thể chuyển dịch 
thành mệnh đề quy phạm và quy luật thực tiễn, nhưng 
tuyệt đối không thể vì thế mà lẫn lộn (nhập cục) 
nguyên tắc lý luận và quy phạm. Sai lầm của chủ nghĩa 
tâm lý là ở chỗ coi thường sự khác nhau căn bản giữa 
lôgích - cái được coi là chuẩn tắc phổ biến, với "quy tắc 
thao tác" chi phối hoạt động nhận thức. 

Thiên kiến thứ hai cho rằng nội dung thực tế của 
lôgích phải có liên quan với tâm lý học. Chủ nghĩa tâm 
lý cho rằng đối tượng xử lý của lôgích học là khái niệm, 
mệnh đề, suy lý, chứng minh, chân lý, khả năng, 
nguyên nhân, kết quả, v.v... Những cái đó có thể quy về 
hiện tượng tâm lý, và đưa vào phạm vi của tâm lý học. 
Vì vậy, nội dung của lôgích tất nhiên phải lấy tâm lý 
học làm cơ sở. Husser] chỉ rõ, nếu chúng ta phân tích số 
học một chút là đủ để thấy sai lầm của quan điểm đó. 
Trong số học, nếu không có những hoạt động tâm lý 
trong việc tính toán số học: cộng trừ nhân chia, thì 


42 


không thể rút ra những quy tắc số học, cũng không thể 
vận dụng những quy tắc đó để tính toán. Nhưng không 
thể vì thế mà nói rằng chân lý số học là được rút ra từ 
(hoặc là dựa vào) hoạt động tính toán của tư duy; hoặc 
nói rằng nếu con người không tính toán, thì không có 
tính chân lý của quy tắc số học. Đó là vì thế giới của số 
học là hoàn toàn khác với thế giới của tâm lý học. Số 
học cũng giống như lôgích, đối tượng xử lý của chúng 
đều là các quan niệm. Con số "5ð" không phải là 5 hiện 
vật bất kỳ nào đó; cũng không phải là bất kỳ người nào 
đó có biểu tượng "5°. Cũng tương tự, nhiều khái niệm, 
phán đoán và suy lý trong lôgích đều không có những 
hoạt động tâm lý tương ứng, mà đều là những nội dung 
quan niệm không có liên quan gì với hiện tượng tâm lý. 


Thiên kiến thứ ba cho rằng mọi chân lý đều đang 
trong quá trình phán đoán; trong khi chúng ta chỉ xác 
nhận một phán đoán nào đó là đúng (chân lý) khi phán 
đoán ấy đã được minh chứng. "Minh chứng” ở đây phản 
ánh một trạng thái tâm lý đặc biệt, là một sự thể 
nghiệm tri giác đối với chân lý. Như vậy, lôgích là môn 
tâm lý học "minh chứng". Husserl chỉ ra rằng, tính 
minh chứng nội tại không phải là cảm giác phụ thuộc 
như là quan niệm của những người theo chủ nghĩa tâm 
lý, nó không phụ thuộc quan hệ nhân quả của hoạt 
động phán đoán. Nó là sự thể nghiệm đối với chân lý. 
Sự thể nghiệm này không thể khái quát bằng kinh 
nghiệm của tâm lý học. Sự thể nghiệm này đã vượt qua 


43 


cả kinh nghiệm tâm lý; nó gắn liền với quan niệm tiên 
nghiệm. Sau này Husserì đã đưa "mỉnh chứng" vào 
trong các bước của phương pháp hiện tượng học. Ông 
coi trọng vấn để này. Không thể nói rằng điểu này 
không có liên quan gì đến chủ nghĩa tâm lý (nhờ có chủ 
nghĩa tâm lý mà có những nghiên cứu trên), 

Tóm lại, với dũng khí và sự kiên nhẫn cực lớn, 
Husserl đã từ các góc độ khác nhau để phê phán khuyết 
tật của chủ nghĩa tâm lý, cắt đứt với chủ nghĩa tâm lý, 
và sáng lập ra hiện tượng học hoàn toàn mới của mình. 


1V. LẬP TRƯỜNG CỦA HIỆN TƯỢNG HỌC 


Husserl đã phê phán tường tận và thấu triệt chủ 
nghĩa tâm lý, đã đập tan ảo tưởng muốn tạo lập lôgích 
trên cơ sở của tâm lý học kinh nghiệm. Ông chỉ rõ chủ 
nghĩa tâm lý tất yếu sẽ di đến mâu thuẫn không thể 
điều hoà giữa một bên là lôgích tất nhiên khách quan 
và một bên là hiện tượng tâm lý ngẫu nhiên chủ quan. 
Từ đó, cuối cùng rơi vào chủ nghĩa tương đối và thuyết 
hoài nghị, trên lĩnh vực lý luận nhận thức. Husserl cho 
rằng lôgích học cần có một lĩnh vực độc lập, thuần tuý. 
Nó không phụ thuộc chủ nghĩa kinh nghiệm và tâm lý 
học, không lấy quy luật tâm lý để đánh tráo quy tắc 
lôgích. Nó phải là môn "khoa học của các khoa học", "lý 
luận của các lý luận", làm nền tảng cho các môn khoa 
học thực chứng. Nó phải xác định các phạm trù ý nghĩa 
thuần tuý, các phạm trù đối tượng thuần tuý, cũng như 


44 


xác định các quy tắc và lý luận xuất phát từ các phạm 
trù đó. Vì vậy, lôgích thuần tuý là hệ thống chân lý có 
tính thống nhất cao, được cấu thành bằng tất cả các 
nguyên lý khoa học tuyệt đối tiên nghiệm. Nó là học 
thuyết nghiên cứu "nhận thức" đã trở thành khả năng 
như thế nào. 

Trên thực tế, việc tìm tòi lôgích thuần tuý, không 
phụ thuộc kinh nghiệm tâm lý, không phải chỉ là mục 
tiêu cố gắng của một mình Husserl. Trong lịch sử, có 
nhiều nhà triết học đã đi từ các góc độ khác nhau để 
tìm tồi về lĩnh vực này. Ngay từ thế kỷ XVII, nhà triết 
học Đức Leibn1z đã phân biệt sự khác nhau giữa "chân 
lý của suy lý" và "chân lý của sự thật". Leibniz cho rằng 
"chân lý của suy lý" không thể được rút ra từ kinh 
nghiệm cẩm tính, mà là tiên đề tự chứng minh có tính 
tiên nghiệm. Leibniz còn dự báo trong tương lai sẽ có 
một thời đại số học vĩ đại. Lúc ấy, lôgích học sẽ trở 
thành một môn "số học bao quát hết thầy", và hết thầy 
mọi tranh cãi lý luận sẽ dễ dàng được giải quyết, giống 
hệt như người ta giải các "đề" số học. Kant cũng có tư 
tưởng tương tự. Trong cuốn Lôgích học, Kant viết, đưa 
nguyên lý tâm lý học vào lôgích học cũng hoang đường 
như xuất phát từ đời sống để rút ra khái niệm đạo đức. 
Kant cho rằng trong tâm lý học không có bất cứ cái gì 
mà lôgích học có thể lợi đụng được; trong tâm lý học, chỉ 
có thể đi đến sự nhận thức đối với quy luật ngẫu nhiên. 
Còn lôgích học là môn khoa học luận chứng; các nguyên 


45 


tắc của nó là được cho trước (tiên thiên) và các nguyên 
tắc ấy là vĩnh viễn đúng. 

Những tư tưởng đó của các bậc tiển bối có ảnh hưởng 
đến sự hình thành tư tưởng của Husserl về lôgích 
thuần tuý. Nhưng Husserl không đi theo một cách mù 
quáng lộ trình tư tưởng của các vị đó, mà là đi theo một 
con đường tất. Bởi vì, theo ông, những tư tưởng ấy thực 
ra là thay thế chủ nghĩa tâm lý cũ bằng một chủ nghĩa 
duy tâm mới có phê phán, và rốt cuộc vẫn không thoát 
ra khỏi sào huyệt của chủ nghĩa tâm lý. Ví dụ, mặc dù 
Kant có phân biệt rất rõ sự khác nhau giữa quy luật 
lôgích và quy luật tâm lý học, nhưng ông đồng thời lại 
cho rằng tiên nghiệm tất yếu phải là lôgích, là "năng 
lực" tâm linh kinh nghiệm của con người. Husserl đã 
chế giễu điều đó bằng cách nói rằng đó chẳng khác gì 
lấy năng lực khiêu vũ để giải thích nghệ thuật múa, 
căn cứ vào năng lực hội hoạ để giải thích nghệ thuật 
hội hoạ. "Thuyết năng lực" đó bị Husserl coi là một học 
thuyết chủ nghĩa tâm )ý mới. 

Những người theo chủ nghĩa tâm lý căn cứ và sự thật 
tâm lý để giải thích quy luật lôgích. Những người phân 
đối chủ nghĩa tâm lý lại căn cứ vào "năng lực" tâm lý để 
giải thích quy luật lôgích. Tất cả những người này đều 
đối diện trực tiếp với sự đối lập gay gắt giữa lôgích và 
tâm lý. Và rốt cuộc, họ đều không thoát khỏi số phận 
của chủ nghĩa tương đối và chủ nghĩa hoài nghi. Chủ 
nghĩa tương đối và chủ nghĩa hoài nghỉ đã làm cho quy 


46 


luật lôgích trở thành vật ngẫu nhiên (mà con người) 
không thể nhận thức, không thể minh chứng. Như vậy, 
chẳng khác gì tuyên bố sự diệt vong của lôgích. Nhưng 
chính lôgích thuần tuý của HusserÌ mới đưa chủ nghĩa 
tương đối và thuyết hoài nghi đến diệt vong thật sự. 
Đồng thời, hết thầy mọi nhận thức luận truyền thống 
đều bị kết luận của chủ nghĩa tương đối và thuyết hoài 
nghi đuổi ra khỏi lĩnh vực lôgích thuần tuý. Học thuyết 
lôgích thuần tuý đó là một học thuyết nhận thức luận 
mới, được hình thành theo một con đường tắt mới 
khai phá. Học thuyết này đã tránh được và khắc phục 
được sự đối lập gay gắt giữa lôgích và tâm lý trong 
nhận thức luận truyền thống; nó bảo đảm tính tuyệt 
đối và tính đúng đắn vĩnh viễn của lôgích. Nó là hiện 
tượng học. 

"Hiện tượng" trong hiện tượng học, có thể được hiểu 
bằng cách đi ngược lại thời gian để tìm từ vựng Hy Lạp 
®ơwokevov. Từ vựng này được sản sinh (phái sinh) từ 
động từØøwouevov.Động từ này có nghĩa "hiển thị tự 
thân". Vì vậy, hiện tượng ở đây muốn nói về những cái 
có thể tự nó hiển thị về những gì thuộc về bản thân nó. 

Trong triết học Rant, hiện tượng và bản thể tổn tại 
đối lập với nhau. Những sự vật xuất hiện trong kinh 
nghiệm ý thức của chúng ta, là hiện tượng; bản thân 
những sự vật không xuất hiện trong kinh nghiệm ý 
thức, là bản thể. Hiện tượng là lĩnh vực có thể nhận 
thức được. Bản thể là lĩnh vực mà nhận thức không thể 


4i 


vượt qua được. Mặc dù trong học thuyết của Kant có nói 
đến cái bản thể đối lập với hiện tượng, nhưng ông chưa 
xây đựng được một học thuyết hiện tượng "nhất nguyên 
luận" hoàn chỉnh (ông chỉ để cập đến từ "hiện tượng 
học" ở hai chế). Tuy nhiên, đứng về mặt nhận thức luận 
mà nói, việc ông nêu lên khái niệm hiện tượng là có ý 
nghĩa cách mạng. Ông đã giúp chúng ta nhận thức được 
rằng chỉ có hiện tượng mới có ý nghĩa nhận thức luận 
thật sự, mới là chủ đề thật sự của nhận thức luận. Về 
điểm này, Husserl đã tôn vinh Kant là người phát kiến 
đầu tiên trong lịch sử hiện tượng học. 

Trong triết học của Hegel, học thuyết hiện tượng 
được coi là hình thái học tỉnh thần. Hình thái học tỉnh 
thần có đặc trưng lịch sử của nó. Nó mô tả quá trình 
chủ thể tỉnh thần tự mình chuyển hoá thành khách thể 
và đối lập với chính mình; sau lại bãi bỏ sự chuyển hoá 
đó, để làm cho khách thể và chủ thể tự đểng nhất với 
nhau. Vì vậy, hiện tượng học của Hegel là học thuyết 
nói rằng, trong quá trình vận động biện chứng, tỉnh 
thần tự giới thiệu về mình, tự nhận thức mình. Điều 
này lại phù hợp với ý nghĩa trong từ nguyên cổ Hy Lạp 
của từ "hiện tượng”. 

Tuy nhiên, tư tưởng hiện tượng học nói trên chỉ mới 
là thời kỳ manh nha. Chỉ sau khi có sự sáng tạo của 
Husserl, hiện tượng học mới thật sự trở thành một môn 
khoa học độc lập, mở ra trước mắt chúng ta một thế giới 
hoàn toàn mới. Điều độc đáo của hiện tượng học 


48 


Husserl không chỉ ở chỗ nó là một hệ thống khoa học có 
trật tự chặt chẽ, mà còn là ở chỗ lập trường cơ bản và 
thái độ của nó trái hẳn với lập trường của chủ nghĩa tự 
nhiên trong triết học truyền thống. Cho nên, điều đó 
được gọi là "thái độ hiện tượng học”. 

Như trên đã nói, thái độ cơ bản của chủ nghĩa tự 
nhiên là tiếp thu không điều kiện thế giới bên ngoài và 
quy luật nhân quả, đồng thời, ra sức "tự nhiên hoá” thế 
giới ý thức của con người. Thái độ của hiện tượng học 
thì ngược lại. Hiện tượng học hoài nghi thế giới khách 
quan, gác cái thế giới này sang một bên, để đạt tới lĩnh 
vực ý thức thuần tuý. Việc tạo dựng hiện tượng học 
được triển khai trong lĩnh vực đó. 

Thái độ của hiện tượng học trước hết chú ý phản tỉnh 
kinh nghiệm. Trong thái độ của chủ nghĩa tự nhiên, con 
người ở trong trạng thái tiếp thu bị động; ngoại giới xẩy 
ra điều gì, con người phản ánh cái đó, và có kinh 
nghiệm trì giác về cái đó. Còn trong thái độ của hiện 
tượng học, con người trước hết coi kinh nghiệm tri giác 
là đối tượng khảo sát. Cũng có nghĩa nó đã tách rất xa 
thái độ của chủ nghĩa. tự nhiên. Nhưng làm thế nào để 
tách xa khỏi thái độ của chủ nghĩa tự nhiên? Con người 
làm thế nào để tự biết mình đang ở trong thái độ của 
chủ nghĩa tự nhiên? Điều này phải nhờ sự kinh ngạc và 
hoài nghi. Trên thực tế, sở đĩ triết học ra đời, là do con 
người cổ đại có thái độ kinh ngạc trước mọi hiện tượng 
ngoại giới. Chúng ta kinh ngạc trước thế giới bên ngoài, 


49 


kinh ngạc kinh nghiệm tri giác, trong đó có yếu tố hoài 
nghĩ. 

Trong triết học, hoài nghi có ý nghĩa hết sức quan 
trọng. Trong lịch sử triết học, có nhiều triết gia đã lấy 
hoài nghi làm chủ đề để xây dựng triết học của mình. 
Vì vậy mới có thuyết hoài nghỉ ra đời. Nhưng thái độ 
hoài nghi trong hiện tượng học khác với thuyết. hoài 
nghỉ trước đây chủ trương "nghỉ ngờ hết thảy". Nó tiếp 
cận với "tư duy" (suy nghĩ) trong mệnh để của 
Descartes "tôi tư duy cho nên tôi tổn tại". Chúng ta có 
thể nghi ngờ lời nói của người khác, nghi ngờ hành vi 
của người khác; hoài nghi bản thân có khôn ngoan hay 
không; hoài nghi thế giới bên ngoài có đáng tin cậy và 
chắc chắn hay không, hoài nghi sự tên tại của thượng 
đế, v. v., nhưng trong tất cả các trường hợp nói trên, dù 
là vật bị hoài nghỉ là nặng hay nhẹ, là chậm hay 
nhanh, thì hành vi hoài nghỉ đều xuất phát từ một 
nguồn, nguồn ấy không nằm trong hoài nghi, nguồn 
đó chính là bản thân con người hoài nghĩ, người đó 
hướng về một đối tượng hoài nghi. Hành vì hoài nghi 
đó là đích thực là có thể tin được, là không thể hoài 
nghi. Trên thực tế, lĩnh vực triển khai hành vi đó, 
chính là địa bàn của hiện tượng học, đó là lĩnh vực ý 
thức thuần tuý. 

Có thể thấy, giữa hoài nghỉ và tin tưởng có mối liên 
hệ chặt chẽ. Muốn nghi ngờ hết thảy, thì phải tìm cho 
được điểm tựa Archimède. Hơn nữa, hoài nghỉ không 
phải là sổ toẹt tất cả những gì trong quá khứ, biến 


50 


chính để thành phần đề, biến khẳng định thành phủ 
định; mà là tìm kiếm những căn cứ đáng tin cậy hơn. Vì 
vậy, thái độ hoài nghỉ trong hiện tượng học có nghĩa là 
gác lại (epoche), hoặc không bàn đến. Gác lại cũng bắt 
nguồn từ từ vựng cổ Hy Lạp. Nó có nghĩa là "đóng 
ngoặc lại" (khoanh lại); tức là, ngừng phán đoán, hoặc 
không xem xét nữa. "Tạm gác" của hiện tượng học, tức 
là "đóng ngoặc" quan điểm tự nhiên, không suy nghĩ về 
quan điểm đó nữa. 

Việc "gác lại" trong hiện tượng học, không có nghĩa 
là phủ định hoặc thay đổi trạng thái tổn tại của thế 
giới bên ngoài. Sau khi “gác lại” quan điểm tự nhiên, 
thì thế giới bên ngoài và bản thân người quan sát vẫn 
không hề có gì thay đổi; tất cả mọi cái vẫn tiếp tục tổn 
tại theo cách vốn có của nó. Nhưng đằng sau cái vẻ bề 
ngoài hoàn toàn không có gì thay đổi đó, lại ẩn nấu sự 
chuyển biến sâu sắc về bản chất. Đó có nghĩa là phải 
phản tỉnh (phản tư), phản tỉnh kinh nghiệm của 
chúng ta đã tiếp thu thế giới bên ngoài như thế nào; 
và tại sao chúng ta lại tin rằng sự tổn tại của thế giới 
đó cũng như tính nhân quả của nó là có thật. Đó thực 
ra là sự chuyển hướng và thay đổi góc nhìn. Sự thay 
đổi góc nhìn ấy khiến chúng ta không mang theo bất 
cứ tưởng tượng chủ quan và ý kiến có trước nào, mà 
chỉ dùng thái độ khách quan để kinh nghiệm?” và 


1#! ®Kinh nghiệm" ở đây được dùng như một động từ. Trong Tử điển 
triết học có nói, kinh nghiệm là "sự tác động thực tiễn của con người đến 
thế giới bên ngoài" - N.D. 


DI 


phản tỉnh“ những cái tự nó xuất hiện và hiển thị cho 
chúng ta thấy. Đó thực chất là cái mà hiện tượng học 
gọi là "hiện tượng". 

Trong thái độ và góc nhìn của hiện tượng học, còn có 
một hệ thống phương pháp hoàn chỉnh, chặt chẽ. 
Những phương pháp đó có thể bảo đảm cho chúng ta 
trong quá trình kinh nghiệm đối với hiện tượng, có thể 
đạt được yêu cầu của lôgích thuần tuý là tuyệt đối 
không sai lâm và vĩnh viễn đúng. Phương pháp này 
khác với phương pháp của thái độ tự nhiên chủ trương 
tôn trọng quan niệm truyền thống và tôn trọng ý kiến 
quyền uy. Phương pháp của thái độ tự nhiên tưởng 
rằng chỉ dựa vào sự hiểu biết của cá nhân, thì dù có 
khôn ngoan sáng suốt đến đâu, cũng không thể có chân 
lý hơn truyền thống và quyền uy đang lưu hành; vì vậy, 
họ cam lòng từ bỏ quyền quyết đoán của mình, và 
chuyển sang quan niệm của kẻ khác. Đó là hậu quả 
quan trọng của thái độ của chủ nghĩa tự nhiên. Khi 
những chủ thể đang kinh nghiệm, chuyển sang người 
khác thì điều quan trọng không phải ở chỗ người ấy đã 
có được sự hiểu biết đúng đắn hay chưa, mà là ở chỗ 
người ấy vì thế mà đánh mất cơ hội trực tiếp quan sát 
hiện tượng kinh nghiệm; từ đó, không thể có sự phán 
đoán chân lý để thật sự đạt được sự đúng đắn vĩnh 


°' Phân tỉnh. còn gọi là phân tư. Theo sách trên, "phân tư là hướng ý 
thức vào bản thân mình, ngẫm nghĩ về trạng thái tâm lý của mình" - ND. 


52 


viễn; mà chỉ có thể sống trong thiên kiến tầm thường. 
Do vậy, nội dung quan trọng nhất được bao hàm trong 
cái gọi là "gác lại" của thái độ hiện tượng học, là không 
để ý tới hết thảy các học thuyết truyền thống, các định 
lý và hệ thống khoa học truyền thống, hết thảy các ý 
kiến và quan niệm quyền uy, mà chỉ thực thi sự quan 
sát trực tiếp thuần tuý của mình. Đó là tư tưởng phản 
truyền thống rất đặc sắc của hiện tượng học. Vì vậy, 
hiện tượng học hoàn toàn độc lập với tất cả các kiến giải 
truyền thống, không chịu bất cứ sự ràng buộc thành 
kiến nào; nó trực tiếp quan sát một cách tự do, cấu 
thành tư tưởng một cách tự do. Cho nên, chúng ta cố 
thể nói hiện tượng học triển khai một công việc hoàn 
toàn mới trên một địa bàn hoàn toàn mới. 

Trong thái độ của hiện tượng học, vẫn hiện điện như 
cũ tất cả những tình hình từng tổn tại trong thái độ của 
chủ nghĩa tự nhiên; bầu trời vẫn trong vắt và mặt đất 
vẫn bao la; bản thân người kinh nghiệm vẫn tiếp xúc 
với những đối tượng và những người khác mà họ gặp. 
Chi có điều, là trong quá trình kinh nghiệm, họ không 
còn tin một cách mù quáng vào sự quyền uy của thế 
giới bên ngoài, cũng không còn làm tổn hại đến tính độc 
lập của lĩnh vực ý thức. Ngược lại, họ luôn luôn chú ý 
nắm vững lĩnh vực tỉnh thần của mình, để không di đến 
chỗ đặt ngang hàng lĩnh vực tỉnh thần với sự vật bên 
ngoài. Như vậy, người ấy có thể, với thái độ phản tỉnh 
tỉnh táo, bình tĩnh quan sát mọi kinh nghiệm; và 


53 


những đối tượng trong kinh nghiệm sẽ xuất hiện trong 
sự quan sát bình tĩnh đó, những đối tượng ấy tự nó thể 
hiện đặc tính bản chất của nó; do vậy, nó trở thành 
hiện tượng đích thực. Nếu người quan sát dùng phương 
pháp hiện tượng học để nắm bắt các hiện tượng đó, sẽ 
nắm bắt được chân lý "tiên thiên" vĩnh viễn đúng, đúng 
như yêu cầu của lôgích thuần tuý; từ đó, làm cho lôgích 
thuần tuý có thể được coi là nền tảng của tất cả các 
môn khoa học. Đồng thời, người quan sát hoàn toàn độc 
lập với các sự vật bên ngoài, và quan sát các sự vật đó; 
như vậy, trong trạng thái sinh tồn, (người quan sát) có 
một hoàn cảnh hoàn toàn sáng sủa. Hiện tượng học của 
Heidegger đã phát huy tối đa hoàn cảnh đó, và càng 
tiếp cận hơn với thái độ của "hiện tượng học" trong tư 
tưởng phương Đông. 

Chúng ta có thể nêu lên ba cảnh huống (tình huống) 
của các "thiển sư" nhập thiển, để nói về thái độ của 
hiện tượng học phương Đông. Khi chưa nhập thiển 
(cảnh huống thứ nhất - N.D), nhìn núi biết núi, nhìn 
nước biết nước. Lúc này, con mắt tự nhiên chủ nghĩa 
của con người bình thường đã tiếp thu một cách không 
điều kiện thế giới bên ngoài, coi đó là hiện thực tôn tại, 
không hề có thái độ phản tỉnh phê phán. Sau khi nhập 
thiền (cảnh huống thứ hai - N.D), nhìn núi không phải 
núi, nhìn nước không phải nước. Lúc này, ý thức bắt 
đâu thoát khỏi việc nắm bắt ngoại vật, mà quay lại 
quan sát tự thân. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện sự 


34 


kinh ngạc và hoài nghi (đi đôi với việc quay lại quan sát 
tự thân là sự kinh ngạc và hoài nghỉ), cuối cùng là "gác 
lại". Nói "núi không phải núi, nước không phải nước", 
trọng điểm nhấn mạnh ở đây là "không phải", tựa như 
càng tiếp cận với thái độ hoài nghỉ đơn thuần, chứ 
không phải là việc "gác lại" một cách siêu nhiên. Trong 
cảnh huống thứ hai này, chúng ta sẽ thấy đó chỉ là thái 
độ hoài nghi có tính chất quá độ, tức là "gác lại chứ 
không phải là hoài nghỉ triệt để. Cảnh huống thứ ba là, 
sau khi nhập thiển đắc đạo rồi, nhìn núi vẫn là núi, 
nhìn nước vẫn là nước. Trong cảnh huống này, sau khi 
nắm vững thế giới ý thức của mình, người quan sát 
không vứt bỏ thế giới bên ngoài, mà chuyển sang phản 
tư bằng thái độ tự nhiên cái cảnh quan đang xuất hiện 
trước chúng ta. Do cảnh huống thứ ba là có tính chất 
quyết định, cho nên, cảnh huống thứ hai không phải là 
hoài nghỉ đơn thuần, mà là sự "gác lại" của hiện tượng 
bọc. Sau khi bị "gác lại", núi và nước lại xuất hiện, 
nhưng đó không phải là bộ mặt của núi và nước theo 
kiến giải tầm thường nữa, mà là những hiện tượng tự 
nó xuất hiện và tự nó thể hiện đặc tính bản chất của 
nó. Cảnh tượng mà núi và nước thể hiện không phải chỉ 
là đất đá cá cua, mà là cảnh tượng vạn vật hân hoan, 
nhộn nhịp phổn vinh. Có thể gọi cảnh tượng đó đích 
thực là "non xanh núi biếc một màu". 

Tóm lại, trong quá trình suy nghĩ và tìm tòi một cách 
thầm lặng suốt hơn mười năm, Husserl đã thoát ra 


55 


khỏi dinh luỹ tư tưởng của chủ nghĩa tâm lý, và ông đã 
quay súng phản kích vào những người theo chủ nghĩa 
tâm lý; từ đó, chủ nghĩa tâm lý không còn thống trị lĩnh 
vực tư tưởng ở châu Âu như trước nữa. Trong quá trình 
phản kích lại chủ nghĩa tâm lý, Husserl đã sáng lập 
hiện tượng học, mở ra một chương mới vẻ vang trong 
lĩnh vực tư tưởng triết học thế kỷ XX. Hiện tượng học 
của Husserl đã mang lại cho chúng ta một tầm nhìn 
hoàn toàn mới. Trong tầm nhìn ấy, chúng ta thấy được 
bên trong cái thế giới bên ngoài mà xưa nay bị thao 
túng bởi thái độ của chủ nghĩa tự nhiên, có những ý 
nghĩa và nội hàm vô cùng phong phú. 


56 


""RỞ VỀ VỚI BẢN THÂN SỰ VIỆC" 
Phương pháp các hiện tượng học 


Hiện tượng học trước hết có nghĩa là một thái độ, 
một lập trường cơ bản, quan điểm cơ bản. Dưới sự chỉ 
đạo của thái độ đó, chúng ta bước ra khỏi thái độ của 
chủ nghĩa tự nhiên truyền thống, phản tỉnh kinh 
nghiệm của chúng ta, trực tiếp quan sát thế giới bên 
ngoài, nhìn nhận thế giới một cách chính xác. Với thái 
độ cơ bản đó, hiện tượng học triển khai một nội hàm 
phong phú và một phạm vi rộng lớn. Trong đó bao hàm 
hiện tượng học với tư cách là phương pháp luận, hiện 
tượng học với tư cách là nhận thức luận và hiện tượng 
học với tư cách là thế giới quan. 

Từ hiện tượng học rút ra ba bộ môn: phương pháp 
luận, nhận thức luận và thế giới quan; điều này không 
phải là việc chia cắt xơ cứng, đứng im, (tĩnh thái), mà là 
sự phân kỳ phát triển vận động (động thái). Ba bộ môn 
ấy phù hợp với ba thời kỳ lớn của quá trình phát triển 
tư tưởng của bản thân Husserl. Thời kỳ thứ nhất từ 


ỗï 


1900 - 1913. Tác phẩm tiêu biểu là Nghiên cứu lôgích. 
Trong thời kỳ này, Husserl chú trọng trực tiếp quan sát 
và mô tả bản thân hiện tượng; trong đó, đặc trưng nổi 
bật là phương pháp luận. Thời kỳ thứ hai: 1913 - 1928, 
tác phẩm tiêu biểu là tập l Hướng tới hiện tượng học 
thuần tuý uà quan niệm của hiện tượng học. Trong đó, 
Husserl chú trọng khám phá và tạo dựng cơ sở của hoạt 
động nhận thức - chủ thể. Đó là đặc trưng của nhận 
thức luận. Từ sau 1928, Husserl bắt đầu quan tâm vấn 
đề lý luận về người khác và về thế giới cuộc sống: và 
cũng rất quan tâm đến bối cảnh hiện thực của thời kỳ 
đó. Bộ sách Cuộc khủng hoảng của khoa học châu Âu 
Uuồ hiện tượng học tiên nghiệm ra đời, đã trồ thành triết 
học thế giới quan có tầm nhìn rộng lớn. Ba thời kỳ nói 
trên đã bao quát cả cuộc đời của Husserl. Ba lĩnh vực 
tương ứng với ba thời kỳ đó cũng khái quát toàn bộ nội 
dung của hiện tượng học. 


Thế kỷ XX bắt đầu đến nay, hiện tượng học có ảnh 
hưởng rộng lớn và kéo dài đối với giới học thuật châu 
Âu; ảnh hưởng sâu sắc đến các lĩnh vực triết học, khoa 
học, nghệ thuật và cả văn học, Hiện tượng học không hề 
áp đặt hệ thống lý luận của mình vào các khoa học ấy. 
Ngược lại, nó phát huy tác dụng bằng cách kết hợp với 
nội dung cụ thể của các khoa học ấy. Vì vậy, trong lĩnh 
vực triết học, hiện tượng học rất nổi tiếng về đặc tính 
chuyên sâu và khô khan; nhưng trong lĩnh vực văn hoá, 


58 


nó lại có tiếng vang rộng lớn nhờ có khẩu hiệu đơn giản, 
rõ ràng và lôi cuốn "Hãy trở về với bản thân sự việc”. 
Khẩu hiệu này đã thể hiện tập trung đặc trưng phương 
pháp luận của hiện tượng học, và "Phái hiện tượng học 
Göttingen" (một thành phố của Cộng hoà liên bang Đức 
hiện nay - N.D) đã tích cực thực hiện khẩu hiệu đó; từ 
đó, hình thành cuộc vận động hiện tượng học rất nổi 
đình đám. 


1. PHONG TRÀO HIỆN TƯỢNG HỌC 


Sau khi cho công bố tác phẩm quan trọng Nghiên cứu 
lôgích của mình vào năm 1900 và 1801, Husserl đến 
Göttingen giảng dạy tại trường đại học Göttingen. 
Khoa triết học trường đại học Göttingen đã cố gắng rất, 
nhiều để giúp Husserl nhanh chóng nâng cấp từ giảng 
viên lên giáo sư. Tại Göttingen, nhất.là trong nhóm 
một số nhà khoa học tự nhiên, Husserl cảm nhận 
được bầu không khí nghiên cứu học thuật rất sôi nổi. 
Trong bối cảnh đó, Husserl càng tích cực và nhiệt 
tình sắng tạo, 

Tại Göttingen, Husserl vẫn tiếp tục liên hệ với nhiều 
bạn cũ. Lúc vừa đến Göttingen, Husserl đã viết thư cho 
Meinong nói lên những cảm tưởng của ông lúc bấy giờ. 
Ngoài ra, ông còn làm quen với nhiều bạn mới như 
Đavít Hinbec - nhà số học nổi tiếng. Cũng giống như 
Husserl làm việc trong lĩnh vực triết học, Hinbec đã mở 


õ9 


ra những lĩnh vực nghiên cứu hoàn toàn mới ngay 
trong lĩnh vực số học, mang lại bầu không khí mới cho 
việc nghiên cứu số học thế kỷ XX. Trong học kỳ mùa đông 
năm ấy, Husserl lại tiếp tục công tác nghiên cứu của 
mình. Lúc đó, có nhiều học sinh tập hợp xung quanh ông 
như Enxtơ Hukin, Hun Tingơn, Đilaixi Maken. 

Năm 1902 là thời điểm then chốt trong quá trình 
phát triển tư tưởng của Husserl Đó là năm mà 
dJohannes Daubert đến với Husserl, Daubert sau này 
trở thành nhân vật tiêu biểu quan trọng của "Phong 
trào hiện tượng học". Daubert là sinh viên trường đại 
học Munich, vốn là học trò của Hang Lipps. Trước khi 
đến với Husserl, Daubert đã chú ý đọc cuốn Nghiên cứu 
lôgích. Trên thực tế, tại Munich còn có một số học giả 
trẻ tuổi rất có nhiệt tình với hiện tượng học như 
Alexander Pfánder, Moritz Geiger và Adolf Reinach. Họ 
đều phát hiện ra rằng hiện tượng học của Husserl có 
thể giúp họ giải quyết nhiều vấn đề mà họ đang mắc 
mớ. Họ bèn tụ tập nhau lại, cùng nhau thảo luận, 
nghiên cứu. Cái nhóm nhỏ này, người đời sau gọi là 
“Các học giả hiện tượng học Munich thời kỳ đầu". Năm 
1906, Max Scheler cũng gia nhập nhóm này. Sau này, 
Scheler trở thành nhân vật tiêu biểu của hiện tượng 
học. Năm 1904, khi Husserl đến Munich, ông đã gặp gỡ 
nhóm học giả thanh niên này, và ông đã chủ trì các 
buổi nói chuyện của họ. Sau đó, ông ở lại một thời gian 
tại bãi biển ở gần đó, cùng Pfander và Daubert trao đổi 


60 


ý kiến rất rộng rãi về các vấn đề có liên quan. Qua 
những cuộc thảo luận đó, họ đã nêu nhiều nguyên tắc 
hiện tượng học được mọi người công nhận. Căn cứ theo 
bản thảo lúc bấy giờ của Husserl và các đồng sự, những 
nguyên tắc ấy chủ yếu gồm: hiện tượng học cần xây 
dựng một hệ thống lý luận ý thức tuyệt đối có khả năng 
kiến tạo nội dung của mọi ý nghĩa. Để làm việc này, cần 
có một hệ thống phương pháp tương ứng, tức là phương 
pháp hoàn nguyên của hiện tượng học tiên nghiệm. 
Nhưng đẳng sau sự thoả thuận mà mọi người đều chấp 
hành đó, lại ẩn đấu một nguy cơ chia rẽ, nguy cơ này về 
sau trở thành sự thật. Các học giả trẻ coi trọng phương 
pháp, còn Husserl lại coi trọng mục đích. Kết cục là sự 
chia tay giữa một bên là hiện tượng học miêu tả, một 
bên là hiện tượng học tiên nghiệm. 

Kể từ học kỳ mùa hè 1905, một số thành viên của 
"nhóm Munich" trẻ bắt đầu đến Göttingen. Mấy năm 
sau, thì hình thành nhóm hiện tượng học Göttingen với 
quy mô ban đâu. Những thanh niên này tuy có các 
quan điểm triết học khác nhau, nhưng họ có một mục 
tiêu chung. Đó là xây dựng một môn triết học chặt chế, 
nghiêm chỉnh, để có thể nắm được các hiện tượng bằng 
những phương pháp và bước đi nhất định. Sau khi đến 
gặp Husserl, Adolf Reinach còn giúp Husserl xây dựng 
chương trình giảng dạy hiện tượng học. Lúc ấy, thầy và 
trò cùng tụ tập một chỗ, cùng nhau nghiền ngẫm hiện 
tượng học từ nhiều góc độ khác nhau. Đúng như những 


61 


điều họ đã viết trong hổi ký: "Ở Göttingen chỉ làm triết 
học, bất cứ ở đâu cũng chỉ nói về hiện tượng, dù là ban 
ngày hay ban đêm, lúc ăn cơm hay đi phố"?®, Lúc cực thịnh, 
nhóm hiện tượng học Göttingen có gần 20 thành viên. 

Sau mấy năm cùng nhau học tập, thảo luận, tranh 
cãi, mỗi người đều có những tiến triển nhất định trong 
lĩnh vực nghiên cứu của mình; các công trình nghiên 
cứu mới liên tục ra đời. Chẳng hạn, Triết học - một 
khoa học nghiêm chỉnh của Husserl, đây là tác phẩm đồ 
sộ đầu tiên sau khi xuất bản Nghiên cứu lôgích. 
Reinach có TW duy - ý nghĩa luân lý uò pháp luật của 
nó. Max Scheller có Bàn uê tự lừa dối mình, Bòn uê 
thiên kiến uà phán đoán giá trị đạo đức, Hiện tượng học 
Uừ lý luận uê sự đông cảm, yêu uè ghét. Théodore 
Conrad có Tri giác uà biểu tượng, Nghiên cứu triết học 
ngôn ngữ. Alexander Pfánder có Động cơ uà động lực. 
Moritz Geiger có Ý (hức của cảm giác. Ngoài ra, 
Wilhelm Shapp, Hofman và Lodec đều có nghiên cứu 
hiện tượng học về các khái niệm tri giác, lừa dối và cảm 
nhận; từ đó, viết thành luận án tiến sỹ. Kể từ 1913, ấn 
phẩm Niên giám nghiên cứu triết học uà hiện tượng học 
do họ biên tập, bắt đầu xuất bản. Niên giám này ra 
được 11 tập, đến 1930 thì đình bản. Trong 11 tập đó, đã 
đăng nhiều công trình quan trọng, cung cấp nhiều tài 
liệu cần thiết cho việc nghiên cứu hiện tượng học. 


®) Husserl uà phong trào hiện tượng học. 
82 


Cao trào nghiên cứu hiện tượng học đó kéo đài liên 
tục gần 10 năm, sau đó giảm dần. Tình hình này là do 
sự bùng phát Chiến tranh thế giới I. Trong đó, Đức là 
nước tham chiến chủ yếu, tình hình kinh tế chính trị, 
văn hoá của Đức bị đình đốn và rối loạn, nhiều học giả 
thanh niên phải ra mặt trận. Con trai Husserl đã chết 
trên chiến trường. Trong lúc ấy, Husserl lại được điều 
đến công tác ở Fribourg, làm cho nhóm thanh niên ở 
Göttingen mất đi nhân vật trung tâm, trụ cột, mọi công 
việc tiến triển rất chậm. Một nguyên nhân quan trọng 
khác là sau khi Husserl cho xuất bản tập I cuốn Hướng 
tới hiện tượng học thuần tuý uà quan miện: triết học 
hiện tượng học năm 1913, ông chuyển sang hiện tượng 
học tiên nghiệm, có một khoảng cách rất lớn so với 
nhóm Göttingen, nhóm này chỉ dừng lại ở trình độ hiện 
tượng học mô tả. Vì vậy, Husserl đã bổi dưỡng một 
nhóm học trò mới ở Fribourg, tiếp tục tiến bước trên con 
đường của hiện tượng học tiên nghiệm. 

Tuy nhiên, sự phát triển tư tưởng Husserl trong thời 
kỳ Göttingen, khiến Husserl có quan hệ rất. chặt chẽ 
với nhóm thanh niên Munich theo đuổi học thuyết của 
ông. Nhóm thầy trò này cùng nhau làm việc, học tập 
trong nhiều năm liên tục, ai cũng sẵn lòng biến dâng 
cho việc tìm tòi chân lý. Giữa họ tuy có bất đồng, và về 
sau thậm chí đã phát triển tới mức độ rất gay gắt, 
nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự hợp tác của 
họ. Do đó, đã hình thành một phong trào hiện tượng 


63 


học rầm rộ, rất nổi đình đám. Cụm từ "Phong trào hiện 
tượng học" thực ra là muốn nói về trào lưu tư tưởng do 
Göttingen làm trung tâm, có ảnh hưởng đến toàn bộ 
giới học thuật Đức, kéo đài mười mấy năm hồi đầu thế 
kỷ XX. Về sau, người ta dùng cụm từ này để nói về cái 
trào Ìưu tư tưởng được hình thành do chịu ảnh hưởng 
của tư tưởng hiện tượng học HusserÌ thế kỷ XX, như 
chủ nghĩa hiện sinh, giải thích học. 

Phong trào tư tưởng kéo đài liên tục mười mấy năm 
và có ảnh hưởng trong cả nước Đức, đã mang lại không 
khí mới cho giới học thuật Đức, đả kích vào vai trò nhất 
thống thiên hạ của chủ nghĩa Kant mới. Lúc ấy, hai 
nhóm chủ nghĩa "Kant mới" do L.J.Cohen và Riekert 
lãnh đạo đã đủ lông đủ cánh; họ cố gắng kết hợp và 
thống nhất những lĩnh vực tư tưởng tương đối độc lập 
trong chủ nghĩa Kant như nhận thức luận, luân )ý học 
và mỹ học, để hình thành một hệ thống tư tưởng có thể 
thống lĩnh lĩnh vực văn hoá. Khẩu hiệu "Quay về với 
Kant" do họ nêu lên, đã đi sâu vào lòng người. Lúc còn 
ở Göttingen, Husserl từng tiếp xúc với Paul Natorp, 
một thành viên của chủ nghĩa Kant mới. Tác phẩm 
quan trọng của HusserÌ Triết học - một khoa học 
nghiêm chỉnh cũng đăng trên "Logos" năm 1911, Ấn 
phẩm quan trọng của chủ nghĩa Kant mới. Việc 
Husserl tiếp xúc với những người Kant mới không chỉ 
để trao đổi ý kiến và học hỏi, mà còn để phân tích phê 
phán họ. Trong quá trình phê phán và học hỏi, hại 


64 


không ngừng nâng cao bản thân, vượt lên trên người 
khác. Nhưng những người Kant mới cũng không đóng 
kín cửa, họ không đả kích hay phê phán những người 
hiện tượng học, mà là cùng họ trao đổi, cạnh tranh bình 
đẳng. Năm 1916, Husserl đến Fribourg nhận chức giáo 
sư giảng dạy, đó là học vị cao nhất của các trường đại 
học Đức. Người tiến củ Husserl chính là giáo sư giảng 
dạy trường đại học Fribourg, nhân vật tiêu biểu quan 
trọng của Kant mới - giáo sư Rickert. Chúng ta có thể 
nói, hiện tượng học đã "đánh bại" "Kant mới". Nhưng 
điều quan trọng hơn mà chúng ta nên nhìn nhận, đó là 
không khí học thuật nghiên cứu tự do, dân chủ và rộng 
mở lúc bấy giờ. 

Husserl là người khởi xướng phong trào hiện tượng 
học, nhưng lại không được cơi là người giữ vai chính 
của phong trào. Đó là vì Husserl không tích cực vận 
dụng phương pháp hiện tượng học vào công việc như 
những thanh niên kia. Ông chỉ đi sâu suy nghĩ xem 
mình có nên phát triển hơn nữa để đặt nền móng cho 
triết học hay không. Kết quả của công việc này là tác 
phẩm Hướng tới hiện tượng học thuần tuý uà quan 
niệm triết học của hiện tượng học của ông ra đời 1913. 
Việc này đánh dấu sự chia rế hoàn toàn của ông với 
"nhóm hiện tượng học". Nhưng chúng ta không thể vì 
thế mà có thể rút ra kết luận: Husserl phản đối phong 
trào hiện tượng học. Bởi vì sự chia rẽ giữa Husserl và 
nhóm thanh niên biện tượng học không có nghĩa là do 


65 


có sự bất đồng căn bản về quan điểm và phương pháp 
giữa hai bên, mà đây là sự biến đổi về tư tưởng của 
HusserÌ qua các thời kỳ phát triển khác nhau. Nhóm 
thanh niên hiện tượng học tin theo "Nghiên cứu triết 
học" của Husserl, họ hết sức cố gắng vận dụng phương 
pháp hiện tượng học vào việc nghiên cứu, họ phát huy 
tối đa các ưu thế trong tư tưởng thời kỳ đầu của 
Husserl. Trong khi đó, bản thân Husserl tiếp tục phát 
triển và tiến bước, ông đi sâu đào xới cơ sở của hiện 
tượng học mô tả. Nói rằng họ (HusserÌ và nhóm thanh 
niên hiện tượng học) chia rế, hay là nói Husserl đã đi 
sai đường, hoặc nói nhóm thanh niên đã không tiến kịp, 
đều có nghĩa như nhau cả, khó có thể nói trắng ra là ai 
đúng ai sai. Nhưng có một điều rất rõ, đó là, rất nhiều 
công việc trong phong trào hiện tượng học là sự kế tục 
tư tưởng trong Mghiên cứu lôgích của HusserlL Nhóm 
thanh niên đã tích cực phát huy khía cạnh phương 
pháp luận của hiện tượng học; do đó, đã ảnh hưởng sâu 
rộng đến toàn bộ trào lưu tư tưởng hiện tượng học thế 
kỷ XX. Đó là điều mà chúng ta nên coi trọng. 

Phương pháp mà phong trào hiện tượng học chú 
trọng vận dụng, có thể được làm rõ bằng cách nhắc lại 
khẩu hiệu mà lúc bấy giờ được luôn luôn nhắc đến. Đó 

là: "Quay về với bản thân sự việc". Khẩu hiệu này do 
Husserl nêu lên trong Nghiên cứu lôgích và đã từng 
được đưa ra thảo luận nhiều lần. Ở dây, trong tiếng 
Đức, từ "sự việc" có nghĩa rất rộng. Nó có nghĩa là hết 


66 


thầy mọi sự việc (sự tình) xẩy ra trên đời và mọi cái tôn 
tại. Ở đây "sự việc" không bị hạn định chặt chẽ, không 
phải là danh từ triết học chuyên dùng, mà có nghĩa là 
hết thầy mọi sự việc và mọi cái có ở trên đời. "Quay về 
với bản thân sự việc" có nghĩa là trả lại bộ mặt vốn có 
của mọi sự việc. Cũng có nghĩa là trở về với trạng thái 
mà bản thân sự việc vốn có. Mọi sự việc đều được đưa 
vào hiện tượng học. Hiện tượng học thâm nhập vào hết 
thảy mọi sự việc. Từ đó, hết thầy mọi sự việc đều được 
xử lý theo phương pháp hiện tượng học. Hiện tượng học 
hầu như nắm trong tay (bao trùm) hết thảy mọi lĩnh 
vực. Khẩu hiệu ấy đã phản ánh một cách ngắn gọn, rõ 
ràng nhất toàn bộ tôn chỉ của hiện tượng học. Vì vậy, 
nó hầu như trở thành đại danh từ của trào lưu tư tưởng 
hiện tượng học, được truyền tụng rất rộng rãi. 

Husserl nêu khẩu hiệu này vào đầu thế kỷ XX. Đó là 
một bối cảnh đặc thù. Thời gian cuối thế kỷ XIX đầu 
thế kỷ XX, giới học thuật Đức bị những người "Kant 
mới" lũng đoạn. Họ cố gắng thống nhất những công việc 
mà Kant đã làm về nhận thức luận, luân lý học và mỹ 
học, từ đó, vận đụng vào các lĩnh vực văn hoá. Do sự 
bất đồng về một số quan điểm và phương phắp cụ thể, 
nên những người "Kant mới" chia làm hai nhóm lớn. 
Một nhóm do Cohen làm đại diện, gọi là nhóm 
Magdbourg. Nhóm này chủ yếu quan tâm vấn đề logich 
và nhận thức luận; phương pháp của họ chủ yếu là 
phương pháp phân tích lôgích truyền thống. Nhóm thứ 


G7 


hai do Vinđenben và Rickert đại diện, gọi là nhóm Tây 
Nam, còn gọi là nhóm Fribourg. Họ chủ yếu quan tâm 
vấn đề lịch sử xã hội. Họ coi cái gọi là "phương pháp ký 
thuật cá biệt" là cơ sở của triết học lịch sử của họ. Hai 
nhóm này tuy có rất nhiều bất đông, nhưng khẩu hiệu 
"Trở về với Kant" là tiếng nói chung và là nguyên tắc 
chung của họ. Khẩu hiệu "Trở về với Kant" thể hiện 
chủ lưu của giới học thuật Đức cuối thế kỷ XIX; nhưng 
cũng phản ánh không khí trầm lắng và nguy cơ tư 
tưởng cuối thế kỷ XIX. Lúc ấy, tư tưởng bất lực trước sự 
thách thức của thế kỷ mới, cho nên đành phải quay gót 
trở về nương tựa vào ông già lịch sử. 

Trong bối cảnh ấy, Husserl đã đi theo một con đường 
ngược lại con đường cũ của mình. Ông nêu lên khẩu 
hiệu "Quay về với bản thân sự việc", nhằm làm cho tư 
tưởng và triết học thoát ra khỏi sự đam mê mơ màng 
của quá khứ, để nhìn thẳng vào sự thách thức của thế 
kỷ mới. Đó không thể không nói là mang tính chất cách 
mạng rất mạnh mẽ. Những thanh niên có học của 
nhóm hiện tượng học Göttingen đã tiếp nhận khẩu hiệu 
đó, tích cực tham gia vào công việc "Quay về với bản 
thân sự việc". Trong số họ, có người đi sâu nghiên cứu 
hiện tượng đạo đức luân lý; có người nghiên cứu hiện 
tượng tâm lý, cũng có người nghiên cứu hiện tượng 
ngôn ngữ. Tất cả các công việc ấy đã mở ra một chân 


'® Ký thuật: ghí và thuật, ghi chép và tường thuật - N.D 
68 


trời rộng lớn và một viễn cảnh không có giới hạn cho 
triết học hiện tượng học. 

Trường phái theo chủ nghĩa nhân văn trong triết học 
thế kỷ XX hầu như không có lĩnh vực nào không chịu 
ảnh hưởng của tư tưởng hiện tượng học. Bản thân các 
nhân vật tiêu biểu quan trọng của một số trường phái 
tư tưởng lại là những người ở trong nhóm những người 
hiện tượng học, chẳng hạn, Martin Heidegger là một ví 
dụ. Kể từ nửa cuối thế kỷ XX đến nay, các nhà triết học 
theo chủ nghĩa khoa học ở Anh, Mỹ cũng đần dần thấy 
được mối quan hệ giữa hiện tượng học và triết học 
lôgích, triết học phân tích, triết học ngôn ngữ, và triết 
học khoa học; cho nên, họ tự giác vận dụng một số 
phương pháp và nguyên tắc của hiện tượng học vào việc 
nghiên cứu triết học của họ, và đã thu được nhiều kết 
quả mới. Ví dụ Sixum và Chair, hai người này, trong 
khi xúc tiến việc nghiên cứu "tính ý hướng" đã khéo léo 
kết hợp thành quả nghiên cứu của hiện tượng học về 
"tính ý hướng" với truyền thống triết học phân tích. 

Nội bộ nhóm hiện tượng học không có lập trường và 
cương lĩnh thống nhất; ngay cả phương pháp cũng có 
chỗ khác nhau. Họ chỉ có tư tưởng chỉ đạo phương pháp 
nghiên cứu là thống nhất. Tư tưởng chỉ đạo này có thể 
quy thành ba câu sau đây. 

- Vứt bổ mọi thành kiến, thiên kiến và cách nhìn đã 
quen thuộc; hãy trở về với bản thân sự việc. 


69 


- Trực tiếp quan sát những cái có thể trực tiếp thể 
nghiệm trong hoạt động nhận thức. 

- Phân tích và mô tả những hiện tượng tự nó hiển thị 
cho chúng ta. 

Đó là nguyên tấc của phương pháp luận mà hiện 
tượng học đòi hỏi: không thiên kiến, không tiền để, 
thuần tuý trực quan (trực tiếp quan sát), thuần tuý mô 
tả. Trong các nguyên tắc trên, chúng ta có thể thấy rõ 
các biện pháp và yếu tố quan trọng của phương pháp 
hiện tượng học. Đó trước hết là vứt bỏ thiên kiến, vứt 
bỏ thành kiến và cách nhìn nhận theo tập quán. Đó 
cũng tức là phương pháp "gác lại" hoặc "khoanh lạt, 
"đóng ngoặc lại". Điều này đã được đề cập ở trên. 

“Trở về với bản thân sự việc", tức là phương pháp 
hoàn nguyên. Nó gồm hai bước: hoàn nguyên bản chất, 
và hoàn nguyên hiện tượng học. 

Trực quan những cái có thể trực tiếp thể nghiệm 
trong hoạt động nhận thức. Đây là phương pháp trực 
quan, bao gồm ba bước: trực quan cảm tính, trực quan 
phạm trù và trực quan bản chất. 

Việc phân tích, mô tả những hiện tượng tự nó hiển 
thị cho chúng ta, tức là phương pháp mô tả. Nhóm 

Göttingen đã phát huy tối đa phương pháp này. 
— Dưới đây, chúng tôi lần lượt giới thiệu các phương 
pháp và bước đi đó, nhằm đi từ góc độ phương pháp 
luận để giới thiệu nội dung chủ yếu của hiện tượng học. 


70 


Đương nhiên, đi từ góc độ phương pháp để giải thích 
nội dung của các biện pháp gác lại, hoàn nguyên, trực 
quan, mô tả, không hề có nghĩa những cái đó chỉ là 
phương pháp, chỉ có ý nghĩa phương pháp luận. Thực 
tế, các bước và các khâu hoàn nguyên, trực quan có vai 
trò hết sức quan trọng trong nhận thức luận của hiện 
tượng học, chúng đều là những mắt khâu chủ yếu trong 
quá trình nhận thức hiện tượng. Khi chúng ta chú ý 
phương pháp của hiện tượng học, nhấn mạnh tầm quan 
trọng của phương pháp của hiện tượng học, không thể 
vì thế mà coi nhẹ nhận thức luận của hiện tượng học. 
Hiện tượng học là môn triết học khoa học được coi là cơ 
sở của các môn khoa học cụ thể, nội dung trung tâm 
của nó vẫn phải là nhận thức luận. Vì vậy, khi chúng 
tôi giới thiệu các nguyên tắc của phương pháp của hiện 
tượng học, đều được trình bày bằng cách kết hợp chặt 
chẽ với quá trình nhận thức và kinh nghiệm cụ thể. 
Như vậy mới có thể làm cho việc giới thiệu phương 
pháp hiện tượng học được sinh động, cụ thể, dễ dàng 
nắm bắt. 


1L. PHƯƠNG PHÁP HOÀN NGUYÊN CỦA HIỆN TƯỢNG HỌC 


Trong tác phẩm của Husserl thường nhắc đến cụm từ 
"hoàn nguyên của hiện tượng học". Nói chung, nó có 
nghĩa là toàn bộ phương pháp hoàn nguyên trong hiện 
tượng học. Nhưng trong các thời kỳ khác nhau, nội 
dung của nó có khác nhau. Trong thời kỳ đầu, khi phát 


71 


hiện phương pháp hoàn nguyên tiên nghiệm, chẳng 
hạn như trong cuốn Quan miệm của hiện tượng bọc 
(1907), hoàn nguyên của hiện tượng học mà Husserl nói 
trong đó, là muốn nói cả hai phương pháp hoàn nguyên: 
hoàn nguyên tiên nghiệm và hoàn nguyên bản chất 
được tiến hành sau đó. Nhưng về sau, với một việc làm 
đúng đắn, Husserl đã coi hoàn nguyên tiên nghiệm là 
hoàn nguyên hiện tượng học theo ý nghĩa chân chính. 
Trong hành văn của Husserl, hoàn nguyên hiện tượng 
học ngày càng được coi là một từ đồng nghĩa với hoàn 
nguyên tiên nghiệm. Đó là vì, Husser! dần đần từ chỗ 
nắm bắt hiện tượng học mô tả bản chất, đi đến chỗ 
chuyển sang hiện tượng học tiên nghiệm lấy hoạt động 
nhận thức làm cơ sở; hoàn nguyên tiên nghiệm được coi 
là phương pháp căn bản của hiện tượng học tiên 
nghiệm; nó có một địa vị độc đáo, chỉ có duy nhất nó 
mới làm cho hiện tượng học khác với hết thầy các khoa 
học khác. Phương pháp hoàn nguyên bản chất mặc dù 
không thể vắng mặt trong hiện tượng học, nhưng nó 
không phải là cái riêng có của hiện tượng học, mà tất cả 
các khoa học đều có. Nó không làm cho hiện tượng học 
khác với các khoa học khác. 

Trong tư tưởng thời kỳ sau của Husserl, phương 
pháp hoàn nguyên tiên nghiệm được đặc biệt coi trọng. 
Điều này không có nghĩa phương pháp đó không có vai 
trò gì trong thời kỳ đầu, tức thời kỳ phong trào hiện 
tượng học. Thực ra, cái gọi là hoàn nguyên tiên nghiệm 


72 


chính là phương pháp "gác lại" được thâm nhập và 
triển khai. "Gác lại" đã được Husserl nêu lên trong tư 
tưởng thời kỳ đầu. Phương pháp hoàn nguyên tiên 
nghiệm đã có vai trò rất to lớn trong suốt quá trình kể 
từ khi hiện tượng học ra đời và phong trào hiện tượng 
học. Vì vậy, khi giới thiệu tư tưởng của Husserl trong 
thời kỳ phong trào hiện tượng học, chúng tôi không 
ràng buộc mình trong khoảng cách thời gian, để rồi 
không để cập đến phương pháp hoàn nguyên tiên 
nghiệm, một vấn đề có nội dung quan trọng. 


1. Phương pháp hoàn nguyên tiên nghiệm. 


Kết quả thu được trên lập trường của hiện tượng học 
và việc thiết lập hệ thống hiện tượng học, một chừng 
mực rất lớn, là nhờ sự hoài nghĩ kiểu Déscartes. 
Phương pháp Descartes được bắt đầu bằng cách phủ 
định hết thảy, hoài nghỉ hết thấy. Nếu muốn nghiên 
cứu phê phán một hoạt động nhận thức, thì phải bắt 
đầu từ việc hoài nghi đối tượng được nhận thức và hoài 
nghỉ bản thân việc nhận thức. Chúng ta phải hoài nghĩ 
cảm giác của chúng ta, hoài nghi ký ức của chúng ta; 
hoài nghi những cái hiển thị trước mặt chúng ta như 
vật thể, hình đáng, khuôn khổ, sự vận động và vị trí 
của nó; hoài nghi những tri thức thu được nhờ diễn 
dịch; hoài nghi sự tên tại của thượng đế và giáo lý tôn 
giáo; cho đến hoài nghi bản thân chúng ta không có tay, 
không có chân, không có cả thân thể. Nhưng nhận thức 


73 


không thể dừng lại ở chỗ hoài nghỉ hết thảy đó. Nếu nó 
không thể xác định một vật nào đó là không thể hoài 
nghi, thì bản thân việc hoài nghì đó cũng không thể 
được; thuyết hoài nghỉ triệt để là không có ý nghĩa gì. 
Theo Husserl, phương pháp khảo sát theo kiểu hoài 
nghì Descartes cung cấp một cơ sở không thể hoài nghĩ; 
tức là: bản thân việc hoài nghi và bản thân tư duy hoài 
nghị, là không thể hoài nghì. Tư duy ở đây là "tôi tư 
duy”, "tôi tư duy" là tuyệt đối được ban cho, tuyệt đối 
được minh chứng. "Tôi tư duy" trở thành điểm xuất 
phát đầu tiên của phê phán nhận thức. Nó là "điểm tựa 
Archimède" để từ đó có thể hoạt động nhận thức. Việc 
xác lập điểm tựa đó, khiến chúng ta thoát ra khỏi chủ 
nghĩa hoài nghỉ với thái độ hoài nghi và sổ toẹt hết 
thảy. Husserl và Deseartes về cơ bản là thống nhất với 
nhau về các bước nói trên. Nhưng chúng ta không thể 
vì thế mà cho rằng hiện tượng học của Husserl là phiên 
bản của tư tưởng Descartes, rằng Husserl là người theo 
chủ nghĩa Descartes mới. Bởi vì từ đó trở đi, hai người 
đã chia tay nhau. Chúng ta có thể nới chỗ mà 
Descartes tách ra, lại là chỗ mà hiện tượng học bắt đầu. 
Sau khi xác định "tính mình chứng" của tư duy, 
Descartes lập tức lại xác định minh chứng của việc 
"kinh nghiệm tự thân". Như vậy, "tư duy" trở thành 
thuộc tính chỉ phụ thuộc một cá thể "kinh nghiệm" nào 
đó; nhiều cái "tôi" cá thể nắm chặt lấy "tư duy" đó, biến 
"tư duy" đó thành hiện tượng kinh nghiệm. Sau đó, lại 


74 


xuất phát từ trong "tôi tư duy" đó để suy đoán mọi nội 
dung nhận thức, để phân tích mọi hoạt động nhận thức, 
và chỉ còn cách là cầu xin thượng đế toàn năng xuống 
giúp sức, để hoà hợp sự nhận thức giữa các cá thể khác 
nhau. Husserl cho rằng, đó là chỗ thiếu sót của 
Descartes. Phương pháp Descartes mặc dù có tính chất 
gợi ý hết sức phong phú, nhưng trên vấn đề nghiên cứu 
cơ sở nhận thức, về cơ bản vẫn vô hiệu. 

Husserl không theo đuôi Descartes trong việc suy 
luận về sự tên tại của cái tôi, của thượng đế và của thế 
giới. Bởi vì đó là con đường sai lầm, không có bất cứ 
thành quả nào. Husserl đã đi theo một hướng khác hẳn 
với Deseartes. Nói trắng ra, Husserl đã thụt lòi một 
chút kể từ điểm tựa "tôi tư duy" của Desecartes. Bởi vì 
"tôi tư duy" chưa đạt đến trình độ thuần tuý như hiện 
tượng học yêu cầu. Husserl hỏi rằng, tại sao sự tổn tại 
của tư đuy lại minh chứng như thế, còn nhận thức theo 
thái độ tự nhiên lại khả nghỉ như thế? Trả lời là, sự tổn 
tại của tư duy là ở bên trong nhận thức, còn nhận thức 
của thái độ tự nhiên là đơn thuần hướng ngoại. Nếu chỉ 
đơn thuần hướng vào những vật ở ngoài ý thức, thì 
không thể chú ý cách làm thế nào để bản thân có thể 
nhằm trúng được vật ở bên ngoài, không thể phản tỉnh. 
Còn hướng vào tự thân tư duy, phản. tỉnh tư duy nội tại, 
thì không có vấn đề đó. Bởi vì tất cả đều từ trong lĩnh 
vực nhận thức trao cho (ban cho, cho) tự thân, tự thân 
nhắm trúng tự thân. Muốn giải quyết vấn đề nan giải 


5 


do Descartes để lại, phải tiến hành hoàn nguyên hiện 
tượng học, gạt bỏ hoặc gác lại tất cả các vật bên ngoài, 
hạn chế lĩnh vực nhận thức trong ý thức nội tại. 

Husserl trước hết đã hoàn nguyên đối với "tôi tư duy" 
của Descartes, làm cho nó thuần hoá hơn. "Tôi tự duy" 
của Descartes vẫn là sự thể nghiệm của tự tôi, tức là 
thể nghiệm tư duy của cá nhân; nó bao hàm một "cái 
tôi" đang kinh nghiệm, một con người trong thời gian 
không gian khách quan. Cái tôi kinh nghiệm đó, hoặc 
con người bằng xương bằng thịt đó, phải bị gạt bỏ. Bởi 
vì "cái tôi cá thể" đang tư duy, không phải được ban cho 
một cách tuyệt đối, không phải được minh chứng. Nói 
"sự tôn tại của tư duy là minh chứng", không có nghĩa 
"sự tổn tại của tư duy của tôi, là minh chứng"*, hoặc có 
nghĩa "tôi tổn tại vì tôi tư duy, là minh chứng"**. Câu 
trước”, là hiện tượng thuần tuý tự nó hiển thị, theo ý 
nghĩa hiện tượng học. Câu sau**, là khách thể của tâm 
lý học. Nếu gạt bỏ cái tôi kinh nghiệm và con người 
bằng xương thịt, thì tư duy làm điểm tựa Archimẻde 
cho hoạt động tư duy, không còn là tư duy của con 
người thực thể, hoặc tư duy kiểu hiện tượng tâm lý, mà 
là tư duy thuần tuý. Nếu gạt bỏ tất cả các vật thực thể, 
chỉ để lại các vật phi thực thể thuần tuý, chúng ta đạt 
đến độ tiên nghiệm, và phương pháp mà chúng ta áp 
dụng là phương pháp hoàn nguyên tiên nghiệm của 
hiện tượng học. 


76 


Để giúp mọi người hiểu rõ phương pháp hoàn nguyên 
tiên nghiệm, chúng tôi giải thích hai khái niệm tiên 
nghiệm và hoàn nguyên như sau. Khái niệm “tiên 
nghiệm" bắt nguồn từ tư tưởng Kant. Kant cho rằng, hệ 
thống khái niệm và phạm trù nằm bên trong tri thức 
kinh nghiệm và vượt lên trên chúng, làm cho nhận thức 
có thể thực hiện được, và cấu trúc nên toàn bộ tổng thể 
hiện tượng: những kết cấu lôgích và kết cấu nhận thức 
do các khái niệm phạm trù ấy phản ánh, đều là tri thức 
tiên nghiệm. "Tiên nghiệm" trước hết có nghĩa là một 
lĩnh vực mang tính tương đối với kinh nghiệm. Trong 
lĩnh vực đó, hết thảy những cái có tính chất sự thật, 
thực thể, đều bị gạt bỏ; chỉ có các quan niệm thuần tuý 
và có hiệu lực phổ biến, là phát huy tác dụng. Thứ đến, 
tiên nghiệm có nghĩa, nó tạo điều kiện và cơ sở cho mọi 
kinh nghiệm và nhận thức, chỉ có đi sâu vào lĩnh vực 
đó, mới có thể phát hiện "nhận thức" đã phát sinh như 
thế nào, kinh nghiệm và đối tượng được hình thành ra 
sao. Khái niệm tiên nghiệm của Husserl, đại thể cũng 
giống như hàm nghĩa của Kant. Nhưng HusserÌ nhấn 
mạnh hơn về tính độc lập của lĩnh vực tiên nghiệm và 
về tính "tối thượng" của thế giới quan niệm, chứ không 
gắn chặt tri thức tiên nghiệm với kinh nghiệm như 
Kant. Vì vậy, trình độ mà tiên nghiệm luận của Kant 
đạt được, chưa thoát ra khỏi chủ nghĩa tâm lý và chủ 
nghĩa nhân bản; chưa thể gọi là triết học tiên nghiệm 
theo ý nghĩa Husserl. 


ti 


Bây giờ chúng ta làm rõ khái niệm "hoàn nguyên”. 
Kế từ đầu thế kỷ XX đến nay luận thuyết hoàn nguyên 
rất thịnh hành. Nhiều trường phái triết học đã nêu lên 
vấn đề hoàn nguyên. Nhưng họ hiểu ý nghĩa của hoàn 
nguyên lại khác nhau. Các nhà triết học phân tích mà 
đại biểu là những người theo thuyết lôgích thực chứng 
chủ trương những câu và từ đề cập đến trạng thái sự 
vật hoặc sự thật tổn tại đều có thể dựa vào đối tượng 
quan sát trực tiếp hoặc tài liệu cảm giác thô sơ (ban 
đầu) mà giải thích và định nghĩa. Vì vậy, lý luận khoa 
học và quy luật khoa học đều có thể phân tích thành 
một số tổ hợp báo cáo quan sát. Đó là phương pháp 
hoàn nguyên của triết học phân tích. Nhưng trên thực 
tế, chúng ta có thể gọi là "phương pháp hoàn nguyên"®), 
Nguyên (2) ở đây là nguyên tố, tức là bộ phận của 
chỉnh thể. Phương pháp hoàn nguyên theo ý nghĩa này, 
khác xa với phương pháp hoàn nguyên của hiện tượng 
học. Điểm xuất phát và mục tiêu cuối cùng của hiện 
tượng học là điều kiện tiền để và cơ sở cho hết thảy mọi 
khoa học cụ thể, bao gồm tâm lý học, sinh lý học, vật lý 
học và số học, để giải thích rõ những khoa học cụ thể ấy 
đã trở thành "khả năng" như thế nào (đã tiến hành 


°* Hai cụm từ: "Phương pháp hoàn nguyên" ở trên và ở dưới, trong 
tiếng Việt hoàn toàn viết như nhau (chữ nguyên); nhưng trong tiếng 
Hán, chữ nguyên ở dưới có nghĩa là thứ nhất, đầu tiên Œ), còn chữ 
nguyên ở trên có nghĩa là mở đầu, gốc Œ). Nghĩa và cách viết hai chữ 
“nguyên” này có khác nhau - N.D, 


78 


hoạt động như thế nào). Phương pháp hoàn nguyên mà 
hiện tượng học cần, có nghĩa là từ các lĩnh vực khoa học 
cụ thể đó, quay trở lại lĩnh vực tri thức tiên nghiệm căn 
bản (gốc) hơn, cơ sở hơn. Đó, nói thẳng ra là "Phương 
pháp hoàn nguyên"? bởi vì, Husserl rất nhấn mạnh 
động tác quay trở lại trong phương pháp hoàn nguyên. 
Heidegger thì nhấn mạnh tính trực tiếp nguyên sơ của 
nhận thức và kinh nghiệm, nhấn mạnh tính chất phác 
nguyên thuỷ của văn hoá tư tưởng. 

Vì vậy, phương pháp hoàn nguyên tiên nghiệm của 
hiện tượng học, có nghĩa là quay về lĩnh vực quan niệm 
phi thực thể. Nhưng vì nó là một phương pháp, cho 
nên, nó không giống với phương pháp hoàn nguyên bản 
chất sắp đề cập tới dưới đây. Hoàn nguyên bản chất 
không phải là phương pháp thao tác, mà chủ yếu có 
nghĩa là sự thay đổi quan điểm và lập trường cơ bản. 
Và đương nhiên, sự thay đổi đó có tính chất then chốt 
đối với hiện tượng học. Việc thay đối nội dung đó, chủ 
yếu là thái độ tín nhiệm tuyệt đốt thế giới bên ngoài mà 
lập trường của chủ nghĩa tự nhiên từng xác lập. Theo 
quan điểm (thái độ) của chủ nghĩa tự nhiên, chúng ta 
luôn luôn cảm thấy trước mặt mình eó một tổn tại hiện 
thực trong thời gian và không gian, bản thân tôi và 
những người khác đều thuộc về vật tôn tại đó. Cái thế 


° Chữ "nguyên" ở đây lại viết khác nữa. Nguyên ở đây co là nguồn, 
ngọn nguồn - N.D. 


79 


giới tồn tại bên ngoài đó được tất cả các khoa học cụ thể 
xác định là tiền đề bất di bất dịch, không có nó, sẽ 
không có đối tượng nghiên cứu; cũng không có địa bàn 
để kiểm nghiệm và vận dụng lý luận. Vì vậy, việc xác 
định thế giới tự nhiên là toàn bộ mệnh đề trong quan 
điểm của chủ nghĩa tự nhiên. Đối với hiện tượng học, 
nhiệm vụ đầu tiên là làm thay đổi quan điểm đó. 

Phương pháp thay đổi của Husserl, không hoàn toàn 
phủ nhận sự tên tại của thế giới bên ngoài giống như 
cách làm của thuyết ngụy biện; cũng không chỉ hoài 
nghi sự tổn tại của nó như thuyết hoài nghi. HusserÌ 
dùng phương pháp gác lại của hiện tượng học. Biện 
pháp này có nghĩa không trực tiếp phán đoán thế giới 
tự nhiên thực thể, gạt bỏ chúng ra ngoài tầm nhìn; cho 
rằng nó vô hiệu; hoặc đóng ngoặc nó lại. Các biện pháp 
cụ thể ấy có sự khác nhau nho nhỏ. Nói chung, "đóng 
ngoặc" muốn nói về thế giới tự nhiên. Cho rằng nó vô 
hiệu, điều này muốn nói về hành vi tín ngưỡng và xác 
định thế giới đó... Bây giờ chúng ta tìm hiểu xem, quan 
điểm tự nhiên bị hiện tượng học gạt bỏ, bao hàm những 
nội dung gì. 

a) Trước hết, rõ ràng là, đi đôi với thế giới tự nhiên, 
và thế giới vật lý, thế giới tâm lý bị gạt bỏ, thì tất cả các 
đối tượng cá thể mà tự thân được cấu tạo bằng ý thức, 
cũng đều bị gạt bỏ. Tất cả các sản phẩm văn hoá, sản 
phẩm kỹ thuật và tác phẩm văn nghệ, và tất cả các quy 
phạm giá trị dưới mọi hình thức, đều bị gạt bỏ, Đồng 


80 


thời, các hiện thực: nhà nước, phong tục, pháp luật, tôn 
giáo, cũng đều bị gạt bỏ. Vì vậy, tất cả khoa học tự 
nhiên và khoa học tinh thần, cũng như toàn bộ nội 
dung nhận thức của chúng, bị gạt bỏ. 

b) Cá nhân - thành viên của sinh vật tự nhiên và tập 
đoàn xã hội, bị gạt bỏ. Cũng như vậy, tất cả sinh vật 
động vật cũng bị gạt bỏ. Ö đây, việc gạt bổ con người với 
tư cách là chủ thể kinh nghiệm, là điểm quan trọng làm 
cho hiện tượng học khác với chủ nghĩa tâm lý, triết học 
tiên nghiệm khác với khoa học cụ thể, Husserl khác với 
Descartes. 

c) Gạt bỏ thượng đế, đấng siêu việt tuyệt đối. Gạt bỏ 
thượng đế tuyệt đối, có nghĩa là trao cho lĩnh vực ý thức 
có tính quyền uy tuyệt đối. Gạt bỏ thượng đế siêu việt, 
khiến thế giới tự nhiên siêu việt ở bên ngoài, không có 
gốc. Qua đó, chúng ta có thể thấy thái độ nói chung của 
hiện tượng học đối với tôn giáo. 

đ) Gạt bổ các thuyết bản thể luận. Bản thể luận là 
tất cả các khoa học coi các đối tượng nói chung và bản 
chất là nội dung của mình. Có hai loại bản thể luận: 
bản thể luận hình thức và bản thể luận chất liệu.. 
Chúng đều là khoa học bản chất và tiên thiên. Chúng 
có tác dụng chỉ đạo đối với các khoa học tự nhiên có nội 
dung là các đối tượng kinh nghiệm và các sự thật cá 
biệt. Trường hợp điển hình của bản thể luận hình thức 
là số học. Nó tiến hành phán đoán phân tích. Trường 


81 


hợp bản thể luận chất liệu điển hình là hình học. Nó 
tiến hành phán đoán tổng hợp. 

Những điều nói ở trên là sự hoàn nguyên từng bước 
liên tiếp, qua đó, hầu như đã gạt bỏ toàn bộ các nội 
dung đã được khẳng định trong (cuộc sống) hàng ngày 
của chúng ta. Nhưng việc gạt bỏ này tuyệt nhiên không 
phải là vô nguyên tắc. Bởi vì mục đích cuối cùng của 
việc gạt bỏ các nội dung đó, là nhằm làm cho lĩnh vực ý 
thức tiên nghiệm thuần tuý hoá hơn. Vì vậy, gạt bổ 
phải theo tiêu chuẩn như sau; ngoại trừ những cái ở 
bản thân ý thức (tức là) ở trong nội tại thuần tuý mà 
chúng ta có thể nắm bắt được một cách rõ ràng và phù 
hợp bản chất, còn lại, chúng ta không được sử dụng bất 
cứ cái gì”. Điều then chốt ở đây là, hiện tượng học 
không dựa vào tiêu chuẩn của bất cứ khoa học nào, mà 
là dựa vào tiêu chuẩn của mình để quyết định lựa chọn - 
vứt bỏ hay bảo lưu - các vật thực thể và phi thực thể. Kết 
quả của một loạt việc gạt bỏ nói trên đưa chúng ta đến 
lĩnh vực ý thức thuần tuý thuộc về thế giới quan niệm. 
Đến đây, phương pháp hoàn nguyên tiên nghiệm ngừng 
lại. Tiếp theo là phương pháp hoàn nguyên bản chất. 


2. Phương pháp hoàn nguyên bản chất 

Việc hoàn nguyên tiên nghiệm đã khai phá một lĩnh 
vực mới cho quá trình nghiên cứu của hiện tượng học. 
Nhưng nó chưa phải là bản thân việc nghiên cứu. Nếu 
chỉ đơn thuần dựa vào hoàn nguyên tiên nghiệm, thì 


'? Xem Hựwsserl toàn tập, tập III, trang 197. 
82 


hiện tượng học chưa thể trở thành một môn khoa học. 
Nó còn phải dựa vào hoàn nguyên bản chất nữa, mới có 
thể hoàn chỉnh. 

Hoàn nguyên bản chất có quan hệ chặt chẽ với hiện 
tượng học. Hiện tượng học là một khoa học bản chất. 
Mục đích của nó là khảo sát mối liên hệ bản chất giữa 
nhận thức và đối tượng được nhận thức. Vì vậy, nó 
không khảo sát những đối tượng cá biệt, đặc thù. Nếu 
phán đoán những đối tượng cá biệt, đặc thù, thì chúng 
ta không thể có được tính xác định bản chất, phổ biến 
và có hiệu lực cần thiết. Nếu chỉ dừng lại ở những phán 
đoán cá biệt, đặc thù, thì hiện tượng học chẳng cần tồn 
tại làm gì, và cũng không có khả năng tổn tại. Nó phải 
từ nghiên cứu cá biệt đến nghiên cứu nói chung. Để làm 
việc này, nó phải hoàn nguyên hơn nữa; tức là hoàn 
nguyên đến Ridos (bản chất hoặc quan niệm)”. 

Eidos là một khái niệm quan trọng bắt nguồn từ triết 
học cổ Hy Lạp. Theo Platon, Eidos có một địa vị tối cao 
vô thượng. Nó là lĩnh vực thực tại khách quan vượt lên 
trên mọi sự vật cụ thể. Mọi vật nhờ có nó mà tổn tại. 
Với ý nghĩa đó, Eidos nói chung được dịch là "lý 
niệm", Trước đây, ông Trần Khanh dịch Eidos là 
"tướng"®: bởi vì hàm nghĩa từ gốc của Eidos có nghĩa là 


0 Từ Eidos và mở ngoặc, )à có trong nguyên bản - N.D. 
'' Tý niệm cũng có nghĩa là quan niệm - N.D. 
19 “Tướng” là tướng mạo, hình dáng - N.D. 


83 


vẻ bề ngoài. Nhưng Husserl không theo thuyết thực tại 
(thực tại luận). Ông không kiên trì tính thực tại tuyệt 
đối của Eidos. Ông có thái độ trung gian, tức là thái độ 
của quan niệm luận. Theo Husseri, Eidos không phải là 
lĩnh vực khách quan, ở bên ngoài; cũng không phải là 
tưởng tượng chủ quan thuần túy nội tại, mà là lĩnh vực 
quan niệm nằm ở giữa hai cái đó. Vì vậy, chúng tôi dịch 
Eidos là quan niệm. Lĩnh vực quan niệm này không bó 
hẹp trong chủ thể cá biệt, rơi vào phạm vi kinh nghiệm. 
Nó là một lĩnh vực bản chất có tính hiệu quả phổ biến. 
Vì vậy, Eidos cũng có thể dịch là bản chất. Phương 
pháp hoàn nguyên về Bidos, tức là phương pháp hoàn 
nguyên bản chất. 

Muốn dạt tới lĩnh vực quan niệm bản chất tiên 
nghiệm mà hiện tượng học yêu cầu, thì về nguyên tắc, 
có hai con đường. Một là, hoàn nguyên tiên nghiệm 
trước, tiến hành hoàn nguyên bản chất sau. Hai là, 
hoàn nguyên bản chất trước, hoàn nguyên tiên nghiệm 
sau. Mặc dù hai con đường này có mục đích như nhau, 
Kết quả giống nhau; nhưng quá trình cụ thể có khác 
nhau. Con dường thứ nhất, xét theo trình tự lôgích của 
toàn bộ hệ thống hiện Lượng học, thì trước hết phải nắm 
bắt đối tượng, sau đó nắm bắt bản chất đối tượng. Con 
đường thứ hai, xót theo quá trình phát triển tư tưởng 
thực tế của Husserl, trước hết phải đạt tới hiện tượng 
học bản chất, sau đạt tới hiện tượng học tiên nghiệm. 
Trình tự của hai quá trình hoàn nguyên này không 


84 


giống nhau, cho nên, các giai đoạn khác nhau trong quá 
trình đó sản sinh các bộ môn khoa học cụ thể khác 
nhau có cấp độ khác nhau và chủng loại khác nhau. 
Bây giờ chúng ta hãy tiến theo con dường thứ nhất. 

Cái mà hoàn nguyên tiên nghiệm nhằm đạt tới là 
lĩnh vực ý thức thuần tuý và tiên nghiệm. Nhiệm vụ 
của chúng ta hiện nay là từ lĩnh vực ý thức cá biệt tiến 
tới lĩnh vực ý thức phổ biến, từ đối tượng sự thật cá biệt 
tiến tới đối tượng bản chất; từ sự thật của ý thức tiên 
nghiệm hoàn nguyên đến bản chất của ý thức tiên 
nghiệm. Muốn thực thi phương pháp hoàn nguyễn bản 
chất thì không thể tách rời quá trình nhận thức cụ thể: 
như vậy phương pháp hoàn nguyên bản chất mới có thể 
triển khai các bước đi của mình trong hoạt động nhận 
thức. Hoạt động nhận thức tương ứng với phương pháp 
hoàn nguyên bản chất, là hoạt động trực quan (trực 
giác); nhưng nó không bó hẹp trong việc trực quan cảm 
tính đối với đối tượng cá biệt, mà là trực quan bản chất 
nhằm trực tiếp nắm bắt đặc tính chung của sự vật. 
Hoạt động trực quan nâng cấp dần từ cảm tính lên bản 
chất; đó cũng là một nội dung quan trọng của phương 
pháp hiện tượng học. 

Để hiểu rõ cái gọi là trực quan bản chất, chúng tôi 
nhắc lại một ví dụ mà Husserl hay dùng. Trên bàn có 
một tờ giấy màu đó. Nhở hoạt động trực quan cảm tính, 
chúng ta nhìn thấy tờ giấy có màu đậm hay nhạt, hình 
dáng to hay nhỏ. Những điều đó đều là cá biệt, độc đáo. 


8õ 


Nói một cách nghiêm khắc, chúng ta thậm chí không 
thể tìm được một tờ giấy khác giống như thế, Trong cái 
cá thể độc đáo đó, chúng ta thậm chí không thể nhìn 
thấy cái vật phổ biến, được tách ra thành vật nói 
chung. Nhưng nếu lúc này chúng ta nâng cấp hoạt 
động trực quan của chúng ta, hướng tới vật nói chung 
trong lĩnh vực quan niệm, thì không chú ý đến màu đỏ 
cụ thể của đối tượng cá biệt nữa. Cũng không chú ý cái 
nhân tố: màu đỏ ấy có độ đậm nhạt như thế nào; mà là 
hướng vào bản thân màu đỏ. Cái "đỏ" nói chung ây là 
bản chất của "đỏ". Lúc này, hoạt động trực quan cũng 
là trực quan bản chất.. 

Một quá trình tương ứng với sự nâng cấp của hoạt 
động trực quan (nói trên), là quá trình hoàn nguyên, 
trong đó, đối tượng từ cá biệt đến nói chung, từ sự thật 
đến bản chất. Theo Husserl, phương pháp thao tác chủ 
yếu trong quá trình đó là sự biến đổi của tưởng tượng 
tự do; tức là dùng tưởng tượng để thoát ra khỏi vật "sự 
thật", đạt tới vật "bản chất". Phương pháp hoàn nguyên 
bản chất, thực ra là biện pháp biến đổi bản chất, Biện 
pháp này có mấy bướe như sau: 

Thứ nhất, bước đầu tiên của biện pháp biến đổi bản 
chất. Biện pháp biến đổi bản chất được tiến hành trong 
tưởng tượng, mà tưởng tượng bao giờ cũng là sự tưởng 
tượng đối với những cái được kinh nghiệm hoặc những 
cái đã trải qua kinh nghiệm rồi. Những đứa trẻ chưa 
bao giờ kinh nghiệm, thì không thể tưởng tượng. Vì 


86 


vậy, kinh nghiệm là tiền để và cơ sở của tưởng tượng. 
Chúng ta phải coi kinh nghiệm là điểm xuất phát. Như 
ví dụ đã nói ở trên. Chúng ta kinh nghiệm một tờ giấy 
màu đỏ, và bây giờ chúng ta bắt đầu tưởng tượng. 
Trong tưởng tượng, một tờ giấy hiện ra trước mắt 
chúng ta. Nó có các đặc trưng, màu sắc, hình dáng và 
độ lớn nhỏ. Nhưng trước khi chúng ta đạt tới bản chất, 
chúng ta không biết những cái đó là gì, chỉ biết. đó là 
một đống tài liệu cảm giác lộn xộn. Chúng ta tự do thay 
đối một cách tuỳ tiện nội dung tưởng tượng; và lại 
tưởng tượng khác, tương tự lại có được những tài liệu 
khác. Đó có thể gọi là sự biến đổi trong tưởng tượng. 
Nhưng chúng ta lại phát biện rằng, trong quá trình 
biến đổi đó, và trong những cái biến đổi được sản sinh 
trong quá trình đó, đều xuyên suốt một cái dạng chung. 
Cái dạng chung đó là vật nói chung và thống nhất 
trong quá trình biến đổi. Ví dụ tưởng tượng một tờ giấy 
màu đỏ, sau đó, biến đổi sự tưởng tượng đó, để tưởng 
tượng cái ghế màu đỏ hoặc cuốn sách màu đỏ. Trong 
những dạng biến đổi đa dạng ấy, chúng ta phát hiện. 
"độ" là cái thống nhất xuyên suốt quá trình. Nội dung 
thống nhất đó là bản chất nói chung. Nó là vật cụ thể 
phổ biến, không bị giới hạn vào thời gian và không 
gian. Bản chất đó không phải được sản sinh từ trong sự 
tưởng tượng về sự vật cụ thể hiện thực, và không có 
nghĩa là sự giả định về sự tôn tại của vật dưới dạng sự 


87 


thật; bởi vì bản chất đó là được nhận ra từ các dạng 
biến đổi do tự do tưởng tượng. Bản chất đó là tính khả 
năng thuần tuý, mà tính khả năng đó đồng thời cũng có 
nghĩa là tính tất nhiên tuyệt đối. 

Thứ hai, bước đi sâu tiếp theo biện pháp biến đổi bản 
chất. Lúc này có thể hoàn toàn thoát khỏi kinh nghiệm, 
để thay đối tưởng tượng trực tiếp một cách tự do đối với 
cái bản chất nói chung đã có được ở bước trước. Ở bước 
trước, chúng ta đã xuất phát từ một màu đỏ bất kỳ (tuỳ 
ý), sau khi trải qua một số thay đổi, chúng ta có bản 
chất của màu đỏ. Lúc này, nếu có màu xanh lục xuất 
hiện, thì chắc chắn là phải gạt bỏ nó vì nó không có 
quan hệ gì với sự thống nhất là màu đả. Nhưng nếu 
chúng ta chú ý điểm chung nhau của màu xanh lục và 
màu đỏ, thì sự thay đổi sẽ tiếp tục và nâng cấp; và màu 
đỗ và màu xanh lục mỗi màu sẽ biến đổi để trỏ thành 
một dạng mới, và "màu sắc" thống nhất xuyên suốt, 
trong đó, sẽ trở thành bản chất của cấp độ cao hơn. Cứ 
tiếp tục suy đoán như thế, cho đến khi có được "loài" 
cao nhất. Đó là lĩnh vực bản chất nói chung cao nhất. 

Thứ ba, giải thích khái quát sự biến đổi bản chất. 
Công việc hiện nay là tự mình chiếm hữu những quan 
niệm và bản chất đã nắm bắt được. Cái gọi là chiếm 
hữu cho mình (tự mình chiếm hữu), có nghĩa là đặt tên 
cho chúng, mô tả chúng. Ví dụ nói khái niệm "để", khái 
niệm "màu sắc", nói "đổ là một màu sắc”, v.v.. Những 
khái niệm và mô tả đó là sự diễn đạt nội dung bản chất, 


88 


Chúng lại có thể tiếp tục trở thành đối tượng tưởng 
tượng và biến đổi, để tiến tới khái niệm và mô tả chung 
hơn nữa. 

Trong biện pháp biến đổi bản chất đó, chúng ta cần 
chú ý mấy nhân tố sau. Thứ nhất, tính tuỳ ý (tuỳ tiện). 
Đây là nói về tính tuỳ ý (tuỳ tiện) của bản thân quá 
trình biến đổi. Mặt khác, nó cũng có nghĩa là chúng ta 
có thể tự do tạo ra những biến dạng trong quá trình 
tưởng tượng. fứ hai, tính da dạng hoặc tính pha tạp. 
Ở đây có hai ý. Ý thứ nhất là sự đa đạng trong biến dối 
tưởng tượng. Ý thứ hai là sự pha tạp của các biến dạng 
trong tưởng tượng. 7hứ ba, tính thống nhất và sự nhận 
biết tính thống nhất đó. Mấy nhân tố đó là điều kiện 
quan trọng để chúng ta nắm bắt lĩnh vực bản chất nói 
chưng và còn ở khả năng thuần tuý. 

Lãnh vực bản chất thuần tuý là tất yếu và phổ biến. 
Nó có tính minh chứng tuyệt đối, có thể thể hiện tự 
thân trong trực quan, để hiển thị thành hiện tượng rõ 
ràng, minh bạch. Điểu này phù hợp với lời của 
Descartes nói rằng: "Rõ ràng, không nghỉ ngờ, mới là 
chân lý". Nhiệm vụ tiếp theo là mô tả nó, diễn đạt tất 
cả nội dung chân thực do tự thân nó thể hiện ra. Như 
vậy là đủ để làm cho hiện tượng học trở thành triết học 
tiên nghiệm chân chính, đặt cơ sở cho hết thầy các khoa 
học cụ thể. Bởi vì lĩnh vực bản chất được thể hiện ở đây, 
bất cứ môn khoa học cụạ thể nào cũng không thể thể 
hiện được. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến hiện 


89 


tượng học được gọi là hiện tượng học mô tả. 

Rất nhiều thành viên trong phong trào hiện tượng 
học vui mừng trước chân trời rộng mở đó và họ hăng 
hái dấn bước, không ai muốn quay gót trở về. Họ đến từ 
các khoa học chuyên ngành khác nhau và từ các trạng 
huống tư tưởng khác nhau, nhưng nay đều chấp cánh 
bên nhau trong cùng một vùng trời, trên cùng một địa 
bàn. Họ tiến hành công việc chỉnh lý và đặt nền móng 
trong các lĩnh vực khác nhau, nhưng tất cả đều mô tả 
kết cấu bản chất của hiện tượng học, đều quán triệt 
tỉnh thần cơ bản của hiện tượng học. Nhưng lĩnh vực 
bản chất có phải là tối cao hay không? Nó đặt cơ sở 
vững chắc cho mọi khoa học w? Điều này, bản thân 
Husserl vẫn đang đi sâu suy nghĩ, tìm tòi. 


HI. PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN CỦA HIỆN TƯỢNG HỌC 


Trong hiện tượng học của Husserl, trực quan có địa 
vị cực kỳ quan trọng. Nó không chỉ là một quá trình 
nhận thức, một mắt khâu nhận thức, mà còn là một 
phương pháp mà hiện tượng học không thể nhanh 
chóng từ bỏ nó được. Hiện tượng học đã đột phá cuộc 
tranh luận triển miên của triết học truyền thống; cho 
rằng những tranh luận ấy chỉ có thể đưa tư tưởng đến 
sai lầm, biến tư tưởng thành mơ hồ, mù mịt; cuối cùng, 
đánh mất cái chân tướng mà chúng ta cần có. Cái mà 
hiện tượng học đề xướng là trực tiếp "nhìn". Những cái 
mà chúng ta thật sự nhìn thấy là chân lý không thể bác 


90 


bỏ được. Những điều đó, chẳng có gì phải luận chứng. 
Đương nhiên, "xem" hoặc trực quan ở đây, không phải 
là xem một cách đơn giản, bằng cách dương mắt lên rồi 
hướng vào một vật tồn tại nào đó, mà là "quan sát" như 
được nói trong từ “trực quan", tức là trực tiếp quan sát. 
Theo cách giải thích trong từ điển Thuyết uăn giải trị thì 
chữ “quan” ở đây có nghĩa là "nhìn kỹ". "Nhìn kỹ" không 
chỉ là nhìn chăm chú, mà đúng hơn, là "trực quan chân 
đế"“' như Phật thường nói. 

Trong triết học phương Tây truyền thống, trực quan 
đối lập với tổng hợp, quy nạp; trực quan có nghĩa là 
phương pháp nhận thức mà theo đó, chỉ trong một lần 
là có thể làm cho đối tượng hiển thị ra. Đó là đặc trưng 
của nhận thức cảm tính. Vì vậy xưa nay, trực quan 
được coi là đồng nhất với trực quan cảm tính. Còn tổng 
hợp là phương pháp nhận thức: qua nhiều lần trực 
quan và suy nghĩ, sau đó, quy nạp nội dung của đối 
tượng. Quan niệm truyền thống gọi đó là nhận thức lý 
tính. Nhưng Husser! cho rằng, một lần mà hiển thị đối 
tượng thì không phải là đặc trưng của trực quan. Ngay 
trong nhận thức cảm tính, đối tượng được cảm nhận 
cũng không phải là trực tiếp hiển thị ngay, mà nó cần 
được tổng hợp đối với từng hình ảnh riêng lẻ. Theo 
Husserl, trực quan là đối tượng hóa "ý nghĩa". Việc "đối 
tượng hoá" ý nghĩa vừa đi ngược lại, nhưng vừa bổ sung 
cho hoạt động xác lập (cho việc xác lập) ý nghĩa. Trong 


01 Đế” là nhìn chăm chú, "chân đế" là thật sự nhìn chăm chú - N.D. 


9I 


từ vựng của Husserl, các từ "ý nghĩa", "bản chất" và 
"quan niệm" là những từ đồng nghĩa. Chúng đều là 
mục tiêu mà nhận thức phải đạt được. "Ý nghĩa" thực 
hiện tính minh chứng của nó bằng cách "đối tượng 
hoá”; tức là bằng việc xác lập ý thức và tăng cường ý 
thức. s. nghĩa" được minh chứng để thể hiện thành 
chân lý bản chất có hiệu lực phổ biến. 


Mỗi một ý nghĩa, dù là ý nghĩa cụ thể hay trừu 
tượng, là cảm tính (tồn tại trong không gian thời gian) 
hay là phạm trù hoặc bản chất, thì các ý nghĩa đó bao 
giờ cũng phải đối tượng hoá, hiện thực hoá, và phải 
được bổ sung tăng cường. Việc đối tượng hoá và hiện 
thực hoá ý nghĩa, làm cho những cái mà "ý nghĩa" bao 
hàm được trực tiếp hiển thị ra, được gọi là hoạt động 
trực quan. Những hoạt động trực quan ấy, có thể là 
hoạt động tổng hợp hoặc hoạt động trừu tượng, được 
tiến hành theo nhiều bước; cũng có thể là hoạt động 
nắm bắt bằng tự do tưởng tượng, trong đó, tiến dần lên 
từng cấp độ. Ý nghĩa đơn giản thì được "đối tượng hoá" 
trong hoạt động trực quan cảm tính. ý nghĩa phức tạp 
thì đối tượng hoá bằng tổng hợp phức tạp hoặc hoạt 
động trừu tượng; cũng có nghĩa đối tượng hoá trong 
nhận thức phạm trù. Tóm lại, khái niệm trực quan của 
hiện tượng học nhấn mạnh rằng: sự hiển thị của đối 
tượng bản chất cũng rõ rệt như sự hiển thị của đối 
tượng cảm tính; bản chất quyết không phải vì tính khả 
năng và tính tất yếu cao nhất của nó mà mất đi tính 
chân thực, trở thành cái ảo tưởng. 


92 


Trong quá trình phát triển về sau, hiện tượng học 
vẫn giữ vững được truyền thống coi trọng trực quan. 
Điều này đã ảnh hưởng sâu sắc đến phong cách cơ bản 
của các trào lưu tư tưởng khác như chủ nghĩa hiện 
sinh, chủ nghĩa kết cấu. Đồn rằng, khi ông tổ của chủ 
nghĩa hiện sinh là Jean Paul Sartre nghe thấy hiện 
tượng học chủ trương co tất cả những gì mà tự mình đã 
nhìn thấy, đã thể nghiệm được, đều là chân lý, ông ta 
đã tái mặt đi. Từ đó, ông ta mô tả (thuật lại) những 
tình thái tổn tại (trạng thái hiện sinh)? tự mình thể 
nghiệm được, nhờ vậy, đã mang lại màu sắc mới cho 
trào lưu tư tưởng hiện sinh. 


1. Trực quan cảm tính 


Ludwig Wittgenstein là một trong những nhân vật 
quan trọng về triết học phân tích ở Anh Mỹ. Ông nổi 
tiếng về phương pháp phân tích và khảo sát. hết. sức cặn 
kẻ, triệt để. Ông từng nghiên cứu rất kỹ về hiện tượng 


>..tt 


"nhìn". Ông muốn chúng ta xem bức vẽ đưới đây: 


® Chủ nghĩa hiện sinh trong tiếng Hán là chủ nghĩa tôn tại - N.D. 


93 


Chúng ta thấy gì ở hình vẽ này? Theo kinh nghiệm 
của tôi, thì phần lớn bạn đọc Trung Quốc đều nói ngay 
rằng đó là đầu con vịt. Cái mỏ dài dài, cái đầu nhô ra 
phía sau. Nay nhấm mắt lại và hãy nhanh chóng xua 
đuối hình tượng đó đi. Sau đó lại nhìn lại nó (hình vẽ đó)... 
Ổ! Hai cái tai dài, cái miệng nhô ra. Đó chẳng phải là cái 
đầu của một con thỏ con đó sao? Như vậy nghĩa là sao? 

Theo Wittgenstein, nguyên nhân của tình hình trên 
là ở chỗ, trong hoạt động trì giác và hoạt động trực giác 
luôn kèm theo quá trình thiết lập (tạo lập) ý nghĩa và 
đối tượng. Hoạt động "tạo lập ý nghĩa" của ý thức và 
hoạt động "hiện thực hoá đối tượng" của trực quan, 
cùng nhau tạo ra kết quả nhận thức. Trong ý thức của 
chúng ta, đã sớm có một ý tưởng nhất trí đại thể về 
hình ảnh con vịt; vì vậy, khi nhìn thấy hình vẽ đó, liền 
cho rằng đó là con vịt. Nhưng nếu chúng ta từ bổ ý 
tưởng đó, dùng một tầm nhìn khác, lại thấy là con thỏ. 
Đó là vì hình dáng cái tai dài và cái mồm của con thỏ 
rất gây ấn tượng cho con người. Nói về kết quả nhận 
thức, chúng ta không thể nói đó chỉ là con vịt mà không 
phải thỏ; cũng không thể nói đó chỉ là thỏ mà không 
phải vịt. Hai kết quả nhận thức đều rõ ràng, không sai, 
không có gì có thể bác bả; đều là nhận thức mang tính 
chân lý được mình chứng. Vì vậy, Wittgenstein gọi đó là 
vịt thỏ. 

Husserl cũng giống như Wittgenstein, ông phát hiện 
ra cái trò chơi nhận thức rất lý thú đó. Chẳng qua, ông 


94 


đã diễn đạt nó bằng những thuật ngữ khác. Mục đích 
mà hoạt động nhận thức của hiện tượng học cần phải 
đạt được, không phải là một vật thực tại ở bên ngoài 
nào đó, như một hình thù kỳ lạ được vẽ trên giấy vừa 
nói. Cái mà nó muốn nắm bắt là cái đối tượng chân 
thực hoặc ý nghĩa chân thực trong lĩnh vực ý hướng. Đó 
cũng tức là con vịt hoặc thỏ đã hiển thị trong hoạt động 
trực quan của chúng ta; chúng mới là cái quan trọng 
nhất, chân thực nhất đối với hoạt động nhận thức của 
chúng ta. Nhưng đối tượng chân thực đó, lại là do 
chúng ta tạo lập ra trước đó, sau đó, chúng mới xuất 
hiện trong quá trình "hiện thực hoá" của hoạt động 
trực quan. 

Muốn hiểu hiện tượng học, phải thấy được việc tạo 
lập ý nghĩa (hoạt động thiết lập ý nghĩa) là khâu then 
chốt, và cũng là khâu nan giải. Nói then chốt và nan 
giải là do tính ý hướng (tính khuynh hướng, tính cố ý) 
của ý thức, là bộ phận cấu thành quan trọng của hoạt 
động ý thức; trong khi hoạt động trực quan lại không 
thể tạo lập (ý nghĩa) trước. Nhưng hoạt động trực quan 
có thể giúp cho việc thiết lập ý nghĩa trổ thành hiện 
thực, và cũng là một mắt khâu không thể thiếu. Dưới 
đây xin nói về trực quan cảm tính. 

Husserl cho rằng, đối tượng ý nghĩa mà chúng ta 
thiết lập nên, có hai loại: cảm tính và phạm trù. Đối 
tượng phạm trù (đối tượng mang tính phạm trù) không 
nhất thiết có quan hệ nội tại với trực quan cảm tính. Ví 


85 


dụ, khi chúng ta nghe nói đến từ "tôn giáo”, thì trong 
tưởng tượng của chúng ta bèn gợi lên hình ảnh trực 
quan như nhà thờ, giáo sĩ, tín đổ, cha cố làm lễ... 
Nhưng những cái đồ không hề làm cho khái niệm đó 
(tôn giáo) được trực quan hoá; (bởi vì) ý nghĩa phạm trù 
của trực quan cảm tính và của "tôn giáo" nằm ở quan 
hệ bên ngoài. Nếu bây giờ chúng ta nghĩ đến một cái 
đồng hồ đeo tay; tôi liền thò tay vào túi áo và sờ thấy 
cái đồng hề đeo tay. Đưa ra xem, thì đúng là cái đồng 
hồ mà tôi nghĩ tới. Như vậy, cái đối tượng ý nghĩa đã 
được thiết lập trước đó (nghĩ đến cái đồng hề đeo tay), 
nay được trở thành sự thực trong trực quan cảm tính 
khi nhìn thấy đồng hồ; cũng có nghĩa đối tượng ý nghĩa 
được thiết lập, nay được thực hiện. Trực quan cảm tính 
và ý nghĩa phạm trù "đồng hổ" nằm trong mối quan hệ 
nội tại. 

Nhưng nói chung, trực quan cảm tính chỉ liên quan 
tới hoạt động ý hướng, mà hoạt động ý hướng diễn ra 
trước khi hoạt động phán đoán bắt đầu. Tức là, trực 
quan cảm tính chỉ nắm bắt một cách đơn giản nhất sự 
vật cá thể cụ thể, và hiện thực hoá kết quả trực tiếp của 
hoạt động thiết lập ý nghĩa đó. Bất cứ hoạt động phán 
đoán nào, dù là câu tường thuật đơn giản nhất, cũng 
vượt quá phạm vi năng lực mà trực quan cảm tính có - 
thể thực hiện được. Hoạt động phán đoán, phải có sự 
tham gia của trực quan phạm trù, mới có thể tiến hành 
được. Vì vậy, trực quan cảm tính không có phạm vì và 


96 


quá trình độc lập. Nó bao giờ cũng phải kèm theo sự hỗ 
trợ. Đông thời, do trực quan cảm tính không ổn định, 
không toàn diện; cho nên, trong quá trình trực quan, 
chúng ta phải chú ý nắm vững sự khác nhau giữa ý 
nghĩa đối tượng và tài liệu trực quan cảm tính. Ví dụ, 
xúc giác của tôi đối với đồng hồ, có sự khác nhau khi 
là mùa đông và khi là mùa hè; thị giác đối với nó 
cũng khác nhau khi ở ngoài trời và khi ở trong nhà. 
Hơn nữa, tôi không thể sờ mó hết mọi chỗ ở chiếc 
đồng hồ, không thể nhìn hết mọi điểm của nó. 
Nhưng ý thức của tôi phải nắm bắt đối tượng ý 
nghĩa thống nhất, bất kể tài liệu trực quan thay đổi 
như thế nào. Đó là vì, đối tượng ý nghĩa tuyệt đối 
không thể xuất hiện từ trực quan, cũng không thể 
tốn tại trong trực quan cảm tính. Tác dụng của trực 
quan cảm tính chỉ giới hạn ở chỗ: hiện thực hoá đối 
tượng ý nghĩa, khiến tự thân đối tượng hiển thị hình 
ảnh trực tiếp của nó. 

Trực quan cảm tính có ba hình thức: ý nghĩa hình 
tượng, tưởng tượng, và tri giác cảm tính. 

Khi "vật được nghĩ tới" xuất hiện và hiện thực hoá 
trong ý thức hình tượng, chính là hình ảnh của đối 
tượng được nghĩ tới trong ý thức. Hình ảnh và dáng 
ngoài của đối tượng là giống nhau. Hình ảnh đó được 
thiết lập trên cơ sở trì giác cảm tính, bởi vì phải "có 
trước" cái dáng ngoài của đối tượng, rồi mới kiến tạo cái 
hình ảnh giống như dáng ngoài của nó. Ý thức hình 


97 


tượng (hình ảnh) là hoạt động hiện thực hoá ở cấp độ 
cao trong trực quan cảm tính, 

Trong tưởng tượng, "vật được nghĩ tới" cũng trực tiếp 
hiển thị ra, nhưng nó không hiển thị trong thời gian và 
không gian. Nội dung của "vật được nghĩ tới” trong 
tưởng tượng, không có màu sắc hư ảo. Nó cũng xuất 
hiện một cách chuẩn xác. Những sự hiển thị (xuất hiện) 
không mang tính thời gian và không gian đó, cũng lấy 
tri giác cảm tính mang tính thời gian và không gian, và 
ở dạng nguyên sơ hơn, làm eơ sỏ. 

Trong ba hình thức của trực quan cảm tính, thì tri 
giác cảm tính là cơ sở nhất. Nó có hai loại: cảm tri 
không hoàn thiện và không toàn vẹn, và cẩm tri (cam 
biết, cảm nhận) hoàn thiện và toàn vẹn. Phần lớn 
những tri giác cảm tính trong đời sống hàng ngày của 
chúng ta đều là không hoàn thiện, không toàn vẹn. Đó 
là bởi vì những cái mà chúng ta thực tế cảm tri chỉ là 
một số khía cạnh của đối tượng; chỉ có thể là sự hiển thị 
của "đối tượng được nghĩ tới" dưới dạng đơn giản. phiến 
điện hoặc từng mảnh đứt đoạn, chứ không phải là đối 
tượng được hiển thị toàn diện, hoàn thiện. Nếu như 
trong nháy mắt mà có thể cảm tri tính quy định của đối 
tượng về mọi mặt của nó, cảm tri đó là toàn vẹn và 
hoàn thiện. Lúe này, tự thân đối tượng và hình thức mà 
nó hiển thị tự thân trong ý thức, là hoàn toàn thống 
nhất. Nhưng điều này, căn bản không thể thực hiện 
được trong kinh nghiệm hàng ngày. Cho nên, khi chúng 


98 


ta thực hiện cảm tri bằng cách cảm quan” những đối 
tượng trong thời gian và không gian, thì trực quan của 
chúng ta bao giờ cũng không hoàn thiện và chưa hoàn 
thành, còn cần phải không ngừng và liên tục cảm trị, để 
hiện thực hoá đối tượng ý nghĩa trong ý thức. 

Cái gọi là trì giác cảm tính hoàn thiện và toàn vẹn có 
nghĩa bản thân sự vật hiển thị trong trực quan, không 
chỉ là từng mảnh của nó, mà là hiển thị tự thân nó một 
cách toàn vẹn, không thiếu một chút nào. Trực quan 
cảm tính đó chỉ có thể tổn tại trong cảm giác nội tại, tức 
là sự thể nghiệm của cảm nhận (cảm thụ) nội bộ tự 
thân, ví dụ, tôi thể nghiệm việc "tôi tư đuy”. Trực quan 
cảm tính toàn vẹn chỉ có thể là cảm giác nội tại, nhưng 
không phải tất cả các cảm giác nội tại đều là hoàn thiện 
và toàn vẹn. Ví dụ con người thể nghiệm sự dau đớn vì 
vết thương là cảm giác nội tại, nhưng đó không phải là 
hoàn thiện và toàn vẹn; bởi vì đối tượng thực tế được 
cảm trị là vết thương, chứ không phải bản thân cái đau. 
Vì vậy, Husserl chỉ ra rằng, chỉ khi nào trực tiếp cảm 
trị được bản thân đối tượng và trong cảm tri đó, nhận 
biết được hết thảy mọi mặt của đối tượng, hoạt động 
trực quan nội tại như vậy mới là trực quan cảm tính 
hoàn thiện và toàn vẹn. Ví dụ điển hình về điều này là: 
tôi cam trì việc "tôi tư duy". 


0! Chữ "quan" ở đây trong tiếng Hán là khí quan. giác quan, không 
phải "quan" là quan sắt - N.D. 


99 


2. Trực quan phạm trù 


Trực quan cảm tính chỉ liên quan tới đối tượng cụ thể 
và cá biệt; chỉ là hiện thực hoá, cụ thể hoá ý nghĩa của 
đối tượng cá biệt, cụ thể. Khi nào hoạt động ý thức của 
chúng ta vượt ra ngoài đối tượng cá biệt, để nghĩ tới các 
vật nói chung, thì trực quan cảm tính không thể đối 
tượng hoá được ý nghĩa. Cho dù là một phán đoán kinh 
nghiệm đơn giản nhất, cũng cần phải có sự hợp tác giữa 
trực quan phạm trù và trực quan cảm tính, mới có thể 
thực hiện được. 

Khi chúng ta phán đoán "giấy là trắng"; lúc này, 
bằng trực quan cẩm tính, chúng ta chỉ có thể làm cho 
"giấy" và "trắng" cụ thể tự chúng hiển thị riêng rẽ. 
Nhưng khi chúng ta nói câu ấy, thì đối tượng mà hoạt 
động ý thức "nghĩ" tới, không chỉ là "giấy" hoặc màu 
"trắng" cụ thể, mà quan trọng hơn, là vật thống nhất cả 
hai cái đó, tức là: "giấy có màu trắng". "Giấy màu 
trắng" là một ý nghĩa chỉnh thể (thể hoàn chỉnh). So với 
ý nghĩa cảm tính của "giấy" và màu "trắng" riêng rẽ, 
thì "giấy màu trắng" có nội dung nhiều hơn. Điều này 
được phản ánh ở từ "có". Hàm nghĩa của "có" là ý nghĩa 
phạm trù mang tính hình thức. Bản thân nó là một 
phạm trù quan trọng. 

Trong lịch sử triết học phương Tây, Kant là người 
nhấn mạnh và coi trọng nhất vai trò và địa vị của phạm 
trà. Các quan niệm của Kant về phạm trù có thể giúp 


100 


chúng ta hiểu nội hàm trực quan của Husserl về phạm 
trù. Theo Kant, sở đĩ hoạt động nhận thức có thể tiến 
hành được, sở đĩ kết quả nhận thức có thể trổ thành tất 
yếu phổ biến, hoàn toàn là do nhận thức nhận được một 
năng lực tiên thiên (có trước). Đó là năng lực dùng 
phạm trù "trị tính" để chỉnh lý tài liệu "cảm tính". 
Việc chỉnh lý đó làm cho đối tượng nhận thức được hình 
thành; vì vậy, toàn bộ hiện tượng hiện tượng" ở đây 
dùng theo ý nghĩa của Kant) được hình thành. Phạm 
trò "tri tính" giúp con người có uy lực để lập pháp tự 
nhiên; vì vậy, có thể thấy, phạm trù "tri tính" có ý 
nghĩa và tác dụng to lớn. 

Kant chia phạm trù nói trên thành bốn loại: lượng, 
chất, quan hệ và kiểu dáng. Mỗi loại cố ba cặp phạm 
trù, tổng cộng có 12 cặp. Theo Kant, 12 cặp phạm trù 
đó là có sẵn "tiên thiên", chúng ta không thể truy tìm 
ngọn nguồn của chúng. HusserÌ không phân loại phạm 
trù chi tiết như Kant, nhưng ông không phủ nhận tính 
chất có sẵn "tiên thiên" của phạm trù. Ông cũng cho 
rằng việc vận dụng một cách trực tiếp và không hề do 
dự phạm trù vào hoạt động trực quan, là biện pháp 
nhận thức cực kỳ quan trọng. Ngoài ra, Husserl không 
coi phạm trù là hình thức hoạt động trị tính cao cấp 
nhất, như Kant. Thực ra, bên trên trực quan phạm trù 
còn có trực quan bản chất; trực quan bản chất nắm bắt 


0 "Trị tính" ở đây được dùng đối ứng với "cảm tính" - N.D. 


101 


bản chất "loài": bản chất "loài" là phổ biến nhất. Trong 
khi đó, Kant lại cho rằng lý tính căn bản không thể 
vươn tới lĩnh vực đó; nếu tìm cách đi sâu vào lĩnh vực 
nguy hiểm đó, thì sẽ lạc vào đám mây mù của những 
mâu thuẫn giữa các mệnh đề đối lập nhau nhưng đều 
có giá trị được mình chứng”), 

Đặc điểm của trực quan cảm tính là: đối tượng xuất 
hiện một lần, và được cảm tri (cảm biết, cảm nhận) 
ngay. Đối tượng cảm tính xuất hiện một lần, là đối 
tượng đơn giản nhất, nhưng đơn giản không có nghĩa là 
không thể phân chia. Trên thực tế, đối tượng đó được 
tạo thành bởi nhiều tài liệu cảm tính tách rời nhau và 
nhiều hành vi cảm nhận cụ thể và liên tục. Nếu chúng 
ta không "nhập cục làm một" các bộ phận của đối tượng 
và tìm cách nắm bắt nó bằng trực quan một lần, mà là 
muốn làm nổi rõ mỗi bộ phận của nó, làm cho mỗi bộ 
phận đó trở thành những cái độc lập; vậy thì lúc đó, 
không thể không nhờ đến sự giúp sức của trực quan 
phạm trù. Trực quan phạm trù một mặt có thể đi sâu 
vào tài liệu cảm tính để nắm bắt quan hệ giữa các bộ 
phận; mặt khác, còn có thể xử lý trừu tượng tuỳ theo 
yêu cầu của mình đối với các tài liệu "thô" của cảm 
tính; từ trong đó, chỉnh lý thành phạm trù hình thức. 


®' Chúng tôi vừa địch vừa giải thích cụm từ Hân trong nguyên bản: 
"Chỉ có thể mang lại đám mây mù của sự phần bội nhị luật", "Phản bội 
nhị luật" có nghĩa là mâu thuẫn trong quy luật; cụm từ này có nguồn 
gốc từ tiếng Hy Lạp: antinomia - N.D. 


102 


Hai hành vi đó thực ra là hai hình thức của trực quan 
phạm trù: tổng hợp và trừu tượng. 

Tài liệu cẩm tính trong trực quan cảm tính là một 
chỉnh thể thống nhất. Quan niệm này khác với quan 
niệm truyền thống cho rằng đối tượng nhận thức cảm 
tính là chưa qua chỉnh lý và phức tạp, đa dạng, cần 
phải dùng phạm trù khái niệm của nhận thức lý tính 
để gia công và chỉnh lý thành một thể thống nhất. Theo 
Husserl, việc tổng hợp của trực quan phạm trù không 
phải là tổng hợp và thống nhất các tài liệu cảm tính 
phức tạp đa dạng, ngược lại, việc tổng hợp này là, từ 
trong đối tượng cảm tính thống nhất đó, làm rõ mối 
quan hệ giữa bộ phận và chỉnh thể và giữa các bộ phận 
với nhau. Nói một cách chặt chẽ, việc tổng hợp này, chỉ 
có thể là tổng hợp theo một ý nghĩa mới. Ví dụ, chúng 
ta tập hợp một số bộ phận riêng lẻ lại một chỗ, hình 
thành "a và b và e"; đồng thời, tiến hành phản tư đối 
với hành vi tập hợp đó, kết quả ta được "một tập hợp”; 
“tập hợp" này trực tiếp hiển thị trong ý thức. Nhưng, 
Husser] cho rằng, trong phản tư này, ý nghĩa của bản 
thân "và" không trực tiếp hiển thị ra, "tập hợp" không 
đồng nghĩa với "và". Những đối tượng như "và” là một 
hình thức liên kết trong phán đoán, nó (và) tập bợp các 
đối tượng lại, hình thành một tổng thể, Vì vậy, cũng có 
thể gọi là phương pháp tổng hợp. Phương pháp tổng 
hợp này phát huy tác dụng trong hành vi tổng hợp của 


108 


ý thức. Nó tổng hợp ý nghĩa của đối tượng thành thể 
liên kết của ý nghĩa, nhưng nó lại không phải là bản 
thân quá trình của hành vi ý thức. Cho nên, Husserl 
cho rằng, các đối tượng phạm trù như "và", "hoặc", 
không phải là vật thực tại, cũng không phải là hoạt 
động chủ quan, mà là đối tượng của quan niệm. Chúng 
không tổn tại độc lập, tách khỏi đối tượng cảm tính. 
Trong phán đoán nói chung, chúng ta cũng không tách 
những đối tượng như vậy khỏi phán đoán kinh nghiệm. 
Nếu chúng ta muốn trực tiếp nắm bắt những hình thức 
phạm trù như vậy, tức là muốn tách chúng ra khỏi đối 
tượng kinh nghiệm, thì phải dùng một hình thức khác 
của trực quan phạm trù: trừu tượng. 

Theo cách hiểu thông thường, trừu tượng tức là gạt 
bỏ những quan hệ không phải thuộc tính bản chất của 
đối tượng nghiên cứu, để rút ra những thuộc tính, 
những liên hệ và quan hệ cơ bản, chung. Nhưng trừu 
tượng của Husserl không gạt bỏ đối tượng cụ thể hoặc 
thuộc tính của nó. Trừu tượng ở đây không phải là 
hành vi gạt bỏ, vứt bỏ. Ngược lại, trừu tượng là "tuỳ M 
hoá" đối tượng cảm tính trong nhận thức; cũng có 
nghĩa: lấy bất cứ một đối tượng nào đó tuỳ theo ý mình 
để dùng làm ý nghĩa của đối tượng vốn có; ý nghĩa 
mang tính phạm trù đó xuất hiện dưới trạng thái hình 
thức thuần tuý. Ví dụ A và B, P là Q là những hình 
thức phạm trù thuần tuý của đối tượng cảm tính sau 


104 


khi đã "tuỳ ý hóa". Đó là hoạt động trừu tượng trong 
trực quan phạm trù. Kết quả của hoạt động trừu tượng 
là rút hình thức phạm trù từ trong hoạt động ý thức ra, 
hình thành phạm trù trong lôgích hoặc trong triết học. 
Ví dụ, hình thức A và B là rút ra từ lôgích và hợp lại; 
hình thức Á hoặc B là rút ra và tách ra, v.v.. 

Như vậy, có hai hình thức đối ứng với hai hình thức 
trực quan phạm trù. Một là đối tượng mang tính phạm 
trù cụ thể và hoà nhập thành một khối với tài liệu cảm 
tính. Hai là hình thức phạm trù thuần tuý của tài liệu 
"thô" cảm tính đã được 'tuỷ ý hoá". Hình thức phạm trù 
thuần tuý thứ hai vẫn không thể tổn tại độc lập, tách 
khỏi trực quan cẩm tính; nếu đối tượng mang tính 
phạm trù thuần tuý tách rời trực quan cảm tính, nó sẽ 
không thể tổn tại. 

Trong lý luận của Husserl, đằng sau trực quan phạm 
trù còn có trực quan bản chất. Trực quan bản chất là 
một hình thức có cấp độ cao hơn. Nhưng nói một cách 
chặt chẽ, trực quan bản chất vẫn thuộc trực quan 
phạm trù; cũng tức là, nếu hình thức phạm trù thực 
hiện được sự tổn tại "loại" trong hoạt động trực quan, 
thì trực quan phạm trù đó là trực quan bản chất. Ý 
nghĩa mang tính bản chất mà trực quan bản chất đạt 
được, cũng không cần thường xuyên hiện thực hoá, 
mà chỉ xuất hiện dưới hình thức phù hiệu hoặc công 
thức và thuần tuý. 


105 


3. Trực quan và trực quan thần bí 


Husserl đề cao trực quan, coi đó là phương pháp 
quan trọng. Điều này bị nhiều người lên án, cho rằng 
ông đã xa rời truyền thống chủ nghĩa lý tính để quay về 
với hoài bão của chủ nghĩa thần bí. Những người theo 
chủ nghĩa lý tính tôn vinh lý trí là tối thượng; coi các 
quy trình lôgích như khái niệm, phán đoán, suy lý là lẽ 
trời (thiên điều). Đương nhiên, họ không coi trọng các 
phương pháp trực quan đơn giản, thô sơ. Nhưng trong 
con mắt Husserl, lôgích truyền thống là rất có ích, là 
phương pháp quan trọng, không thể phủ nhận. Nhưng 
nó (lôgích truyền thống) đã phạm sai lầm, có thể nói là 
sai lầm không nhỏ, đến nỗi cưối cùng phải mượn lý 
luận của chủ nghĩa tâm lý để xây dựng cơ sở và đặt quy 
tắc lôgích nói chung và phổ biến trên quá trình tâm lý 
cá biệt và cụ thể. Còn phương pháp trực quan, mặc dù 
khi ở trong tay những người theo thuyết cảm tính thì 
nó (trực quan) mộc mạc đơn sơ và khi ở trong tay những 
người theo thuyết thần bí thì nó cao siêu khôn lường; 
nhưng nếu chỉ cần chú ý cải tạo nó, thì nó vẫn rất có 
hiệu lực. Husserl đã làm như vậy. Nguồn gốc sâu xa 
trong tư tưởng trực quan của Husserl là một để tài rất 
quan trọng, nhưng cho đến nay vẫn chưa có một nhận 
định thật rõ ràng chính xác. Nếu xuất phát từ bối cảnh 
và xu hướng tư tưởng của ông, nhất là việc ông theo học 
Brantano (đây là nhân tố quan trọng), thì chứng tö 
luận điểm trực quan của ông rất có thể là bắt nguồn từ 


106 


tư tưởng thần bí tôn giáo. Bởi vì bản thân Brantano là 
một nhà thần học tôn giáo quan trọng. Trong lý luận 
của Brantano, tuy có nói đến trực quan cảm tính, 
nhưng không nói đến trực quan thần bí. Nhưng quan 
điểm tư tưởng về cảm tính kinh nghiệm, là xa lạ đối với 
Husserl. Hiện tượng học của ông phải tránh khỏi 
khuynh hướng chủ nghĩa kinh nghiệm đó. 

Phương pháp trực quan của hiện tượng học tuy có 
quan hệ sâu sắc với trực quan của chủ nghĩa thần bí 
tôn giáo, nhưng nó tuyệt nhiên không đồng nghĩa với 
trực quan thần bí của tôn giáo. Trực quan thần bí của 
tôn giáo có nghĩa, dựa vào một. năng lực trực quan siêu 
lý tính, để trực tiếp thâm nhập vào lĩnh vực siêu việt, 
nắm lấy người siêu việt; từ đó, hoà nhập với người siêu 
việt để trở thành một nhân vật duy nhất. Nhưng theo 
Husserl, thượng đế là siêu việt, nhưng hiện tượng học 
đã "gác lại" thượng đế; bởi vì trong ý thức, không thể 
tìm thấy lời nói căn cơ của ngài, cho nên không thể coi 
đó là cái đã có sẵn. Vì vậy, phương pháp trực quan thần 
bí coi thượng đế là tiền để tuyệt đối, sẽ không thể so 
sánh với phương pháp trực quan của hiện tượng học về 
độ tin cậy và tính xác định của một phương pháp. 

Mặt khác, trực quan thần bí không có quy định và 
phân chia chặt chế về phương pháp và bước đi cụ thể; 
nó chỉ nhấn mạnh việc năm bắt trực tiếp một lần. Đó 
thực ra là phương pháp trực quan cảm tính đã được 
nâng cấp hoặc thuần hoá; nó vẫn không thoát khỏi tính 


107 


chất đơn giản, thô sơ của trực quan cảm tính. Phương 
pháp trực quan của Husser] không giống như thế. Nó là 
một phương pháp có hiệu lực, trong đó có sự hoà hợp 
với hoạt động nhận thức của ý thức; lại có quy trình các 
bước đi cụ thể, xác định. Nó không nhấn mạnh cái gọi 
là trực tiếp nắm bắt "một lần", mà là tiến hành bằng 
nhiều bước, tiếp cận dần dần. Nhờ trực quan bằng cách 
tiến dần từng bước, hiện tượng học đã nắm bắt được 
bản chất sự vật. 

Do đó có thể thấy, việc chỉ trích hiện tượng học là 
thần bí, trực quan của hiện tượng học là trực quan thần 
bí, là sai lầm. Sự thật hoàn toàn ngược lại, mục tiêu cố 
gắng của hiện tượng học là làm cho mình trở thành một 
khoa học nghiêm chỉnh; nguyên lý phương pháp của nó 
đều được vận dụng và quán triệt trong các khoa học cụ 
thể. Cho đến hôm nay, nhiều lý luận phương pháp của 
hiện tượng học đã được vận dụng rộng rãi trong các 
lĩnh vực khoa học. Ngay trong khoa học máy tính tiên 
tiến nhất cũng coi trọng lý luận hiện tượng học. Điều đó 
chứng tỏ hiện tượng học là tư tưởng cơ bản giúp mọi 
khoa học đặt nền móng, nó không phải là ảo tưởng. 
Thành quả trí tuệ của nó là những cái mà chủ nghĩa 
thần bí tôn giáo không vươn tới được. 


108 


Ý THỨC CỦA TÍNH Ý HƯỚNG 
Nhận thức luận của hiện tượng học 


Hiện tượng học là một loại hình nhận thức luận. Đó 
là một đặc điểm quan trọng nữa của nó. Nhiệm vụ chú 
yếu của nhận thức luận là khảo sát nguồn gốc của tri 
thức và các khâu của quá trình nhận thức. Cùng với nó, 
hiện tượng học còn cố gắng đặt nền móng tri thức cho 
mọi khoa bọc tự nhiên và cố gắng kết hợp chặt chẽ với 
quá trình nhận thức của ý thức và với các mắt khâu 
của quá trình đó. Đó là bộ phận chủ yếu của nhận thức 
luận hiện tượng học. 

Khi giới thiệu phương pháp hiện tượng học, nhất là 
phương pháp trực quan, chúng tôi đã cập đến một số 
vấn đề về nhận thức luận. Như, trực quan là quá trình 
hiện thực hoá ý nghĩa; và bản thân trực quan thuộc quá 
trình nhận thức. Những cái trực quan được sau khi 
thực hiện hoàn nguyên của hiện tượng học, bản thân 
những cái đó là tiển để và cơ sở xác định, không thể 
nghỉ ngờ, của mọi tri thức, v.v.. Nhưng những điều đó 


109 


đều không được thảo luận cẩn thận, hoặc chỉ được nêu 
lên như là phương pháp, chứ không được triển khai 
trong hệ thống nhận thức luận. Bây giờ chúng tôi xin 
giới thiệu những mắt khâu (các bước) nhận thức luận 
đó. Trên thực tế, nhận thức luận và phương pháp luận 
của hiện tượng học không phải là hai bộ phận tách rời 
nhau; chúng phốt hợp với nhau, hiệp điểu lẫn nhau; nhận 
thức luận coi phương pháp luận là chỉ đạo, phương pháp 
luận coi nhận thức luận là mục tiêu của mình. 

Trong quá trình phát triển tư tưởng của mình, 
Husserl cũng không phân biệt chặt chẽ các giai đoạn 
phương phấp luận hoặc các giai đoạn nhận thức luận. 
Tác phẩm Nghiên cứu lôgích công bố năm 1900 và 1901 
đã nêu lên phương pháp trực quan và phương pháp 
hoàn nguyên của hiện tượng học; và trong đó cũng đã 
khảo sát tỷ mỷ quá trình nhận thức và cơ sở tri thức, 
Trong tác phẩm quan trọng Hướng tới hiện tượng học 
thuần tuý uà quan niệm triết học của hiện tượng học 
công bố năm 1913, cũng đã nói về hai vấn đề trên. Chỉ 
có điều, trước năm 1913, do có ảnh hưởng qua lại với 
nhóm hiện tượng học Göttingen: lúc ấy, Husserl đang ở 
giai đoạn hiện tượng học mô tả cho nên trong tác phẩm 
1913, chủ yếu nói về phương pháp của hiện tượng học 
và cách vận dụng phương pháp đó. Sau 1913, nhất là 
sau khi đến Fribourg, Husserl tập trung cố gắng 
nghiên cứu ý thức chủ thể và kết cấu của nó. Đó là gia1 
đoạn hiện tượng học tiên nghiệm. Nhận thức luận là 


119 


chủ đề của Husserl tại Fribourg. Vì vậy, trước khi giới 
thiệu nhận thức luận của hiện tượng học, chúng tôi 
nhìn lại những năm tháng vàng son của Husserl tại 
Fribourg. 


1. NĂM THÁNG VÀNG SON TẠI FRIBOURG 


Năm 1916, Husserl được bổ nhiệm làm giáo sư giảng 
đạy triết học trường đại học Fribourg, đạt tới đỉnh cao 
của đời mình. Giáo sư giảng dạy là chức danh cao nhất 
trong các trường đại học Đức, mỗi khoa chỉ có một chức 
danh đó, người trước mãn nhiệm mới bầu người kế tục. 
Người tiền nhiệm của Husserl chính là Rickert, một 
thành viên của chủ nghĩa Kant mới. Năm ấy, Rickert 
đã 56 tuổi. 

Lúc bấy giờ, trường đại học Fribourg đóng tại một 
thành phố phía tây nam nước Đức, là trung tâm quan 
trọng của triết học Đức. Trường này có một lực lượng 
rất mạnh về giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Không 
khí học thuật tư tưởng trong trường cũng rất sôi nổi, 
Tại đây, Husser] rất hăng hái tham gia công việc giảng 
dạy và nghiên cứu, và xúc tiến hiện tượng học tiên 
nghiệm của ông. Tại đây, Husserl cũng bồi dưỡng một 
nhóm học trò hiện tượng học của mình. Đó là quãng 
thời gian về vang nhất trong đời ông. 

Đề tài giảng dạy của Husserl tại đại học Fribourg là 
"Hiện tượng học thuần tuý; phạm vi và phương pháp 


111 


nghiên cứu". Trong mấy năm cuối của thời kỳ giảng dạy 
ở Fribourg, ông tập trung cố gắng xây dựng phần tiếp 
theo của "Hướng tới hiện tượng học thuần tuý và quan 
niệm triết học hiện tượng học". Nhiều bài giảng và bản 
thảo của ông trong thời gian này, đều có nội dung về 
triết học hiện tượng học tiên nghiệm. Sự phát triển và 
tiền đề của hiện tượng học ở Fribourg cũng như ở 
Göttingen đều rất thuận lợi và sáng lạn. Nó được phát 
triển với hình thức ngày càng độc lập. Lúc này, nhà 
triết học Husserl không còn ở giai đoạn tìm tòi như hồi 
mới đến Göttingen, ở đây ông rất cởi mỡ, rất thích trao 
đổi ý kiến với người khác; có thể cùng với nhiều người 
tiến hành nghiên cứu hiện tượng học. Nhưng dần dần 
sự phát triển tư tưởng khiến ông ngày càng khó có 
quan hệ giao lưu và thông cảm với người khác. Ông chỉ 
còn cách cặm cụi xây dựng, sửa chữa đề tài trong địa 
bàn nhỏ hẹp của mình; sau đó, lên giẳng đường truyền 
thụ cho sình viên. Ngoài đó ra, ông rất ít tham gia thảo 
luận hoặc nghiên cứu tập thể. Có một lần, ông giảng về 
quan hệ giữa thân thể và tôi ở giảng đường, có người 
nêu thắc mắc. Ông ngắt lời người kia và nói: "Nói chậm 
một chút! Anh không biết rằng tôi rất ít hiểu biết về 
cách suy nghĩ của người khác hay sao”. Đến cuối đời, 
tính cố chấp ấy càng nặng. Tình hình này đã bắt đầu 
bộc lộ những vấn để căn bản của hiện tượng học. 


° Husseri tà phong trào hiện tượng học, trang 41. 
112 


Khi Husserl đến Fribourg, là thời kỳ sau Đại chiến 
thế giới l, tỉnh hình lúc này khác với hổi ông làm việc 
tại Göttingen. Trong môi trường hoà bình sau chiến 
tranh, lại có nhiều thanh niên trẻ tuổi đến học tập lý 
luận của ông. Trong số đó, có nhiều người sau này trở 
thành nhà tư tưởng và chuyên gia hiện tượng học quan 
trọng như Heidegger, Max MII, Roman Ingarden, 
Eugen Fink và Hans Georg Gadaner. Ngoài ra còn cố 
những nhân vật từ Mỹ đến như H. Spiegelberg, Mawen 
Fabert, Carnarp. Trong số này, Carnarp là nhân vật 
tiêu biểu quan trọng về thực chứng luận lôgích trong 
triết học phân tích ở Anh Mỹ. Nước Nhật sau cuộc cải 
cách của vua Minh Trị (Minh Trị duy tân) cũng cử rất 
nhiều lưu học sinh sang châu Âu học tập; trong đó có 
một số đến học Husserl. Lúc bấy giờ, hiện tượng học 
được truyền bá ở nhiều nơi trên thế giới. Có một lần, 
Husserl hỏi các học trò Nhật Bản của ông về tình hình 
triết học Nhật Bản, học trò Nhật Bẵn của ông trả lời: 
"Thưa giáo sư, ở Nhật Bản chỉ có triết học hiện tượng 
học của ngài"?”, Có thể thấy điều đó nói lên sự phát 
triển tới đỉnh cao của hiện tượng học. Đồng thời, 
Husserl lúc ấy thường xuyên ra nước ngoài để thuyết 
giảng về học thuyết của mình. Năm 1922, ông đến 
Luân Đôn; 1928 đến Amsterdam. Sau khi nghi hưu 
năm 1998, ông còn đi nhiều hơn như Paris, Vienne, 


®? Husseri uà phong trào hiện tượng học, trang 18 


118 


Praha, Franfort, Berlin, Halie. Ngoài ra, từ 1923-1924, 
ông viết bài cho tạp chí Nhật Bản Cải ¿go, giải thích 
quan điểm luân lý của hiện tượng học Husserl. 


Khuynh hướng tư tưởng mới của Husserl là quan 
tâm về luân lý học. Điều này chứng tổ ông quan tâm và 
chú ý đến đời sống xã hội. Ở đây chủ yếu là do Đại 
chiến thế giới I đã ảnh hưởng đến tư tưởng và cuộc sống 
của cả một thế hệ con người lúc bấy giờ, làm cho họ cảm 
thấy lo sợ về tương lai vì nỗi đau khổ trong quá khứ cứ 
ám ảnh họ mãi”, mọi người bèn để mắt theo đối mọi 
động tĩnh của thế giới xung quanh. Những thư từ trao 
đổi giữa HusserÌ và học trò của ông là Bel! và Hunken, 
chứng tỏ thái độ cơ bản của họ đối với luân lý học là sự 
phản tư đối với đời sống trong và sau chiến tranh. 
Trong phạm vi của hiện tượng học, luân lý học được coi 
là thuộc khoa học thực tiến, chủ yếu nhằm xử lý quan 
hệ giữa chủ thể và thế giới xung quanh, cũng tức là 
quan hệ giữa chủ thể và không gian bên ngoài hiện có. 
Có thể dùng một khái niệm để diễn đạt thành quả 
nghiên cứu của Husserl, khải niệm đó là: đổi mới (cách 
tân). Cuộc cách tân này bao gồm cách tân con người và 
cách tân tập thể; cũng bao gồm việc cách tân toàn bộ 
nhân tính bằng thực tiễn triết học. 


'? Cụm từ trong nguyên bản: "thống định tư thông", có nghĩa, sau khí 
trải qua một thời gian đau khổ hoạn nạn, con người sinh ra cảnh giác và 
lo sợ trong tương lai sẽ gặp lại cảnh cũ - N.D. 


114 


Mấy năm sau khi đến Fribourg, Husserl trở thành 
nhà triết học nổi tiếng nhất ở nước Đức lúc đó. Ông 
được tặng rất nhiều danh hiệu vinh dự. Nhưng ông vẫn 
giữ tác phong sinh sống giản đị và nghiêm khắc. Ông 
luôn đội chiếc mũ kiểu Panama, tay cầm một chiếc ô 
che mưa, để đề phòng trời mưa bất chợt. Giây đeo đồng 
hồ vàng treo trước ngực. Ánh mắt nghiêm nghị và rất 
sáng nhìn qua mắt kính. Tất cả những cái đó để lại ấn 
tượng sâu sắc đặc biệt cho mọi người. Ông làm việc 
không ngừng, hầu như không nghỉ ngơi. Sau khi kết 
thúc công việc ở trường đại học, ông dốc toàn lực vào 
công việc nghiên cứu. Ông viết hàng loạt bản thảo; viết 
xong, cất vào vali. Sau đó, lại mang ra xem lại, sửa 
chữa, bổ sung, chú thích. Mỗi một bài viết của ông đều 
hết sức cẩn trọng, không bao giờ tổ ra cẩu thả. Trên 
thực tế, những tác phẩm của ông được công bố khi ông 
còn sống chỉ là một phần rất nhỏ; phần lớn các bản thảo 
được chỉnh lý và xuất bản sau khi ông mất. 

-Một biến chuyển khác về tư tưởng của Husserl tại 
Fribourg là sự quan tâm của ông đối với tôn giáo. Thực 
ra, HusserÌ từ nhỏ đã có xu hướng mạnh mẽ đối với tôn 
giáo. Tính cách của ông ít nói, trầm lắng, hay mơ tưởng, 
thêm vào đó là nền giáo dục của gia đình Do Thái; tất 
cả những cái đó làm cho ông rất sớm suy nghĩ đến vấn 
để tôn giáo. Về sau, ông theo học số học, nghiên cứu 
triết học, khiến ông xa dần vấn đề tôn giáo. Nhưng hiện 
tượng học của ông, nếu đi sâu phát triển, cũng đụng 


115 


chạm đến lĩnh vực tôn giáo. Hiện tượng học cần đưa tôn 
giáo vào phạm vi nghiên cứu của nó. Trong thời gian ở 
Fribourg, Husserl đã bắt đầu chú ý vấn đề đó. Học kỳ 
mùa hè 1816, Husserl chú ý học lịch sử Giáo hội Thiên 
chúa giáo. Sau đó, ông liên tục học tập và nghiên cứu 
các tác phẩm về tôn giáo khác. Trong số học trò của 
ông, cũng có không ít các nhà nghiên cứu tôn giáo, các 
nhà thần học. Người nổi tiếng nhất trong số đó là Max 
Mil. Theo hồi ký của Mil, ông này từng khuyên 
HusserÌ tin tưởng thượng đế, nhưng Husserl trả lời 
rằng ông thích thú hành vi tôn giáo, nhưng không cho 
rằng tôn giáo là chân thực, mà chỉ là khảo sát hành vi 
tôn giáo như là những hiện tượng trong một lĩnh vực 
nhất định. 

Trong số rất nhiều học trò ở Fribourg, Heidegger 
được coi là nổi bật nhất. Đó không chỉ là do ông này về 
sau trở thành một trong những triết g1a quan trọng 
nhất của thế kỷ XX, địa vị của ông ta còn hơn cả thầy 
dạy, mà còn là vì sự hợp tác và giao lưu giữa Heidegger 
và Husserl có một ý nghĩa đặc biệt; điểu này, cho đến 
nay vẫn cồn là một vấn đề thời sự của giới triết học. 

Husserl gặp Heidegger lần đầu tiên vào năm 1916. 
Lúc ấy, Heidegger vừa mới được bổ nhiệm làm giảng 
viên trường đại học Fribourg. Ông ta giảng về thần học, 
nhưng các sinh viên không ai hiểu ông nói gì. Đó là vì 
lức ấy ông ta bắt đầu đưa triết học hiện sinh của mình 
vào trong thần học. Nhưng đến mùa thu 1917, 


116 


Heidegger lần đầu tiên đến trường đại học Madbourg 
nhận công việc giảng dạy đặc cách. Lúc ấy, Husserl viết 
thư cho Paul Natorp ở Madoburg nói rằng, ông 
(Husser]) không thật hiểu rõ lắm vị học giả trẻ tuổi ấy. 
Nhưng đến đầu 1918, hai người này thân thiết với nhau 
như cha con. Husserl yêu cầu Heidegger chú ý nghiên 
cứu hiện tượng học, cố gắng vận dụng phương pháp 
hiện tượng học vào lĩnh vực khoa học nhân văn. Trải 
qua cố gắng phấn đấu, năm 1919, Heidegger được giữ 
chức trợ giáo lớp thảo luận của HusserÌl. Người tiền 
nhiệm là nữ trợ giáo Stain. Công việc trợ giáo chủ yếu 
là giúp việc sao chép các giáo án, chỉnh lý văn bản. 
Heidegger hợp tác với Husserl đã chỉnh lý xuất bản tác 
phẩm của Husserl Bởi giảng uê hiện tượng học ý thức 
thời gian nội tại. Đó là một trong số ít bài giảng của ông 
được xuất bản khi ông còn sống. 

Năm 1923, nhờ có Husserl giúp sức, Heidegger được 
thăng chức phó giáo sư tại trường đại học Madbourg. 
Đồng thời, ông từ chức trợ giáo tại đại học Fribourg. 
Nhưng không vì thế mà ông xa lánh hiện tượng học. 
Tại giảng đường ở Madbourg, ông càng chú trọng giảng 
dạy hiện tượng học; và cố gắng vận dụng phương pháp 
hiện tượng học vào triết học hiện sinh mà ông quan 
tâm. Thành quả tư tưởng của ông trong giai đoạn này 
tập trung phản ánh trong cuốn Vấn đề cơ bản của hiện 
tượng học. Cuốn sách này là bài giảng của ông tại 
trường đại bọc Madbourg trong học kỳ mùa hè 1927. 


117 


Sách này xuất bản năm 197ð, một năm trước khi ông 
mất. Trong sách này, hiện tượng học được coi là phương 
pháp của triết học hiện sinh. Sách cũng để cập tới các 
vấn đề của hiện tượng học: hoàn nguyên, kiến tạo (kiến 
cấu), giải cấu. Trong đó, phương pháp hoàn nguyên là 
từ sự nắm bắt đối với người tổn tại (hiện sinh) hoàn 
nguyên về sự lĩnh hội đối với sự tên tại của người đó 
(người tổn tại). Điều này mang màu sắc bản thể luận 
rất rõ. Thời gian ở Madbourg có thể nói là thời kỳ 
hiện tượng học của tư tưởng Heidegger, mặc dù tư 
tưởng của ông không còn là hiện tượng học theo ý 
nghĩa thuần tuý nữa. 

Những công việc mà Heidegger đã làm về hiện tượng 
học, khiến Husserl càng cơi trọng ông. Tại Göttingen, 
Husserl coi Max Scheller là học trò mà mình ưa thích 
nhất; ông khuyên Scheller vận dụng rộng rãi phương 
pháp hiện tượng học vào các lĩnh vực sinh vật học, tâm 
lý học, xã hội học, luân lý học, tôn giáo học. Vì vậy, 
Scheller nghiễm nhiên trở thành nhân vật tiêu biểu số 
hai của hiện tượng học. Nhưng về sau, đi đôi với sự 
chuyển hướng của Husserl sang triết học tiên nghiệm, 
Scheller cũng dần dần chuyển sang triết học nhân loại 
học; cho nên, hai người bắt đầu dần dần xa nhau. Sau 
khi Husserl đến Fribourg, hầu như chẳng còn liên hệ gì 
với Scheller nữa. Tại Fribourg, Husseri nhằm vào 
Heidegger, cho rằng Heidegger là người ở vị thế cao 
nhất trong số những người nghe giảng bài; cho nên, 


118 


cũng là người có quyền nhất trong việc kế thừa và phát 
huy đi sản hiện tượng học của ông. Năm 1927, hai 
người cùng viết mục từ "hiện tượng học" trong Bách 
khoa toàn thư Anh quốc, luận chứng một cách quy 
phạm tính chất, địa vị và cương lĩnh nghiên cứu hiện 
tượng học. Cũng vì việc này mà Heidegger gắn liển với 
tên tuổi của Husserì. Những thanh niên trên thế giới 
quan tâm nghiên cứu hiện tượng học, đều cho rằng hiện 
tượng học có nghĩa là Husser] cộng với Heidegger. 

Năm 1928, Husserl đã đến tuổi cổ lai hy, nên về nghỉ 
hưu. Theo quy định, ông phải tìm người kế tục. Về vấn 
để này, ông đã suy nghĩ từ lâu. Lúc mới đầu, ông chọn 
một thành viên cũ của nhóm hiện tượng học Göttingen, 
đó là Alexander Pfänder. Pfánder thành lập một nhóm 
hiện tượng học ở Munich, trung thực chấp hành cương 
lĩnh nghiên cứu hiện tượng học, và thu được nhiều 
thành quả trong các lĩnh vực tâm lý học, lôgích học, 
luân lý học và khoa học tỉnh thần. Khí Husserl sắp 
nghỉ hưu, Pfänder đã rất nổi tiếng, thành công rất lớn, 
đủ tiêu chuẩn để đảm đương chức vụ giáo sư giảng dạy 
trường đại học Fribourg. Nhưng khi Husseri thấy 
Heidegger có tiểm năng rất lớn, nên ông đã không do 
dự lựa chọn Heidegger là người kế tục ông. Lúc ấy, 
Heidegger 39 tuổi, kém Pfãnder gần 20 tuổi. Tác 
phẩm chủ yếu của Heidegger Tổn tại uà thời gian 
cũng vừa mới xuất bản, chưa được dư luận rộng rãi 
chú ý tới. Việc làm này của Husserl có thể nói là rất 


119 


mạnh dạn, nhưng cũng nói lên tác phong dân chủ 
trong học thuật của ông: ông lựa chọn tài năng là tiêu 
chuẩn duy nhất. 

Giới học thuật từ trước đến nay có một số tranh luận 
về mối quan hệ giữa Husser] và Heidegger, nhất là vấn 
để kế tục chức vị. Có ý kiến cho rằng, hiện tượng học 
của Heidegger ngay từ lúc bắt đầu đã không phải hiện 
tượng học ý thức theo ý nghĩa tiêu chuẩn hoặc hiện 
tượng học theo ý nghĩa tiêu chuẩn. Heidegger vận dụng 
phương pháp hiện tượng học vào bản thể luận cơ bản 
không phải là để phân tích kết cấu của ý thức, mà là để 
phân tích sự tổn tại của con người. Trong khi đó, 
Husser] rất phản đối những xu hướng đó của bản thể 
luận và nhân loại học. Nhưng sở đi Husserì vẫn rất tán 
thưởng Heidegger, đó là vì lúc ấy Husserl rất khó khăn 
trong việc nắm bất đường hướng tư tưởng của người 
khác, rất ít tiếp xúc với người khác, ngay cả với những 
trợ thủ gần gũi nhất của ông. Vì vậy, trong một thời 
gian lâu dài, ông không chú ý khoảng cách rất lớn về tự 
tưởng giữa ông và Heidegger, 

Một ý kiến khác cho rằng mặc dù Husserl rất khó 
khăn trong việc hiểu biết tư tưởng người khác, nhưng 
cũng không đến nỗi căn bản không hiểu biết người trợ 
thủ gần gũi với ông đã 10 năm. Sở dã ông chọn 
Heidegger làm người kế tục ông, đó là vì ông tán thành 
con đường của Heidegger; mà hiện tượng học của 
Heidegger chính là sự phát triển và sự kéo dài của tư 


120 


tưởng của ông. Tư tưởng "thế giới cuộc sống" do Husserl 
nêu lên vào cuối đời ông, đù nhìn nhận từ góc độ nào, 
cũng đều có quan hệ chặt chẽ với tổn tại luận và phương 
pháp phân tích trạng thái sinh tên của Heidegger. 

Hai ý kiến trên ai đúng ai sai, đến nay vẫn rất khó 
kết luận. 

Nhưng đù sao, những sự thật đó đều chứng tỏ, khi đã 
phát triển sự nghiệp của mình lên tới đỉnh cao, Husserl 
vẫn cô lập, không ai giúp đỡ, không có mấy người có thể 
đi sâu vào lĩnh vực chông gai và vắng vẻ ấy. Vậy mà 
Husserl, với dũng khí mạnh mẽ và tinh thần kiên nhẫn 
hiếm có, đã đưa biện tượng học vào mảnh đất chưa 
khai phá; tại đó, ông đặt nền móng và xây dựng nên toà 
cao ốc triết học. Từ đó, hiện tượng học thể hiện sự sâu 
sắc, nghiêm túc và tầm vóc to lớn của nó, khiến bao 
người kính phục. Giờ đây, chúng ta hãy mạo hiểm men 
theo lộ trình tư tưởng của Husserl, để tìm hiểu công 
việc xây móng và công trình kiến trúc của ông. 


1L TÍNH Ý HƯỚNG VÀ TÍNH CHỦ THỂ 


Điểm xuất phát cơ bản của hiện tượng học Husserl là 
phần đối việc tiếp thu không chút phê phán cái thế giới 
bên ngoài, coi nó là thực tổn (thực có) và xây dựng lý 
luận cho việc đó. Husserl cho rằng đó là căn bệnh 
chung của siêu hình học và nhận thức luận truyền 
thống. Muốn khắc phục căn bệnh đó, phải dùng phương 


121 


pháp hoàn nguyên của hiện tượng học để "gác lại" 
những lý luận đó; sau đó, dùng phương pháp trực quan 
để nắm bắt các hiện tượng trong ý thức, rồi phân tích 
và mô tả chúng. Tiếp đó là đi sâu tìm hiểu nguồn gốc và 
kết cấu của những hoạt động ý thức đó. Nhự vậy là đã 
cấu thành nhận thức luận của hiện tượng học. 


Đặc điểm căn bản của hiện tượng học là ở chỗ: nó là 
phương pháp luận, nhưng hình thức biểu hiện của nó 
lạt là nhận thức luận. Nó là sự thống nhất giữa phương 
pháp luận và nhận thức luận, Vì vậy, nhận thức luận 
hiện tượng học có đặc điểm khác với nhận thức luận 
truyền thống. Tức là, nó không chỉ chú ý việc mô tả quá 
trình nhận thức như nhận thức luận truyền thống. Cái 
mà nó rất chú ý là khảo sát cơ sở và kết cấu mà từ đó, 
hoạt động nhận thức đã phát sinh. Những cơ cổ và kết 
cấu ấy, lần đầu tiên được lý luận hiện tượng học về tính 
ý hướng giải thích rõ cho chúng ta một cách hết sức 
tưởng tận và chỉ tiết, giúp chúng ta nâng cao trình độ 
nhận thức lên rất nhiều. Hạt nhân của nhận thức luận 
hiện tượng học là lý luận về tính ý hướng. 

Ngày nay, vấn đề tính ý hướng không còn xa lạ đối 
với giới tư tưởng triết học; không những triết học đại 
lục châu Âu thảo luận nó, mà rất nhiều nhà triết học 
phân tích cũng chú ý nghiên cứu nó. N gười nổi tiếng 
nhất trong số đó, phải là Husserl. Thậm chí một số 
chuyên gia lý luận về máy tính cũng chú ý lý luận về 


122 


tính ý hướng; bởi vì nó có thể giải quyết nhiều vấn đề cơ 
sở trong khoa học về máy tính. Dưới đây chúng ta sẽ 
thấy lý luận ấy có ý nghĩa quan trọng như thế nào. 


1. Lý luận tính ý hướng của Brantano 


Người đầu tiên thật sự nêu lên lý luận tính ý hướng 
không phải là Husserl mà là Brantano, thầy dạy của 
Husser!. Lý luận tính ý hướng của Husserl là kế thừa 
học thuyết tính ý hướng của Brantano, và có sự sáng 
tạo, phát triển trên cơ sở đó. 

Cho đến nay vẫn chưa có sự đánh giá đầy đủ vai trò 
của nhà triết học Áo Brantano đối với triết học hiện đại. 
Mỗi khi mọi người nói đến hiện tượng học, thì đầu tiên 
là nghĩ tới Husserl, và bỏ qua Brantano, người thầy của 
Husserl, người sáng tạo ra tư duy mới. Điều này có vẻ 
như không công bằng. Bởi vì nếu không có lý luận tính 
ý hướng của Brantano, thì rất khó tưởng tượng được 
rằng Husserl sẽ xây đựng được hiện tượng học của ông. 
Nếu không có lý luận tự minh chứng của Brantano, thì 
rất khó mà có được phương pháp trực quan bản chất 
của hiện tượng học. Ngoài đó ra, Brantano còn là người 
cha tỉnh thần của các nhà tư tưởng quan trọng như 
Meinong, Stumpf, Scherer, Heidegger. Tư tưởng của 
Brantano có ảnh hưởng và cống hiến không thể đánh 
giá thấp đối với siêu hình học, luân lý học, triết học 
ngôn ngữ và khoa học tỉnh thần hiện đại. 


128 


Cuốn Xem xét tâm lý học trên lập trường của bình 
nghiệm xuất bản năm 1874, là tác phẩm quan trọng 
nhất của Brantano. Trong tác phẩm này, ông phân biệt 
sự khác nhau giữa hiện tượng tâm lý và hiện tượng vật 
lý, từ đó, nêu lên lý luận quan trọng: lý luận tính ý 
hướng. Ông cho rằng hiện tượng tâm lý được cấu thành 
bởi các hiện tượng nghe, nhìn, cảm giác, tư duy, phán 
đoán, suy lý, yêu, ghét. Đặc trưng "loài" của những hiện 
tượng này là tính ý hướng. Vì vậy, sự khác nhau căn 
bản giữa hiện tượng tâm lý và hiện tượng vật lý là ở 
chỗ, có tính ý hướng hay không. Đồng thời, tính ý 
hướng lại làm cho hiện tượng tâm lý và hiện tượng vật 
lý phát sinh quan hệ với nhau. Ví dụ, một hiện tượng 
vật lý nào đó thâm nhập vào lĩnh vực ý thức, được ý 
thức nhận biết. Lúc này, hiện tượng vật lý đó trở 
thành đối tượng tổn tại hoặc nội tại của ý hướng. 
Ngược lại, nếu ý thức nhận biết được một hiện tượng 
vật lý nào đó, vậy thì hiện tượng tâm lý đó (ý thức đó) 
chính là để hướng vào một nội dung nào đó hoặc một 
khách thể nào đó. 


Lý luận tính ý hướng của Brantano cũng không phải 
do ông là người đầu tiên sáng lập nên. Lý luận này có 
nguồn gốc từ triết học kinh viện từ thời Trung cổ. Là 
một cha cố Thiên chúa giáo, Brantano đương nhiên rất 
quen thuộc triết học kinh viện. Mặc dù ông bị trục xuất 
khỏi Thiên chúa giáo vì tham gia tranh luận về vấn đề 


124 


"Giáo hoàng có sai lầm hay không", nhưng trong tư 
tưởng ông vẫn còn rất nhiều nhân tố thần học. Lý luận 
tính ý hướng chính là sản phẩm của tư tưởng "tồn tại ý 
hướng" của triết học kinh viện sau khi được ông cải tạo. 
Đương nhiên, trong thời kỳ trung thế kỷ, lý luận về 
tính đối tượng nội tại (tính ý hướng) đó không có ảnh 
hưởng rộng rãi như trong triết học hiện đại. 


Theo Brantano, tính ý hướng là có "quan hệ với nội 
dung", và là "hướng vào một đối tượng". Chúng ta 
không thể nói một cách đơn giản rằng "tôi cảm thụ”, 
"tôi tưởng tượng", "tôi phân đoán”, "tôi cao hứng", "tôi 
yêu" hoặc "tôi ghét". Nếu chúng ta muốn cho lời nói của 
chúng ta có ý nghĩa, chúng ta phải nói "tôi cảm giác 
một vật gì đó", "tôi tưởng tượng một vật gì đó", "tôi 
phần đoán một vật gì đó", "tôi cao hứng về điều gì đó", 
"tôi yêu ai đó", "tôi ghét ai đó". Vì vậy, mọi ý hướng đều 
là sự ý thức về đối tượng; hiện tượng tâm lý là hiện 
tượng có ý hướng bao dung đối tượng vào tự thân nó (ý 
hướng). Ở đây, cái gọi là "đối tượng" không phải là đối 
tượng vật lý hoàn toàn nằm ngoài ý thức; bởi vì, đối 
tượng vật lý không có chỗ đứng trong hiện tượng học. 
Thực ra, bất cứ hiện tượng vật lý nào, chừng nào nó là 
đối tượng, đều thâm nhập vào phạm vi ý hướng của ý 
thức; vì vậy, trở thành nội dung của ý hướng, quy về 
phạm trù hiện tượng tâm lý. Những từ "đối tượng", 
"khách thể", "nội dung" mà Brantano dùng, đều muốn 


125 


nói về đối tượng trong ý thức, chứ không phải vật thực 
tại ở bên ngoài. Đối tượng ở trong ý hướng cũng không 
cần lấy vật thực tại bên ngoài làm cơ sở. Ví dụ, khi 
chúng ta ý thức đến chiếc xe, thì không cần phải có cái 
xe thực tại trước; cái xe trong ý thức tôi chỉ là bản mô 
phỏng theo nó mà thôi; bản mô phỏng này tồn tại trong 
tâm linh con người như là hình ảnh tỉnh thần. Ngược 
lại, ngay dù cái xe như vậy căn bản không tồn tại, con 
người vẫn có thể ý thức được cái xe. Kỳ thực, những vật 
như cái xe, đều là do con người trước hết tạo ra trong ý 
thức; sau đó, mới tạo ra nó trong thực tế. Quan hệ chặt 
chẽ đó giữa ý thức và đối tượng của nó không thiết lập 
trước tổn tại thực tế của bai bên. Quan hệ đó chỉ yêu 
cầu hoạt động của ý thức hoặc của tư duy được triển 
khai chân thực; còn cái vật được ý thức tới hoặc được tư 
duy tới, thì không nhất định tổn tại. Lấy kết luận này 
để giải thích hình tượng văn học nghệ thuật và hình 
thái tồn tại của nhân vật thần thoại; càng làm cho mọi 
người dễ dàng hiểu được những cái đó. 


Brantano nhấn mạnh quan hệ chặt chế giữa hoạt 
động của ý thức và đối tượng của nó, hoặc nói: "tôi nghĩ" 
thì phải nói "tôi nghĩ vật gì đó"; đồng thời, ông còn có sự 
phân tích có ý nghĩa sáng tạo đối với quá trình nhận 
thức của chúng ta (tức là đối với những biểu tượng và 
phán đoán của chúng ta). Cũng có nghĩa, ông đã phân 
biệt sự khác nhau giữa hoạt động tính ý hướng của ý 


126 


thức và đối tượng của ý hướng. Sự phân biệt đó giúp 
chúng ta chú ý đến: đằng sau nhiều biểu tượng hiển thị 
trong quá trình nhận thức, có sự nhộn nhịp của hoạt 
động tính ý hướng; điều này có ảnh hưởng và gợi ý rất 
lớn đối với các nhà tư tưởng hậu thế. Lĩnh vực ý thức 
thuần tuý và kết cấu của nó mà Husserl phát hiện, là 
sự kế tục công việc này của Brantano. Heidegger thì 
dùng phương pháp đó để tìm được sự tổn tại đã ấn giấu 
đằng sau kẻ (vật) tồn tại và đã bị quên lãng suốt hai 
nghìn năm, vân vân. Chỉ nói thế là đủ. 

Quan hệ tính ý hướng giữa ý thức và đối tượng của 
nó đã nói ở trên, được Brantano gọi là tính ý hướng 
nguyên sơ. Trên cơ sở ấy, ông còn nghiên cứu tìm tòi 
tính ý hướng cao cấp hơn, tức là (tìm tòi) quan hệ giữa 
ý thức và tự thân nó. Ví dụ, tôi nhớ là đã nhìn thấy một 
màu sắc nào đó; lúc ấy, màu sắc và hoạt động "nhìn" 
đều ở trong quan hệ tính ý hướng. Nhưng đồng thời, 
hoạt động "nhìn" cùng với hoạt động "nhớ" lại ở trong 
một quan hệ nào đó. Quan hệ đó là quan hệ gì, có phải 
là ý thức có thể trực tiếp hướng vào tự thân nó hay 
không? Hoặc là, hai cái đó đứt khoát là một chỉnh thể 
thống nhất không thể phân chia; cho nên, không thể 
nói đó là quan hệ gì? 

Brantano cho rằng, khi hiện tượng tình thần hiển thị 
trong ý thức chúng ta, chúng ta nhất định sẽ ý thức đến 
nó như là một đối tượng. Trường hợp tính ý hướng 


127 


"phản quan" tự thân (quay lại quan sát tự thân) và 
phát sinh quan hệ với tự thân, là có khả năng xẩy ra. 
Cái kết cấu của tính ý hướng đó phức tạp hơn tính ý 
hướng nguyên sơ. Hoạt động và đối tượng (của tính ý 
hướng) ở trong đó, rất khó xác định, chúng thường 
xuyên ở trạng thái biến động. Nhưng đối tượng ý hướng 
đó luôn luôn là nội tại, không hề có tính siêu việt nào; cho 
nên, nó luôn luôn là xác thực và được minh chứng về mặt 
nhận thức luận. Điều này có ảnh hưởng cực kỳ quan 
trọng đối với tư tưởng nhận thức luận hiện tượng học của 
Husserl. Brantano gọi quan hệ tính ý hướng giữa hoạt 
động ý thức và tự thân đó, là tính ý hướng số hai. 

Nói tóm lại, Brantano dựa theo lý luận tính ý hướng 
để phân chia mọi hiện tượng làm bốn loại. Thứ nhất, 
hiện tượng vật lý. Đây chỉ có thể là đối tượng tính ý 
hướng nguyên sơ, không thể là đối tượng tính ý hướng 
số hai. Thứ hai, ý thức nội tại. Đây luôn luôn là đối 
tượng tính ý hướng số hai; không thể là đổi tượng tính ý 
hướng nguyên sơ. 7hứ ba, hoạt động ý hướng, tương 
ứng với đối tượng tính ý hướng nguyên sơ. Đây là quan 
sát, chú ý, biểu tượng, phản ánh. Thứ t, hành vi ý 
hướng, tương ứng với đối tượng tính ý hướng số hai; là 
phương pháp tự tỉnh (tự phản tỉnh), không dễ dàng 
biến đổi. 


Những lý luận trên đã có ảnh hưởng quan trọng, 
không thể đánh giá thấp, đối với tư tưởng của Husser]. 


128 


Trong những phân tích dưới đây, chúng ta sẽ thấy 
nhiều "thành phần Brantano" trong lý luận tính ý 
hướng Huaserl. 


2. Tính ý hướng và ý nghĩa 


Lý luận tính ý hướng của Husser)] được hình thành 
trên cơ sở tiếp thu và phê phán lý luận tính ý hướng 
Brantano. Do tư tưởng Brantano mang màu sắc kinh 
nghiệm luận và chủ nghĩa tâm lý rất nặng; cho nên, 
việc Husserl phê bình ông, cũng chủ yếu nhằm vào yếu 
tố kinh nghiệm luận. 

a. Theo Husserl, việc Brantano dùng tính ý hướng để 
phân biệt sự khác nhau giữa hiện tượng tâm lý và hiện 
tượng vật lý, rõ ràng là có những điểm có thể tiếp thu 
được. Nhưng điều này chỉ đúng trong phạm vi tâm lý 
học kinh nghiệm truyền thống. Nếu đi vào lĩnh vực ý 
thức thuần tuý của hiện tượng học, thì sự phân biệt đó 
mất đi ý nghĩa hợp lý. Trong lĩnh vực ý thức thuần tuý, 
bất cứ đối tượng nào, như một cái cây, một làn sống 
điện từ, một con vì khuẩn đưới kính hiển vi, đều không 
thể tôn tại tách rời khỏi ý thức; chúng đều là những vật 
đã được ý thức hướng vào, được Ÿ thức "thấy". Điều này 
cũng giống như trường hợp: ý thức không thể tách rời 
đối tượng mà chỉ có thể hướng về sự tôn tại của đối 
tượng. Theo Husserl, hết thây mọi cái gọi là "hiện 
tượng vật lý" cũng đều là một loại hiện tượng ý thức. 


129 


Hết thấy mọi hiện tượng, dù là hiện tượng tâm lý hay 
vật lý, đều bị tính ý hướng chộp lấy, nắm lấy. Tất cả 
chúng đều phụ thuộc vào "kinh nghiệm của ý hướng". 


b. Husserl cho rằng, mặc đù Brantano đã chuyển 
trọng tâm của nhận thức luận từ đối lập tâm - vật sang 
liên hệ tâm - vật, nhưng ông chưa triệt để khắc phục 
(từ bỏ) nhị nguyên luận tâm - vật. Brantano đã dùng 
(những khái niệm) chú ý, chuyên chú, hướng vào, về 
tâm lý học để mô tả tính ý hướng; như vậy, tất yếu đi 
tới xu hướng "thực tại hoá" đối tượng được nhắm vào, từ 
đó, rơi vào nhị nguyên luận tâm - vật. Mặc dù Brantano 
từng ra sức biện giải rằng ông đã dùng lý luận "bao 
hàm" để giải thích, tức là mô tả tính ý hướng là đối 
tượng đã thâm nhập ý thức, hoặc ý thức đã "bao hàm" 
một vật nào đó rồi; và quan hệ giữa ý thức và đối tượng 
là quan hệ giữa cái vỏ chứa (dung kh?) và vật được chứa 
(nội dung). Theo Husserl, muốn triệt để khắc phục nhị 
nguyên luận tâm - vật, cần phải hiểu hàm nghĩa chính 
xác của hai cực: ý thức và đối tượng. Tính ý hướng của 
ý thức. thực ra là tính "chỉ hướng”” nhưng không có 
"chỉ hướng": nó là "tự chỉ", hoặc nói nó là chỉ vào tự 
thân. Đối tượng cũng không phải là một nội dung có 
sẵn, mà là một hành vị chưa thực hiện, còn chờ để thực 
hiện, hoặc là một quan niệm phi thực tại. 


mỉ = sanh Vị 
#! Chỉ ở đây là chỉ trỏ, hướng vào, nhắm vào - N.D. 


130 


e. Husserl cho rằng một điều bất cập khác của lý luận 
tính ý hướng của Brantano là sự phân biệt tính ý 
hướng nguyên sơ và tính ý hướng số hai. Làm như vậy 
cũng sẽ rơi vào nhị nguyên luận tâm - vật truyền 
thống. Theo Husserl, nếu chúng ta quán triệt quan 
điểm tính ý hướng đến cùng, thì không nên phân biệt 
như vậy; bởi vì, trong lĩnh vực hiện tượng học, hai cái 
đó đều là những hoạt động ý hướng ngang bằng nhau. 
Sự khác nhau giữa hai cái đó chỉ là khác nhau về "chất 
hành vĩ". 


Tóm lại, việc phê phán của Husserl đối với lý luận 
tính ý hướng của Brantano, làm cho học thuyết quan 
trọng "tính ý hướng" thoát ra khỏi đám mây mù của 
chủ nghĩa tâm lý, để chuyển sang nghiên cứu lĩnh vực ý 
thức thuần tuý: từ đó trở thành một trong những hòn 
đá tảng lý luận của hiện tượng học. 


Học thuyết tính ý hướng của bản thân Husserl, đã 
từng được đề cập đến trong tác phẩm thời kỳ đầu của 
ông Triết học thuật toán. Nhưng phải đến Nghiên cứu 
lôgích và Hướng tới hiện tượng học thuần tuý bà quan 
niệm của triết học hiện tượng học, vấn đề trên mới được 
trình bày có hệ thống. Trong Nghiên cứu lôgích, chủ 
yếu nghiên cứu tác dụng quan trọng của tính ý hướng 
trong quá trình nhận thức. Trong Hướng tới..., nghiên 
cứu kết cấu nội tại của hoạt động tính ý hướng. 


181 


Đặc điểm quan trọng của lý luận tính ý hướng của 
Husserl là việc vận dụng khái niệm quan trọng "ý 
nghĩa". Vấn đề "ý nghĩa", được một số người cho là chủ 
đề của triết học thế kỷ XX. Đến tận ngày nay, các học 
giả và các trường phái vẫn còn vắt óc suy nghĩ về chủ 
để này; họ đã "tạo ra" rất nhiều "lý luận về ý nghĩa" 
ngày càng đa dạng phức tạp. Nhưng rết cuộc ý nghĩa là 
gì, chúng ta làm thế nào để nắm bắt nó? Rất nhiều đáp 
án do các triết gia đương đại nêu ra, lại làm cho mọi 
người cảm thấy chẳng hiểu mô tê răng rứa gì, chẳng 
biết nghe theo ai bây giờ! Nhưng Husserl đã sử dụng từ 
"ý nghĩa" một cách đơn giản, trực quan, thậm chí ông 
không định nghĩa nó một cách rõ ràng chính xác. Vì 
vậy, nhiều nhà hiện tượng học đương đại cố gắng dùng 
những khái niệm khác để giải thích nó; trong số này, 
những người nổi tiếng nhất là Smith và Michent; hai 
người này giải thích "ý nghĩa" là đối tượng. Luận điểm 
này có ảnh hưởng rộng rãi trong giới triết học Anh Mỹ. 
Thực ra những cố gắng ấy, ít nhiều là không cần thiết, 
Bởi vì tính phức tạp của lý luận của Husserì về ý nghĩa, 
không thể giải quyết bằng các khái niệm; mà điều quan 
trọng là phải đi sâu vào bản thân tư tưởng của ông. 
Trên thực tế, tư tưởng của Husser] về ý nghĩa không lệ 
thuộc vào việc vận dụng mấy khái niệm; bởi vì ông 
thậm chí không chú trọng phân biệt öedeutung (thường 
địch là ý nghĩa) với si„n (thường dịch là "có nghĩa"), 


132 


Nhà lôgích học và đồng thời là nhà triết học Đức cùng 
thời với Husserl là Gottlob Frege đã phát triển mạnh 
mẽ lý luận về ý nghĩa bằng cách phân biệt sự khác 


nhau giữa bedeutung và sinn. Điề 
lớn đối với triết học phân tích ở Anh Mỹ. 


u này có ảnh hưởng to 


Lý luận của HusserÌ về ý nghĩa trước hết nhằm xử lý 
quan hệ giữa biểu đạt (diễn đạU và ý nghầa. "Biểu đạt" 
nhỏ hẹp hơn phạm vi mà ký hiệu muốn nói; mặc dù mỗi 
ký hiệu đều có quan hệ nhất định với một vật nào đó, 
nhưng mỗi ký hiệu không biểu đạt ý nghĩa như là biểu 
đạt. Biểu đạt là một thứ ký hiệu có ý nghĩa; nó có sự 
khác nhau với những ký hiệu chỉ đơn thuần có tác dụng 
"chỉ thị". Điểm giống nhau của tất cả các biểu đạt là là 
chỗ: trong đó có bao hàm nội dung tư tưởng, có ý nghĩa. 
Những từ ngữ hoặc câu nói không có ý nghĩa, thì chỉ là 
những thể phức hợp âm thanh trên vật lý học hoặc là 
cái được in ra trên giấy. Ngược lại, trong những "câu 
nói" có ý nghĩa, thì những thể phức hợp âm thanh được 
phát ra rõ ràng đó trở thành những cái có thể hiểu 
được. Những thể phức hợp âm thanh đó cùng với vai trò 
gợi ý (tổ ra, cho ý) được kết hợp với nó, tạo thành biểu 
đạt: nó biểu đạt một hoạt động ý thức nào đó trong tư 
tưởng con người. Do đó có thể thấy, biểu đạt và ý nghĩa 
là những khái niệm có lên quan với nhau. Trong đó, ý 
nghĩa nằm trong biểu đạt, biểu đạt trở thành biểu đạt 
vì nó có bao hàm ý nghĩa trong nó. Tương ứng với điều 


133 


này, chúng ta có thể nói, bất cứ biểu đạt nào đều có thể 
phân chia thành một bên là hiện tượng cảm giác vật 
chất và bên kia là hoạt động ý thức để rút ra ý nghĩa. 
Hoạt động ý thức để từ trong biểu đạt rút ra ý nghĩa, 
có hai mặt. Một mặt, là hoạt động tạo ra ban cho) ý 
nghĩa hoặc gọi là ý hướng ý nghĩa. Đối với biểu đạt, 
hoạt động này là không thể không có, nó có tác dụng 
mang tính bản chất. Mặt khác, hoạt động để hiện thực 
hoá ý nghĩa. Đối với biểu đạt, hoạt động này không 
mang tính bản chất, nhưng nó có vai trò hết sức quan 
trọng. Tức là, hoặc ít hoặc nhiều, nó hiện thực hoá, nó xác 
nhận, nó xác minh hoặc làm rõ ý hướng ý nghĩa của biểu 
đạt, thực hiện mối quan hệ giữa biểu đạt và đối tượng, 


tượng học, không phải là “nhìn” trực tiếp, không dùng 
đến đầu óc. Ngược lại, nó bao giờ cũng có ý hướng và có 
mục dích nhất định. Trong "nhìn" trực tiếp, nó thực 
hiện được mục đích hoặc vứt bỏ mục đích; đó gọi là hoạt 
động hiện thực hoá ý nghĩa, bởi vì dù "ý nghĩa ý hướng" 
đã được thực hiện hay chưa thực hiện, đều khác với 
trạng thái rỗng không trước khi có hoạt động trực quan. 
Nhưng nhìn chung, hoạt động hiện thực hoá của trực 
quan là phụ thuộc vào hoạt động "tạo ý" (cho ý, gợi ý, 
tạo ra ý); chỉ có hoạt động "tạo ý" mới là nội dung mang 
tính bản chất của nhận thức luận hiện tượng học. 


134 


Ở trên, chúng ta từng nói việc tìm hiểu hoạt động 


ớ" 


"tạo ý", tức tìm hiểu ý hướng ý nghĩa, là tìm hiểu nhận 
thức luận của hiện tượng học; đó là khâu then chốt của 
toàn bộ hiện tượng học. Lý luận hiện tượng học nói 
chung, bao giờ cũng coi nhận thức cảm tính là cơ sở, từ 
đó từng bước nâng lên nhận thức lý tính lấy khái niệm 
và phạm trù làm chính; sau đó rút ra nhận thức lý 
tính. Nhận thức luận của Kant mặc dù được tôn vinh là 
"cuộc cách mạng kiểu Copernik", cũng chỉ là dùng 
Ki trù tri tính để chỉnh lý tài liệu cảm tính; tài liệu 

âm tính lại được cung cấp liên tục, không bao giờ 
ngừng bởi những vật tự tại. Nhưng trong hiện tượng 
học của Husserl, đã thật sự xoá bỏ sự đối lập nhị 
nguyên tâm - vật; hết thầy mọi hoạt động nhận thức 
đều là sự tự mình phản quan (tự mình nhìn lại mình, 
tự mình quan sát lại mình) của ý thức của tính ý hướng 
trong lĩnh vực quan niệm thuần tuý. Tất cả mọi đối 
tượng vật lý, nếu nó là hiện tượng trong lĩnh vực ý 
thức, thì nó không phải là đối tượng ỏ bên ngoài nửa, 
mà là ý nghĩa nội tại. Quá trình đó được thực hiện và 
hoàn thành bằng hoạt động "tạo ý" của ý thức. 


Hoạt động tạo ý là hoạt động tạo lập đối tượng ý 
nghĩa. Ví dụ, có người muốn tìm một người bạn đồi. 
Trước khi tìm, trong đầu óc người đó đã vô tình hay 
hữu ý có một yêu cầu đại thể: dáng vẻ bề ngoài, tầm 
cao, trình độ văn hoá, tính cách, v.v.. Cái đối tượng 


185 


trong ý tưởng đó không có một vật đối ứng thực tại; nó 
chỉ là một đối tượng trừu tượng được tạo dựng ra trong 
lĩnh vực quan niệm. Thực ra, đó là ý nghĩa. Tất cả 
những hoạt động sau đó, như gặp nhau, hẹn hò, đều 
nhờ có cái đối tượng trừu tượng nói trên (ý nghĩa), mà 
trở thành hiện thực. Cho nên, hoạt động tạo lập ý nghĩa 
là hoạt động mang tính bản chất, hoạt động chủ yếu; 
là khởi điểm của hoạt động nhận thức. Còn hoạt động 
trực quan để hiện thực hoá ý nghĩa, là hoạt động 
không mang tính bản chất; nó là sự triển khai của 
hoạt động nhận thức. Nhưng trong quá trình nhận 
thức cụ thể, hai loại hoạt động đó đan xen vào nhau, 
gắn liền chặt chẽ với nhau, không thể tách khỏi 
nhau. Chúng thúc đẩy lẫn nhau để hình thành quá 
trình nhận thức sôi động. 


Cơ sở của hoạt động tạo ý là ở bản chất tính ý hướng. 
Theo Husserl, tính ý hướng không phải là một thuộc 
tính, không phải là một quan hệ, mà là một hoạt động 
thuần tuý. Trong hoạt động này, nó hướng vào đối 
tượng ý nghĩa mà nó thiết lập, để biểu hiện thành 
một hoạt động thuần tuý (hoặc xao động thuần tuý) 
hướng vào tự thân nhưng thực tế lại không hướng vào 
đâu cả! Tính ý hướng của hoạt động (hoặc xao động) 
đó, là cơ sở làm cho hoạt động "tạo ý" có thể tiến hành 
được. Còn cơ sở của bản thân nó là như thế nào, 
chúng ta sẽ tìm hiểu sau. 


186 


Cuối cùng, chúng ta cần nbấn mạnh mối quan hệ 
giữa ý nghĩa và đối tượng. Ở trên đã nói, đối tượng mà 
Husserl vận dụng, tuyệt đối không phải là đối tượng 
vật lý ở bên ngoài, mà là "ý nghĩa" được hướng vào, 
trong hoạt động ý hướng. Tại ý nghĩa? này, hai cái có 
thể được sử dụng thay thế cho nhau, và chúng là như 
nhau. Nhưng chúng không phải đều như nhau trong 
tất cả mọi trường hợp. Ví dụ nói "Napoléon là người 
thất bại trong trận Waterloo", như vậy, cái đối tượng 
được nói tới (Napoléon) là một cá thể tổn tại trong thời 
gian, nhưng ý nghĩa lại không bị hạn chế bởi thời gian. 
Dù mệnh đề này do ai nói ra, nói ra vào lúc nào, ý 
nghĩa đó vẫn đều hoàn toàn như nhau, không hề bị ảnh 
hưởng. Lúc này chúng ta sẽ thấy rằng việc đặt ý nghĩa 
và đối tượng ngang bằng nhau (giống nhau) một cách 
vô nguyên tắc như Smith đã làm, là hết sức sai lầm. 

Sự phân biệt giữa ý nghĩa và đối tượng đã dẫn đến 
một sự phân biệt chi tiết hơn; tức là sự phân biệt giữa 
một bên là ý nghĩa của ý hướng hoặc ý nghĩa chưa thực 
hiện hoá, và một bên là ý nghĩa đã hiện thực hoá. Mặc 
dù hai cái đó đều là ý hướng cả, nhưng trong đó có một 
cái là ý hướng thuần tuý, trống rỗng; còn cái kia là đã 
được đối tượng hoá, hiện thực hoá hoặc đã thất vọng. 
Sự khác nhau đó giữa hai cái, mới đủ để biểu hiện sự 


 Ý nghĩa ở đây theo nghĩa thông thường, không phải là "ý nghĩa” 
v.< Ế 
của hiện tượng học - N.D. 


137 


thăng cấp của nhận thức. Nếu không, nhận thức sẽ 
không có tiến bộ. Vì vậy, trên thực tế, "ý nghĩa" được 
phân chia làm ba cấp độ: ý nghĩa của ý hướng; ý nghĩa 
hiện thực hoá và đối tượng của ý hướng. Ba cái đó cấu 
thành toàn bộ nội dung của tính ý hướng. 


3. Vật thặng dư (thừa ra) của hoàn nguyên tiên nghiệm 


Trong hiện tượng học của Husserl, khái niệm "tính ý 
hướng" - một khái niệm hết sức quan trọng - không còn 
mang màu sắc tâm lý chủ nghĩa của kinh nghiệm luận. 
Nó là một đặc tính bản chất thuộc lĩnh vực ý thức 
thuần tuý. Trong đó, nó biểu hiện thành một loại hoạt 
động thuần tuý, có kết cấu phức tạp. Khi bàn về 
phương pháp của hiện tượng học, chúng ta thấy rằng 
nhờ hoàn nguyên tiên nghiệm mà đạt được lĩnh vực ý 
thức thuần tuý. Điểm xuất phát của hoàn nguyên tiên 
nghiệm là lập trường của chủ nghĩa tự nhiên, nhưng 
mục tiêu (điểm đến) lại là lĩnh vực "tôi tư duy" thuần 
tuý. Có thể nói lĩnh vực này là vật thặng dư của hoàn 
nguyên tiên nghiệm. 

Hoàn nguyên tiên nghiệm không có nghĩa là đuổi mọi 
cái ra khỏi cửa. Sự thật, ít nhất, nó không thể loại bỏ tự 
thân hoạt động của hoàn nguyên tiên nghiệm ra ngoài 
được. Sau khi hoàn nguyên, thì cái đối diện với chúng 
ta, không phải là một mảng trống không, mà là hoạt 
động ý thức thuần tuý đã nắm bắt được, là "tôi tư duy” 


138 


thuần tuý, và là tôi (hoặc tính chủ thể) thuần tuý. Lúc 
này, toàn bộ thế giới - không trừ một chỗ nào - đều tồn 
tại vì "tôi tư duy". Điều này cũng tương ứng với (cách 
nói rằng) tôi mới có ý nghĩa, rằng hết thảy mọi cái đều 
phát huy tác dụng bên trong hoạt động của "tôi tư duy", 
Do đó, chúng ta không thể suy nghĩ rằng ngoài "tôi" ra, 
còn có thế giới nào nữa; bởi vì cái "tôi" lúc này căn bản 
khác với "cải tôi" kinh nghiệm. Cái tôi lúc này là cái tôi 
tiên nghiệm thuần tuý và bao hàm toàn bộ thế giới. 

Husserl gợi cái tôi thuần tuý đó là "tính chủ thể", 
Trước chủ thể có chữ "tính". Điều này chứng tổ cái tôi ở 
đây không phải cái tôi kinh nghiệm, mà là cái tôi 
"thuần tuý", "phổ biến", "tiên nghiệm"?, Theo cách 
nhìn của tư tưởng đạo Phật, thì cái tôi (tính ngã) ở đây 
là tính "bả trì" tính "chấp trước" (bả trì" là chủ trì, 
nắm giữ. "Chấp trước" là chấp nê, bám giữ. Chấp trước 
là khái niệm rất quan trọng trong phật giáo”), 


°®? "Cái tôi" ở đây là dịch từ "ngã tính". Nếu dịch "ngã tính” theo 
nghĩa đen (tức là theo nghĩa của từng từ một). thì "ngã tính" có nghĩa là 
"tính ngã”, tức là cái "tính" đó là "tôi", cái "chất" đó là tôi. chứ không 
phải là "anh". là người nào khác. Như vậy "tính" có nghĩa là "giống" - 
như giống đực. giống cái - là "giới" - giới tính: giới nữ. giới nam. Trong 
ngôn ngữ đạo Phật. tính là bản chất, là không thay đổi, còn "tướng" là 
cái có thể thấy được: chỉ nhìn thấy "tướng" là có thể phân biệt vật này khác 
với vật khác, còn tính (bản chất) thì không thể nhìn thấy được - N.D. 

# "Chấp trước" theo từ điển Phật học, có nghĩa: bám chặt vào, không 
chịu lìa bỏ. Theo Phật giáo, mọi sự vật đều là vô thường và vô ngã (ta là 
không có thật). Nếu cứ bám chặt vào một sự vật nào đó, kể cả cái ta (tôi, 
ngã), thậm chí ký gửi cả hạnh phúc và cuộc đời mình vào đó, thì nhất 
định thất vọng và đau khổ, và mãi mãi chịu cảnh luân hồi - ND, 


139 


Đó là đặc tính bản chất con người. Sở đĩ bản thân con 
người bằng xương thịt có thể tên tại được, là nhờ ở sự 
"chấp trước" không gì lay chuyển đã được quán triệt trong 
đó. "Nhận thức" có thể hoạt động được, mọi cái ở trên đời 
có thể tổn tại được, đều là do sự "chấp trước" không thể 
lay chuyển được. Rất nhiều chữ "tôi" trong kinh Phật đều 
được dùng theo ý nghĩa đó. Vì vậy, những mệnh đề như 
"chữ pháp", "vô ngã"? mới có thể hiểu được. 

Giới học thuật đương đại từng thảo luận rất sôi nổi 
về vấn đề tính chủ thể. Trong đó, cũng xuất hiện nhiều 
quan điểm lý luận rất sâu sắc. Nhưng nhiều người 
không đạt tới tầm cao của "tính chủ thể" theo cách hiểu 
của Husserl; càng không đạt tầm cao của cái "tôi" theo 
cách hiểu của đạo Phật, mà chỉ bó hẹp trong cách nói: 
phát huy cá tính, giải phóng cá nhân; đó hoàn toàn là 
tâm mắt nhỏ hẹp của kinh nghiệm luận. Trên thực tế, 
tính chủ thể chân chính, căn bản không bó hẹp cá thể 
kinh nghiệm; ngược lại, tính chủ thể đó là phổ biến, 
thuần tuý. Trên thực thể của nó (tính chủ thể), người ta 


®) "Chữ pháp", vô ngã", "Chữ pháp" cũng tức là "vạn pháp”, cũng có 
nghĩa là vạn vật, tất tháy sự vật, sự lý. Pháp. theo Phật giáo, là mọi sự 
vật vô hình hay hữu hình mà giác quan nhận thức được, qua ý thức 
nghĩ tới được. Pháp cũng có nghĩa là quy luật chi phối sự diễn biến mọi 
sự vật, Nói giáo lý của Phật pháp, tức là nói giáo lý của Phật dạy (chữ 
"pháp", có nhiều nghĩa như trên). 

"Võ ngã": đạo Phật chủ trương vô ngũ, không có ta. Người cũng 
như mọi sinh vật khác. Chỉ là do năm "uẩn” tập hợp lại. Ở trong 
năm °uẩn" đó, không có cái gì gọi là ta (ngã) hay của ta luôn luôn 
hiện diện và bất biến cả - N.D. 


140 


có thể nhìn thấy đặc tính chung của toàn nhân loại, nhìn 
thấy cái mắt khâu kết cấu của trì tính của con người. 

Kết quả của hoàn nguyên tiên nghiệm là tính chủ thể 
thuần tuý và hoạt động tư duy của nó. Theo Husserl], 
cái "tôi" và "tư duy" ở đây là một, chứ không phải hai. 
Hai cái đó, dù nói về khía cạnh nào thì cũng không thể 
chia cắt ra được. Vì vậy, khi nói đến "tôi tư duy", căn 
bản không dùng tiếng Đức ïch denke để diễn đạt, mà là 
trực tiếp dùng từ cagito để nói như Descartes đã nói. 
Trong biến thể của động từ la tỉnh này đã bao hàm ngôi 
thứ nhất "ego" (tôi) ở trong đó rồi. Nhưng nếu dùng 
phương pháp hoài nghi của hoàn nguyên tiên nghiệm 
để khảo sát, thì trong hoạt động tư duy, vẫn có thể gác 
lại cái "tôi", tức là gác lại vấn đề tổn tại của cái tôi, để 
đi sâu thanh lý những nội hàm phức tạp trong cái "tôi", 
nhằm đạt tới cái tôi thuần tuý. 

Trước hết chúng ta có thể hoài nghi rằng "tôi" có tổn 
tại hay không, rằng chúng ta dựa vào cái gì để đưa nó 
vào lĩnh vực ý thức? Đối với các hiện tượng khác, 
Husserl nói chung dùng "tính chất rõ ràng chính xác" 
(tính minh xác) làm tiêu chuẩn để xác định. Tức là, nếu 
một. hiện tượng nào đó là tự nó xuất hiện, tự nó hiển 
thị; vậy thì, hiện tượng đó là minh chứng, là có thể kết 
nạp được (tiếp thu được). 

Trường hợp cụ thể cái "tôi": ở đây, về căn bản, cái tôi 
nằm trong lĩnh vực tiên nghiệm, nó vốn là tự thân xuất 
hiện; cho nên, vấn đề tưởng là khó khăn nhưng lại căn 


141 


_ 


bản không thành vấn đề; cái "tôi" tự nó hiển thị; "Sự 
tổn tại của tôi" là tuyệt đối minh chứng. Tính chủ thể 
này không phải là một dự kiến (dự thiết) hoặc một kinh 
nghiệm quy nạp, mà là một hiển thị tuyệt đối. Do vậy, 
nó có ý nghĩa tiên nghiệm, phổ biến. 

Việc du nhập vào hoặc rút ra cái "tôi" chủ thể từ 
trong ý thức của tính ý hướng, là chủ trương quan 
trọng và mạnh dạn của tư tưởng HusserÌ; cũng là 
thành tựu tư tưởng chủ yếu của ông trong thời kỳ 
Frebourg. Nhưng cũng do sự chỉ dẫn của tư tưởng đó, 
ông đi vào con đường tìm tòi nghiên cứu một cách đơn 
độc. Không chỉ nhóm Göttingen chia tay với ông, mà 
các học trò của ông ở Fribourg cũng không hợp tác với 
ông mặc dù bề ngoài vẫn còn có chút liên hệ nào đó. 
Không còn mấy ai thật sự đi theo tư tướng của ông. Ví 
dụ, Heidegger là học trò xuất sắc và gần gũi của ông 
khi ông ở Fribourg, và mặc dù đã từng hợp tác chặt chẽ 
với ông nhưng Heidegger vẫn không tiếp thu hiện 
tượng học tiên nghiệm, mà chỉ cải tạo phương pháp 
hiện tượng học và vận dụng vào việc phân tích sinh tổn. 
Đến cuối đời, Heidegger nói rõ rằng, ông tôn sùng 
Nghiên cứu lôgích của Husserl, nhưng không thể hiểu 
được sự chuyển hướng sang tiên nghiệm trong tác 
phẩm Quan niệm lớn của ông. 

Nhưng, theo Husserl, chỗ khác nhau của hiện tượng 
học với tư tưởng truyền thống là ở chỗ, sau khi tiến 
hành hoàn nguyên hiện tượng học, là chuyển sang tiên 


142 


nghiệm. Nếu hiện tượng học không tiếp tục tiến triển 
đến đó, thì sẽ không tránh khỏi rơi vào con đường cũ là 
chủ nghĩa tâm lý. Ông cho rằng phương pháp hoài nghi 
của Descartes cũng từng là phương pháp rất có hiệu 
quả. Phương pháp này đã dùng hoài nghi để tạo dựng 
cho triết học một chỗ đứng căn bản, đó là "tôi tư duy". 
Nhưng vì Descartes không lập tức tiến hành hoàn 
nguyên, để nâng cao "tôi tư duy” lên lĩnh vực quan 
niệm bản chất, mà chỉ dừng lại ở trình độ hoạt động tư 
duy của cái tôi kinh nghiệm; vì vậy, cuối cùng đã không 
thể bảo vệ được toàn bộ toà nhà triết học, và phải nhờ 
thượng đế giúp sức. Bài học Descartes không thể tiếp 
thu con đường tiên nghiệm đã thúc đẩy HusserÌ quyết 
tâm đi sâu nghiên cứu hiện tượng học tiên nghiệm. 

Sau khi chuyển sang giai đoạn hiện tượng học tiên 
nghiệm, Husserl không hoàn toàn vứt bỏ thành quả tư 
tưởng trước đó. Ông dùng một cách nhìn hoàn toàn mới 
để xem xét lại và chỉnh lý hiện tượng học mô tả của 
ông, chọn lọc ở trong đó những tư tưởng phù hợp tiên 
nghiệm luận, vứt bỏ những tư tưởng có màu sắc thực 
tại luận. Về lý luận tính ý hướng, trước đây ông quy cơ 
sở của hoạt động tính ý hướng vào đòng ý thức hoặc vào 
thời gian nội tại, nay ông dứt khoát quy vào chủ thể 
hoặc cái tôi. Trước đây chỉ tìm tòi nội dung của hoạt 
động tính ý hướng, nay đi sâu tìm hiểu kết cấu của nó. 
Những việc đó đã làm cho hiện tượng học của ông tiến 
triển rất lớn. 


143 


Đồng thời, Husserl đặc biệt nhấn mạnh sự khác nhau 
rất lớn giữa chủ thể tiên nghiệm và cá thể kinh 
nghiệm. Ông cho rằng, cái tôi cá thể kinh nghiệm hoàn 
toàn thuộc về thế giới kinh nghiệm. Nó lấy hoạt động 
tâm lý làm cơ sở, và phát sinh quan hệ với đối tượng 
kinh nghiệm bên ngoài, từ đó có được nhiều nhận thức 
mang tính kinh nghiệm. Chúng ta có thể nói rằng, cá 
thể kinh nghiệm là cái "tôi" rất thâm nhập (rất tích cực 
hoạt động), đến mức đồng nhất với giới kinh nghiệm, 
không còn có thể phân biệt được "tôi" hay "nó" nữa. Chủ 
thể tiên nghiệm thì không như thế. Có thể nói chủ thể 
tiên nghiệm là một kẻ bàng quan lạnh lùng, nó rất lạnh 
nhạt với hết thầy mọi cái phát sinh trong lĩnh vực kinh 
nghiệm, không hề chịu ảnh hưởng của chúng. Nó chỉ 
quan sát và ghi nhận những trì thức mang tính bản 
chất phổ biến trong đó. Trong tầm mắt của nó, không 
có thế giới khách quan; cái tôi tiên nghiệm cũng không 
phải là bộ phận hợp thành của thế giới khách quan. 
Chúng thuộc về một thế giới hoàn toàn khác; trong đó, 
một cái là thế giới khách quan thực tại, cái kia là thế 
giới quan niệm chân thực. Nhưng Husserl không cho 
rằng ở ngoài thế giới khách quan lại còn có một thế giới 
quan niệm thật sự tổn tại; ông giữ vững quan điểm cho 
rằng cái thế giới quan niệm ấy, tổn tại trong đầu óc 
chúng ta; thế giới quan niệm đó không thể tách rời khỏi 
cá thể kinh nghiệm. Lý luận đó gọi là khái niệm luận. 
Theo Husserl, chủ thể tiên nghiệm thực ra là chủ thể 


144 


kinh nghiệm hoặc tâm linh; chẳng qua dùng con mắt 
tiên nghiệm để nhìn chúng mà thôi. Nếu chúng ta đi 
sâu để nhìn cho thấu cái thành phần mang tính bản 
chất phổ biến trong chủ thể kinh nghiệm, sẽ phát hiện 
ra chủ thể tiên nghiệm ở trong đó. Cái tôi tiên nghiệm 
tự thân không thể hoàn toàn chia tách khỏi cái tôi kinh 
nghiệm tự thân, và cũng không nằm trong lĩnh vực 
quan niệm tuyệt đối. 


Sau khi chuyển sang giai đoạn biện tượng học tiên 
nghiệm, Husserl không chỉ đi sâu đào xới nội hàm của 
hoạt động ý thức tính ý hướng, mà còn tìm tòi nghiên 
cứu kết cấu bản chất của chủ thể tiên nghiệm. Đương 
nhiên, theo Husser!, đo vật thặng dư của hoàn nguyên 
tiên nghiệm vốn là "tôi tư duy", tức là chủ thể tiên 
nghiệm và hoạt động của nó hợp làm một; cho nên, hai 
công việc nói trên thực ra là hai mặt khác nhau của 
một công việc. Nhấn mạnh sự đồng nhất giữa cái "tôi" 
và ý thức, đó có thể nói là một điểm quan trọng của tư 
tưởng Husserl. Tương ứng với điều đó, chúng ta chú ý 
thấy rằng "duy thức học" của Phật giáo cũng có hệ 
thống tư tưởng có cùng một lộ trình tư tưởng như hiện 
tượng học. Nhưng có thể nói, một luận điểm căn bản 
của "đuy thức học" là "vô ngã duy thức”; tức là, chủ 
trương xoá bỏ sự thao túng (hoặc nói: cái "cứng rắn", cái 
"tự tính") đối với cái tôi, để dùng "thức" (ý thức. Ý thức 
được coi là "thức" thứ sáu. "Mạt na thức" là thức thứ 
bảy. "A lại gia thức" là thức thứ tám) khống chế mọi 


145 


biến đổi trong thế gian. "Vô ngã" là giáo lý quan trọng 
của học thuyết Phật giáo. "Duy thức" là chủ trương căn 
bản của "duy thức học", Hai quan điểm này - vô ngã và 
duy thức - đã nêu rõ chủ trương cơ bản của Phật giáo, 
Chủ trương này cho rằng phải phân biệt chặt chẽ giữa 
"thức" và cái tôi (tức là phân biệt giữa lưu chuyển và 
cứng rắn, không lay chuyển); từ đó tiến lên triệt để loại 
bỏ "ngã chấp" và "pháp chấp" và tiến lên cảnh giới của 
"chân như”. Sự khác nhau giữa "duy thức học" và hiện 
tượng học về quan điểm căn bản này là một để tài rất 
hấp dân, nhưng nhiều người không để ý tới. Nếu đi sâu 
nghiên cứu đề tài này, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ những 
điểm khác nhau và giống nhau về văn hoá và phương 
phấp tư duy đông tây; từ đó, càng có thể kế thừa tốt 
hơn đi sản văn hoá nhân loại, đặt cơ sở vững chắc cho 
sự phát triển mới của triết học và tư tưởng. 


II. KẾT CẤU CỦA TÍNH Ý HƯỚNG 


Hiện tượng học thâm nhập vào lĩnh vực ý thức thuần 
tuý không phải chỉ là "đưa mắt" lướt qua, mà là đi sâu 
vào trong đó và thiết lập cơ cấu và cơ sổ trong đó, và 
cuối cùng xây dựng toàn bộ toà nhà triết học trên 
những cơ cấu và cơ sở đó. Cái bí ẩn của mọi thứ triết 
học là ở trong cái "tôi tự duy". 

Cơ sở của nhận thức luận của hiện tượng học là ở 
trong ý thức của tính ý hướng. Nhưng quá trình nhận 
thức này được triển khai như thế nào? Trong quá trình 


146 


triển khai có kết cấu bản chất gì được hiển thị? Những 
vấn đề đó đều thúc đẩy Husserì đi sâu nghiên cứu kết 
cấu bản chất của hoạt động của tính ý hướng, đưa hiện 
tượng học tiến sâu hơn nữa. 

Nói chung, việc nghiên cứu tính ý hướng có thể đi 
theo hai hướng. 7»ứ nhất, nhằm vào đối tượng của ý 
hướng. Tức là xuất phát từ sự vật mà hoạt đệng của 
tính ý hướng nhằm vào, để quan sát bản thân sự vật. 
Để làm việc này, có thể nghiên cứu một sự vật được xác 
định nào đó, hoặc nghiên cứu một sự vật nói chung; 
xem chúng hiển thị tự thân và kiến tạo tự thân như thế 
nào trong kết cấu tính ý hướng của ý thức. Từ đó, căn 
cứ vào cách thức tự xuất hiện độc đáo của chúng để 
phân biệt chúng với các đối tượng khác. Công việc thời 
kỳ đầu của Husserl, của các học trò của ông thời kỳ ở 
Göttingen và phần lớn các nhà hiện tượng học Mỹ sau 
này, đều đi theo con đường đó. Có thể coi đó là thực tại 
luận của hiện tượng học; hiện tượng học của họ là hiện 
tượng học miêu tả. 7h hai, nhằm vào hoạt động ý 
hướng để nghiên cứu cơ chế nội tại của hoạt động của 
tính ý hướng. Coi đó là nhiệm vụ phải làm để vạch rõ 
kết cấu cơ bản của hành vi định hướng của tính ý 
hướng, cũng như các chủng loại khác nhau của hành vị, 
và mối quan hệ nội tại giữa những hoạt động đó và các 
đối tượng tương ứng. Cũng nghiên cứu cơ chế chuyển 
đổi giữa hoạt động và kết cấu nội bộ của bản thân đối 
tượng, v.v.. Công việc nghiên cứu chủ yếu của Husserl, 


147 


các học trò của ông ở Fribourg và việc nghiên cứu hiện 
tượng học hiện nay của Đức, phần lớn thuộc phạm vì 
các công việc nghiên cứu ở điểm thứ hai này. Có thể gọi 
đó là tiên nghiệm luận trong hiện tượng học. Bởi vì 
phần lớn các nhà triết học thuộc loại này đều có 
khuynh hướng duy tâm về nhận thức luận. Hiện tượng 
học của họ cũng là hiện tượng học tiên nghiệm, 

Theo quan niệm của hiện tượng học, những sự vật 
mà "hiện tượng học mô tả" cố gắng nắm bắt, là nội 
dung mang tính mô tả của thể nghiệm của tính ý 
hướng; cũng là nội dung mà thái độ của chủ nghĩa tự 
nhiên nhìn thấy theo cách nhìn của khoa học kinh 
nghiệm như tâm lý học. Husserl coi những nội dung đó 
là tài liệu thô của hoạt động của tính ý hướng. Sự phân 
biệt sự khác nhau giữa tài liệu thô và vai trò của tính ý 
hướng, là một sự phân biệt cơ bản của hiện tượng học. 

Tài liệu thô bao hàm các tài liệu: cảm giác, tri giác, 
cảm tính và các thành phần cảm giác không phải tính ý 
hướng khác, như màu sắc, âm thanh, thơm, mù vị và 
các cảm giác: khổ, vui, đau, ngứa. Các thành phần cảm 
tính trong tình cảm, dục vọng, ý chí, trí nhớ, tưởng 
tượng cũng được coi là tài liệu thô. Địa vị của chúng 
trong nhận thức của hiện tượng học cũng giống như địa 
vị và vai trò của chúng trong lý luận của Kant; chúng 
đều có tính chất bị động, phức tạp và quá nhiều; không 
thể trực tiếp hình thành nhận thức. 


148 


Theo Husserl, sở dĩ tài liệu thô của ý thức có sự khác 
biệt về mặt tính ý hướng ở trong đó, là vì nó có những 
đặc điểm như sau: Tâm linh chỉ tiếp thu nó một cách 
thuần tuý bị động, cũng chỉ chuyển tải nó hoặc ghi lại 
nó một cách thuần tuý bị động; chính nó trực tiếp hiển 
thị. Các tài liệu thô như cảm giác và tri giác không 
định hướng vào bất cứ đối tượng nào, cũng không bị coi 
là đối tượng của ai. Nó chỉ tổn tại như vậy, không được 
cơi là thể nghiệm của tính ý hướng, cũng không được 
coi là đối tượng của thể nghiệm của tính ý hướng. Nó 
chỉ là cảm tính, nó không có bất cứ đặc trưng lý trí hoặc 
khái niệm nào. Điều này có nghĩa nó là không có ý 
nghĩa. Sự tôn tại của nó trong ý thức là tạm trú và dễ 
dàng mất đi; nó ở trong sự vận động và biến đổi không 
ngừng của thời gian. Nó là nội dung nội tại chân chính 
(thật sự) trong kinh nghiệm của ý thức; nó là thành 
phần hợp thành không thể thiếu trong kinh nghiệm cụ 
thể. Những đặc trưng trên cho thấy, mặc dù tài liệu thô 
là nhân tố quan trọng trong hoạt động của ý thức, 
nhưng nó vẫn không phải là nhân tố bản chất của hoạt 
động đó; nó không đủ để làm cho ý thức của tính ý 
hướng có thể thật sự phát huy tác dụng. 

Ngược lại, lĩnh vực tính ý hướng của hoạt động của ý 
thức lại có thể làm cho ý thức có thể phát huy tác dụng, 
và mang lại ý nghĩa cho nó. Nó tìm kiếm sự thống nhất 
trong đa tạp, tìm tòi sự đồng nhất trong các khác biệt, 
nó mang lại ý hướng và ý nghĩa cho những tài liệu thô - 


149 


cảm tính của tính phi ý hướng. Cũng giống như Kant, 
Husserl gọi những hoạt động đó là hoạt động tổng hợp. 
Trong những hoạt động tổng hợp ấy, những khái niệm 
trừu tượng như thống nhất, đồng nhất, ý nghĩa đều 
được coi là những "đối tượng nói chung" được vận dụng 
trong kinh nghiệm. Kant gọi nó là "đối tượng tiên 
nghiệm = x". Husserl thì gọi nó là "x của khoảng 
không". Trong hiện tượng học, nó được coi là "cực đối 
tượng" của thể nghiệm của tính ý hướng. 

Cũng giống như Kant, Husserl cố gắng nghiên cứu 
tìm hiểu tri thức khách quan đã hình thành và hoạt 
động như thế nào; nó làm thế nào để thiết lập những 
tài liệu cảm giác đa tạp và dễ biến mất trên cái nền của 
kinh nghiệm của ý thức nội tại chủ quan; rồi lại làm 
thế nào để từ đó mà trở thành những tri thức thống 
nhất và có ý nghĩa; làm thế nào mà từ đối tượng x trống 
rỗng và không quy định, lại có thể trở thành đối tượng 
nhận thức cụ thể v.v.. Điều này khiến lý luận của ông 
tất yếu phải liên hệ với nhiều vấn đề như tính ý hướng, 
tổng hợp, đối tượng, khái niệm, đồng nhất, định hướng 
và ý nghĩa. Vấn để quan hệ giữa những cái này cũng 
thành vấn đề lớn. Nhưng theo Husserl, một loạt vấn đề 
và khái niệm đó, đều có thể quy về hai yếu tố cơ bản. 
Tức là: hành vi ý hướng và đối tượng ý hướng. Hoạt 
động ý thức của tính ý hướng, hoặc nói hành vi ý thức 
có ý nghĩa, là hành vi ý hướng. Bản thân ý nghĩa được 
bao hàm trong hành vì ý hướng là đối tượng ý hướng. 


150 


1, Đối tượng ý hướng 


Theo Husserl, quan hệ giữa ý nghĩa và đối tượng đã 
được trình bày ở trên vừa thống nhất vừa mâu thuẫn; 
từ đó, hình thành nội dung phong phú của hoạt động 
của tính ý hướng. Nội dung đó là đối tượng của ý 
hướng, bao gồm ý nghĩa của hiện thực hoá và ý nghĩa 
của ý hướng. 

Ổ đây, một lần nữa cần nhấn mạnh từ "đối tượng”. 
Trong hiện tượng học tiên nghiệm, từ "đối tượng" căn 
bản không phải là đối tượng vật lý ở bên ngoài, mà là 
đối tượng quan niệm, có ý nghĩa phổ biến, được thiết 
lập trong ý thức. Thực ra nó là bản thân LỆ nghĩa. Muốn 
hiểu thật rõ điều này, chúng ta phải chuyển từ góc nhìn 
của khoa học kinh nghiệm như tâm lý học, sang góc 
nhìn của triết học tiên nghiệm của hiện tượng học, để 
"sác lại" (hông để ý tới) những nội dung mang tính mô 
tả trong ý thức, tức là những tài liệu thê của cảm tính; 
từ đó, đi sâu tìm hiểu và nắm vững nội dung tính ý 
hướng trong đó. 

Theo Husserl, ý thức có ba nội hàm. Thứ nhất, thể 
nghiệm tâm lý, một trong những bộ phận của chỉnh thể 
“dòng” thể nghiệm, biểu hiện trong kinh nghiệm. Thứ 
hai, trì giác nội tại của tự thân thể nghiệm. Thứ ba, 
tổng thể mợi hoạt động tâm lý, hoặc tổng thể thể 
nghiệm của tính ý hướng. 

Trong ba nội hàm trên, nội hàm thứ ba có nội dung, 
rộng nhất và cũng thường dùng nhất. Nội dung tính ý 


151 


hướng của cái thứ ba này cũng rất rộng, gần đối tượng 
của tính ý hướng, chất liệu của tính ý hướng, và bản 
chất của tính ý hướng. 

Nội dung thứ nhất: đối tượng của tính ý hướng. 
Husserl phân chia đối tượng này thành hai loại: "đối 
tượng như nó ý hướng" và "đối tượng được ý hướng". 
"Đối tượng như nó ý hướng" là đối tượng của ý hướng, 
nội tại (tức "đổi tượng của ý hướng" đã nói ở trên). "Đối 
tượng được ý hướng" tức là đối tượng ở bên ngoài, siêu 
việt. Hai loại đối tượng này đều là đối tượng của tính ý 
hướng. Trong đó, trong hoạt động nhận thức, "đối tượng 
được ý hướng" luôn luôn chuyển hoá thành "đối tượng 
như nó ý hướng". Ngoài ra, Husserl còn phân biệt giữa 
một bên là tính đối tượng mà tổng thể hoạt động của 
tính ý hướng hướng vào và một bên là đối tượng mà các 
bộ phận hợp thành khác nhau của hoạt động của tính ý 
hướng hướng vào. "Tính đối tượng" ở đây, đại thể là 
"trạng thái" mà mỗi một tổng thể hoạt động hướng vào. 
Trạng thái này xuất hiện dưới hình thức số lẻ, tức là 
"một tính đối tượng", và nó là trừu tượng. Còn đối 
tượng là đối tượng cụ thể do bộ phận của hoạt động 
hướng vào, nó được thể hiện trong "trạng thái" đó hoặc 
trong "tính đối tượng" đó. 

Nội dung thứ hai: chất liệu của tính đối tượng. Nó 
phát huy tác dụng trong hoạt động của tính ý hướng 
như sau: hoạt động của tính ý hướng tạo cho nó (chất 
liệu của tính ý hướng) mối quan hệ với vật đối tượng; 


152 


mối quan hệ với (vật) đối tượng khiến chất liệu của tính 
ý hướng không những có thể xác định vật đối tượng phổ 
biến mà "hoạt động" hướng vào, mà còn có thể xác định 
được hình thức của vật đối tượng mà hoạt động hướng 
vào. Điều này khác với tính chất của tính ý hướng; bởi 
vì tính chất của tính ý hướng chỉ chú ý quy định: những 
"cái được biểu tượng theo những phương thức xác 
định"® có được tính ý hướng biểu hiện tại chỗ thành các 
hình thức như: hy vọng, thỉnh câu, phán đoán v.v.. 
Tính chất của tính ý hướng rõ ràng là mắt khâu trừu 
tượng của hoạt động của tính ý hướng, nhưng lại không 
phải là nội dung cụ thể của tính ý hướng. Chúng ta chú 
ý thấy rằng, chất liệu của tính ý hướng và "ý nghĩa 
được hiện thực hoá" đã nói ở đoạn trên, là đối ứng với 
nhau. Chúng đều là sản phẩm được sản sinh sau khi 
tính ý hướng và đối tượng ý thức phát sinh tác dụng 
với nhau. 

Nội dung cuối cùng của tính ý hướng là bản chất của 
tính ý hướng. Theo Husserl, do đối tượng mà "ý thức" 
hướng vào có sự khác nhau giữa cái nội tại và cái siêu 
việt; lại còn có sự khác nhau giữa nói chung và cá biệt; 
cho nên, rốt cuộc, nó không thể cung cấp ý nghĩa cho 
hoạt động ý thức. Chất liệu và tính chất của tính ý 
hướng cũng vậy. Trong trường hợp tính chất giống 
nhau, chất liệu có thể thay đổi (như phán đoán có nội 


! Có những chú từ là cả một cụm từ dài, vì vậy, chúng tôi đưa cụm 
từ ấy vào ngoặc kép cho dễ hiệu - ND. 


153 


dưng khác nhau). Cũng tương tự như vậy, trong trường 
hợp chất liệu như nhau, tính chất cũng có thể thay đối 
(như, đối với cùng một đối tượng, có ý hướng tiến hành 
biểu tượng, có ý hướng tiến hành phán đoán, có ý hướng 
cầu mong). Cho đù tính chất và chất liệu của tính ý 
hướng hợp lại một chỗ, cũng không thể làm sản sinh ý 
nghĩa. Nếu dựa vào đối tượng của tính ý hướng, hoặc 
dựa vào tính chất, chất liệu của nó (đối tượng của tính 
ý hướng), hay là dựa vào cả mấy cái đó kết hợp với 
nhau, đều không thể đạt tới bản chất của tính ý hướng, 
tức là đạt tới hoạt động của tính ý hướng một cách trợn 
vẹn. Chúng ta còn cần đến sự giúp sức của một khái 
niệm khác nữa, tức là khái niệm: bản chất kiểu ý 
nghĩa. Bản chất này hoạt động trong biểu đạt với vai 
trò hoạt động tạo ý. Lúc này, chúng ta đã tách hành vi 
ý hướng ra khỏi đối tượng ý hướng. Hành vi này quan 
trọng hơn, căn bản hơn. 

Trên thực tế, mấy nội dung của tính ý hướng nói trên 
đã cấu thành một khái niệm quan trọng của Huseerl: 
đổi tượng ý hướng. Đối tượng ý hướng là nội dung của 
hoạt động của tính ý hướng. Từ "đối tượng ý hướng" 
ằNoema) có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp. Các triết gia cổ 
Hy Lạp dùng từ này để chỉ "nội dung được tư duy". Vì 
vậy, từ này thường xuất hiện dưới hình thức "được. ..”, 
Đối tượng ý hướng bị hoạt động của tính ý hướng đồng 
nhất, thống nhất, tổng hợp, hướng vào. Nó cũng có thể 
có nhiều đại danh từ như ý nghĩa, danh xưng, vật chỉ 


154 


thị, quan niệm, đối tượng, lôgích hình thức. Nhưng nếu 
hồi: "Noema là gì?" chúng ta chỉ có thể trả lời rằng nó là 
cái làm cho thể nghiệm của tính ý hướng có ý nghĩa. 
Nếu hỏi tiếp: "Cái làm cho thể nghiệm của tính ý hướng 
có ý nghĩa là cái gì?" câu trả lời chỉ có thể là ý nghĩa tự 
thân. Noema tức là ý nghĩa trong hoạt động "tạo ý”, là 
đối tượng trong hoạt động của tính ý hướng; cho nên, đã 
miễn cưỡng dịch là "đối tượng ý hướng". 

Đối tượng ý hướng khiến chúng ta chú ý dựa theo cái 
bộ dạng mà đối tượng xuất hiện, dựa theo cái bộ dạng 
mà ý hướng hướng vào, dựa theo cái bộ dạng được cảm 
trì, để nấm bắt nó. Làm như vậy mới có thể làm cho 
hoạt động của tính ý hướng có ý nghĩa phong phú. Đối 
tượng ý hướng là lĩnh vực cực kỳ quan trọng trong kết 
cấu phổ biến của tính ý hướng. Theo lý luận của 
Husserl, đối tượng ý hướng có mấy khâu kết cấu quan 
trọng sau đây. Trước hết, những khâu có liên quan với 
đối tượng của thể nghiệm của tính ý hướng. Husserl gọi 
đó là cực đối tượng ý hướng. Nó có ba hình thái: 
1) khung trống. Nó chỉ là một vật chưa được quy định 
nào đó, nhưng có thể chuyển tải bất cứ nội dung cụ thể 
nào. 2) Các thành phần cụ thể hợp thành nội dung cụ 
thể đó (hoặc ý nghĩa đó). Nó có đặc trưng của tính ý 
hướng. Nó ở vào địa vị trung tâm trong cực đối tượng. 
Nó là một khâu kết cấu không thể thiếu. 3) Mắt khâu 
quyết định trình độ hiện thực hoá hoặc cụ thể hoá của 
đối tượng tính ý hướng. 


155 


Thứ hai, khâu kết cấu nằm ngoài cực đối tượng ý 
hướng. Đây chủ yếu muốn nói tính chất của hoạt động 
của tính ý hướng, điều này đã nói đến ở đoạn trên. Nó 
được bao hàm trong đối tượng ý hướng, nhưng nó có 
quan hệ chặt chẽ với những chúng loại khác với hành vị 
ý hướng như tín ngưỡng, xác định, hoài nghỉ, phú định. 
Dù là cực đối tượng ý hướng hay là khâu kết cấu bên lề 
của nó, đều có liên quan chặt chẽ với nhau trong hoạt 
động của tính ý hướng, và cùng cấu thành kết cấu đối 
tượng ý hướng của tính ý hướng. Những khâu kết cấu 
đó là thích ứng với quá trình tương ứng của hoạt động 
nhận thức; chúng từng bước hiển thị tự thân trong quá 
trình thiết lập ý nghĩa và hiện thực hoá ý nghĩa. Điều 
này khiến lý luận nhận thức của hiện tượng học được 
hình thành hết sức chỉ tiết và hoàn thiện. 


2. Hành vi ý hướng 


Khi nghiên cứu bản chất tính ý hướng, chúng ta từng 
nói rằng muốn đạt được bản chất trọn vẹn của tính ý 
hướng, còn cần phải nhờ đến sự giúp sức của một khái 
niệm khác. Khái niệm đó là bản chất kiểu ý nghĩa. Nó 
hoạt động như là vai trò hoạt động tạo ý. Cái hoạt động 
để cung cấp ý nghĩa đó, là một mắt khâu kết cấu khác 
của tính ý hướng, tức là hành vi ý hướng. Từ "hành vi ý 
hướng" (Woesis) cũng có nguồn từ tiếng Hy Lạp. Các 
triết gia Hy Lạp dùng nó để chỉ hoạt động tư duy, 
chứng tỏ nó chủ động, không ngừng hoạt động. Trong 


156 


hiện tượng học, nó là mắt khâu (hoặc bộ phận) chân 
thực của thể nghiệm của tính ý hướng. Nó không chỉ 
bao gồm hành vi chủ động trong hoạt động nhận thức, 
mà còn bao gồm các hành vi ý thức khác, như thỉnh 
cầu, hy vọng, lý tưởng, ảo tưởng, hoài nghi, hồi ức, v.v.. 
Nhưng nếu hỏi: "Noesis là gì?" chúng ta lại không thể 
trả lời chính diện, bởi vì nó không chỉ bất cứ một cái cụ 
thể nào, hoặc bất cứ hoạt động đặc thù nào. Chúng ta 
chỉ có thể căn cứ vào tình hình mà nó thể hiện trong 
thể nghiệm của tính ý hướng cụ thể, để mô tả các khâu 
kết cấu của hành vi ý hướng. 

Thể nghiệm của tính ý hướng từng bước triển khai 
theo tiến trình của nhận thức, nó đi từ hoạt động thiết 
lập ý hướng rồi tiến dần từng bước đến hoạt động "hiện 
thực hoá" ý hướng. Trong quá trình đó, hành vi ý hướng 
thể hiện thành hai hướng khác nhau: công năng và tác 
dụng. 7rước hết, trong quá trình mà ý thức thiết lập ý 
nghĩa, thì hành vi ý hướng chính là hoạt động "thiết 
lập" đó. "Thiết lập" nói ở đây, thực ra có nghĩa là hình 
thành một cách nhìn, nêu lên một ý kiến, nghĩ ra một 
chủ trương, nghĩ đến một việc hay một người nào đó. 
Khi chúng ta nêu lên một cách nhìn, cũng phải dự kiến 
được tính hợp lý ở mức độ nào đó. Vì vậy, cái ý nghĩa 
mà "hoạt động thiết lập" nêu ra đó, đều đã dựa theo 
một lập trường hoặc thái độ nào đó. Chỉ có tính thực tại 
của cái được nêu lên đó là còn chờ được khảo sát, nhưng 
trong hoạt động của ý hướng đã bao hàm một cách nhìn 


157 


nhận nào đó về sự tồn tại (tính thực tại) của nó. Cái 
thái độ được bao hàm trong hành vi ý hướng đó, chính 
là một chủ trương có trước (tiên hành). Chủ trương này 
có thể thích nghị, cũng có thể không thích nghĩ. Trình 
độ thích nghi của nó được xác định trong hoạt động 
hiện thực hoá "ý nghĩa". Trong trường hợp vừa nói ở 
trên, hành vi ý hướng biểu hiện thành hoạt động tạo ý 
của ý thức. 

Cái được nêu lên (thiết lập) trong chủ trương, trong ý 
hướng hoặc trong cách nhìn nhận không trực tiếp hiển 
thị tự thân, cũng không xuất hiện trong chủ trương, 
trong ý hướng hoặc trong cách nhìn nhận. Nó chỉ được 
nghĩ tới dưới hình thức ý nghĩa. Giữa đối tượng và chủ 
trương, cách nhìn nhận, có một khoảng cách. Khoảng 
cách này phải dựa vào hoạt động trực quan của nhận 
thức, để làm cho ý hướng của ý nghĩa được hiện thực 
hoá. Như vậy mới có thể nghiệm chứng ý hướng có ăn 
khớp với đối tượng hay không. Trong quá trình đó, 
hành vị ý hướng nắm bắt và duy trì các đối tượng đó, 
đồng thời lại hướng ánh mắt vào đối tượng khác. Mặt 
khác, hành vi ý hướng cũng tiến hành việc làm rõ, liên 
hệ, tập hợp, nhằm phát huy vai trò tổng hợp của nó. 
Đồng thời, nó còn thể hiện những quan niệm giá trị 
tương ứng như tin tưởng, xác định hoặc hoài nghị, phủ 
định, v.v.. Trong trường hợp này, hành vi ý hướng được 
biểu hiện thành mắt khâu quan trọng của nhận thức 
luận như hoạt động tổng hợp, cấu thành hiện tượng. 


158 


Tính ý hướng từng được chúng ta hiểu là sự sôi động 
thuần tuý. Trong sự sôi động đó, mới có sự triển khai 
của kết cấu tính ý hướng. Nhưng nếu chúng ta hoàn 
nguyên đến trong kết cấu vốn có của nó, chú ý sẽ thấy 
sự thể hiện nguyên sơ của hành vi ý hướng là một loại 
sôi động (hoạt động) thuần tuý; và hoạt động tạo ý cũng 
như hoạt động tổng hợp được tiến hành trên cơ sở đó. 
Nhưng theo Husserl, kết cấu nguyên sơ đó của hành vì 
ý hướng có cội nguồn sâu xa của nó. Cội nguồn đó là ý 
thức thời gian nội tại. Sở di Husserl chú trọng thời 
gian, đó là nhờ có triết học Kant. Trong lý luận của 
Kant, "tôi tư duy" hoặc thống giác” là cái căn bản, 
nhưng cơ sở của chúng lại là thời gian. Nếu thời gian đã 
trải qua quy định tiên nghiệm, thì nó sẽ khác với quan 
niệm thời gian của kinh nghiệm. Lúc này, thời gian là ý 
thức thời gian nội tại. Cái ý thức thời gian nội tại đó đã 
đặt cơ sở sâu sắc cho tính ý hướng của ý thức bằng sự 
sôi động liên tục không bao giờ ngừng của nó. Vì vậy, 
theo Husserl, kết cấu cơ bản của hành vi ý hướng đều 
đặt cơ sở trên ý thức thời gian nội tại. 

Tóm lại, hành vi ý hướng là mắt khâu kết cấu mang 
tính bản chất của thể nghiệm của tính ý hướng. Nó là 


'° Thống giác: thuật ngữ của Kant, có nghĩa là "tự ngã ý thức". 
Leibniz cũng dùng từ "thống giác", có nghĩa: lý tính, cũng có nghĩa: trí 
giác rõ ràng, tự giác. Trong tâm lý học, thống giác có ngh1a: sự hoà nhập 
và liên hệ giữa hoạt động tâm lý do sự vật trước mắt gây ra và kinh 
nghiệm tri thức đã có từ trước - N.ĐÐ. 


159 


lĩnh vực hoạt động của thể nghiệm tính ý hướng, và 
cũng là đặc trưng hình thức của nó. Hành vi ý hướng có 
thể biểu hiện thành hoạt động tạo ý, cũng có thể biểu 
hiện thành hoạt động tổng hợp. Nó được kiến tạo không 
ngừng trong ý thức thời gian nội tại, Đó là nội hàm của 
mắt khâu kết cấu - hành vi ý hướng. 

Hai lĩnh vực của kết cấu tính ý hướng: hành vi ý thức 
và đối tượng ý thức, mặc dù có sự khác nhau, nhưng lại 
ở trong một mối quan hệ có liên quan chặt chẽ với 
nhau. Trong đó, hai cái đó có sự khác nhau rất rõ. 
Hành vi ý thức có địa vị mang tính bản chất. Đối tượng 
ý thức có địa vị không bản chất. Hành vi ý thức được 
thể hiện như là người chấp hành chủ động trong quá 
trình nhận thức. Còn đổi tượng ý thức được thể hiện là 
đối tượng ý nghĩa bị động. Về nội hàm, hành vi ý thức 
là đa tạp và cấu thành”, Còn đối tượng ý thức, về mặt 
nội hàm, là thống nhất và là được cấu thành”. Mặt 
khác, hai cái đó lại có quan hệ chặt chẽ với nhau, không 
thể tách rời, không thể nói rằng trong một hành vi ý 
hướng nào đó lại không có đối tượng ý hướng tương ứng 
với nó. Ngược lại, cũng thế. Ở trên đã nói rõ quan hệ 
song trùng giữa hành vi ý hướng và đối tượng ý hướng, 
từ đó, hình thành một kết cấu: hành vi ý hướng - đối 
tượng ý hướng. Đó là kết cấu chủ yếu của tính ý hướng. 


“Từ "cấu thành" ở đây ở thể chủ động - N.D. 
'® "Cấu thành” ở đây ở thể bị động (được cấu thành) - N.D. 


160 


Husserl coi kết cấu đó là hướng chỉ đạo, để phân tích 
kết cấu trong các lĩnh vực hoạt động của tính ý hướng 
như lĩnh vực ý thức, lĩnh vực phán đoán, lĩnh vực tư 
tưởng và lĩnh vực ý chí; từ đó, giải quyết một loạt vấn 
đề mà triết học truyền thống còn mơ hồ, không rõ. 

Học thuyết tính ý hướng là mắt khâu then chốt của 
toàn bộ hiện tượng học. Nó vận dụng phương pháp của 
hiện tượng học, và mở ra thế giới quan rộng lớn của 
hiện tượng học. Đó là phần nội dung sâu sắc, thấu triệt 
nhưng hết sức tỉnh vi, khó hiểu. Chúng ta đã men theo 
lộ,trình tư tưởng của Husserl để thâm nhập vào lãnh 
địa sâu thẳm nhất, khó khăn nhất của hiện tượng học; 
mà trong đó, bản thân Husserl đã lặng lẽ cống hiến hơn 
nửa cuộc đời của mình. Nhưng "Sơn cùng thuỷ tận nghị 
vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”, chúng ta hãy 
đi tiếp, trước mặt là bức tranh thế giới tuyệt diệu rộng 
lớn. Trong bức tranh ấy, có con người, có sự vật, có thịt 
có máu, có xã hội, có thế giới. Đó chính là công việc tiếp 
tục của Husserl ở nấc thang cao hơn. 


®' Dịch ý: Đi hết khắp nơi mọi chốn, vẫn không tìm được lối ra, bỗng 
thấy một xóm thôn trong đám liễu mở và rừng hoa nỏ rộ. Ngụ ý: trải 
qua phấn đấu gian khổ. cuối cùng đã đi đến thành công rực rỡ - N.D. 


161 


CÁ NHÂN VÀ THẾ GIỚI 
Thế giới quan của hiện tượng học 


Nói chung, triết học là học thuyết của thế giới quan 
và phương pháp luận. Sau khi nêu lên quan điểm (thái 
độ) nhìn nhận thế giới vạn vật, triết học còn cung cấp 
một hệ thống phương pháp luận tương ứng. Địa vị của 
hai cái đố quan trọng như nhau. Nhưng nhiều lý luận 
triết học chỉ ra sức nói về quan niệm của mình, chứ 
không chú ý kiến nghị về phương pháp luận; do đó, 
không thể dạy cho người khác biết cách dùng một. góc 
nhìn như nhau để nhìn nhận thế giới. Vì vậy, những lý 
luận đó trở thành lý luận độc đoán. Thái độ cơ bản của 
hiện tượng học đối với triết học truyền thống là dùng 
phương pháp hoài nghỉ, để gác nhiều lý luận độc đoán 
truyền thống lên trên cao, tạm không suy xét tới. Đồng 
thời, hiện tượng học cung cấp một hệ thống nguyên tắc 
phương pháp luận thiết thực, có hiệu quả và dùng 
phương pháp hoàn nguyên, trực quan... để đạt tới bản 
thân sự vật. 


162 


Sau khi nêu lên phương pháp hiện tượng học, 
Husserl lại đi sâu khám phá cơ sở của phương phấp 
luận; kiến tạo hành vi ý hướng trong lĩnh vực ý thức 
của chủ thể mà hành vi ý hướng là kết cấu cơ bản của 
đối tượng ý hướng. Như vậy, ông đã nêu lên rất nhiều 
gợi ý bổ ích cho mọi người nhận thức thế giới chủ quan. 
Nhưng đến đây, hiện tượng học vẫn chưa đề cập đến cái 
thế giới xung quanh mà chúng ta đang sống, thế giới 
vẫn ở trong trạng thái bị gác lại. Nói một cách nghiêm 
khắc, hiện tượng học vẫn chưa cung cấp cho chúng ta 
một thế giới quan; chủ thể và ý thức chỉ nằm ở bên 
ngoài cái thế giới hiện thực đó; chúng căn bản không có 
quan hệ gì với cái thế giới đó. Vì vậy, hiện tượng học bị 
phê bình rất nhiều, và bân thân nó cũng dần dần đi vào 
cái ngõ cụt của chủ nghĩa duy tâm chủ quan. Husserl 
vào cuối đời có chú ý tới những vấn đề này, và đã đi sâu 
nghiên cứu, cuối cùng đã đưa ra được một thế giới quan 
hiện tượng học hoàn chỉnh, đưa hiện tượng học phát 
triển tới đỉnh cao. 


IL.NHỮNG NĂM CUỐI ĐỜI VÀ SAU KHI MẤT 


Thời đại mà HusserÌ sinh sống là lúc mà toàn bộ đại 
lục châu Âu luôn luôn biến động, khủng hoảng tiểm ẩn 
khắp nơi. Husserl tận mắt chứng kiến và đích thân trải 
nghiệm hàng loạt khủng hoàng đó. Năm 1914, bùng 
phát Chiến tranh thế giới I, khiến toàn bộ nước Đức và 
châu Âu bị tàn phá. Husserl cũng bị mất một đứa con 


168 


trong chiến tranh. Sau chiến tranh, nước Đức phải bồi 
thường chiến tranh rất lớn, kinh tế Đức gặp khó khăn 
nghiêm trọng; lạm phát phi mã kinh người kéo đài đến 
năm 1924. Không lâu sau, nước Mỹ dẫn đầu bùng nổ 
khủng hoảng kinh tế. Khủng hoảng nhanh chóng lan 
đến nước Đức, khiến nước Đức mới được phục hổi, nay 
lại đứng bên miệng hố sụp đổ mới. Khủng hoảng kinh 
tế lại dẫn đến khủng hoảng chính trị sâu sắc, thế lực 
quốc xã bắt đầu ngóc đầu dậy. Năm 1933, tên đầu sổ 
quốc xã Hitler lên nắm chính quyền, hắn thi hành một 
loạt chính sách có tính chất diệt chủng, khiến Husserl - 
một người xuất thân Do Thái bị ảnh hưởng nặng nề. 
Cuộc sống của ông ngày càng khó khăn. 

xăm 1928, Husserl về hưu tại trường đại học 
Eribourg, nhường lại chức vụ giáo sư giảng dạy triết 
học cho Heidegger. Sau đó, ông ở tại Fribourg. Lúc này, 
ông có thể tập trung toàn bộ thời gian và tinh lực cho 
việc nghiên cứu, học thuật. Mỗi ngày, ông ngồi trước 
bàn giấy khoảng 10 giờ đồng hổ, viết liên tục hoặc 
chỉnh lý bản thảo. Cứ thế, mười năm như một ngày. 
Nhờ vậy, ông đã để lại cho chúng ta một lượng lớn 
những tài liệu quý giá. Những tác phẩm thời kỳ này là 
tổng kết con đường tư tưởng của cả đời ông. 

Ngoài việc viết ở trong nhà, ông còn đi thăm các nơi 
trên thế giới, giảng bài về hiện tượng học. Việc này chỉ 
sau khi nghỉ hưu mới làm được. Năm 1928, ông đến 
Amsterdam giảng tâm lý học của hiện tượng học. Cùng 


164 


năm, ông đến Paris giảng về tổng luận của hiện tượng 
học tiên nghiệm. Những bài giảng của ông ở Paris đã 
xuất bản năm 1931: sau đó, Kagawa Mitsushi xuất bản 
bản tiếng Pháp tác phẩm của ông Ðecartes trầm tư; bàn 
tiếng Đức của tác phẩm này mãi sau khi ông mất mới 
được xuất bản. Năm đó, Husserl nhận lời mời của "Hội 
Kant Đức" đến Eranefort, Berlin và Halle giảng Hiện 
tượng học uà nhân loại học. Ngày 30-8-1934, ông viết 
thư với tiêu đề Sứ mệnh triết học của thời đại chúng ta 
gửi cho Hội nghị triết học quốc tế họp tại Praha, thư 
được đọc tại hội nghị. Ngày 7-5-1935, nhận lời mời của 
Hiệp hội văn hoá Vienne, Husserl báo cáo học thuật 
nhan đề Triết học trong khủng hoảng của người châu 
Âu; do yêu cầu nhiệt tình của người nghe, ngày 5-10 
ông lại báo cáo vấn đề trên một lần nữa. Tháng 11 năm 
đó, nhận lời mời của Hiệp hội nghiên cứu triết học tri 
tính nhân loại Praha, ông báo cáo hai lần đề tài Không 
hoảng của khoa học uà tâm lý học châu Âu tại trường 
đại học tiếng Đức và trường đại học tiếng Tiệp, Praha. 
Các báo cáo trên được chỉnh lý và trở thành tác phẩm 
quan trọng cuối cùng của đời ông: Khủng hoảng khoa 
học châu Âu uà hiện tượng học tiên nghiệm. 

Qua những hoạt động học thuật nói trên của Husserl, 
chúng ta có thể thấy sự thay đổi sâu sắc trong tư tưởng 
của ông. Ông đã thoát ra khỏi lộ trình tư tưởng buồn tẻ 
cô mịch của mình, và bắt đầu tiếp xúc với người khác. 
Qua đó, quan tâm đến xã hội đương thời, đến thế giới 


165 


hiện tại, đến số phận nhân loại đang sống trong thế giới 
đó. Tình hình tư tưởng của Husserl trong thời kỳ hiện 
tượng học tiên nghiệm, được đề cập đến trong hồi ký 
của Hans Georg Gadamer. Một hôm, tại một cuộc thảo 
luận, Husserl đã nói thao thao bất tuyệt suốt một giờ 
rưỡi. Sau đó, ông nói với trợ lý của mình là Heidegger 
rằng: "Hôm nay thật sự là một cuộc hợp tuyệt vời!". Rõ 
ràng là trong tư tưởng ý thức của Husserl lúc Ấy, căn 
bản không có hình ảnh của người khác, điều mà ông 
quan tâm là tính chủ thể trừu tượng thoát khỏi thế giới 
hiện thực. 

Ngược lại, một loạt bài giảng và nhiều bản thảo của 
ông từ những năm 30, đều ra sức nghiên cứu tìm hiểu 
những vấn đề của thế giới và những người khác. Ví dụ, 
trong cuốn Öescarfes trầm tư, ông đã dành rất nhiều 
trang để nói về vấn đề "cấu trúc" (“cấu kiến") của người 
khác và trên thế giới và nêu lên nhiều khái niệm quan 

trọng như "thông giác", "tính chung giữa các chú thể"), 
_ Trong Khủng hoảng của khoa học châu Âu và hiện 
tượng học tiên nghiệm, ông chỉ rõ rằng kết quả tất 
nhiên của văn minh châu Âu là khủng hoảng sâu sắc 
nằm ở trong khoa học; từ đó nêu ra khái niệm quan 
trọng: thế giới cuộc sống. Ông cho rằng khủng hoảng 
của khoa học là ở chỗ nó quên mất mục đích của nó để 


f!' Nguyên văn ở đây là: "Chú thể gian tính”: tính giữa các chủ thể, 
Theo định nghĩa ở đây của tác giả, chúng tôi dịch rõ là "tính chung giữa 
các chủ thể" - ND, 


166 


rởi vào khoa học thực chứng. Mục đích đó chỉ có thể 
được thực hiện bằng cách dựa vào triết học, một khoa 
học phổ biến và đặt nền tảng cho hết thảy: mọi thứ trên 
đời. Khoa học muốn thoát khỏi khủng hoảng, thì phải 
dấn thân sâu vào thế giới cuộc sống, hãy suy nghĩ vì 
tương lai của toàn thể nhân loại. Hiện tượng học tiên 
nghiệm chính là nhằm tìm tôi cái kết cấu tiên nghiệm 
của thế giới cuộc sống, tạo lập một vị trí xứng đáng của 
nhân loại trong thế giới đó. Những điểu đó là nội dung 
quan trọng của thế giới quan hiện tượng học. 

Trong mười năm cuối đời, Husserl còn làm quen với 
khá nhiều học sinh và trợ thủ mới. Nhờ sự giúp sức của 
họ, ông đã trải qua được giai đoạn phát triển tư tưởng 
quan trọng cuối cùng của mình. Năm 1929, các học trỏ 
cũ và mới tổ chức lễ mừng thọ 70 tuổi của ông. Năm Ấy, 
ông viết và cho xuất bản Z⁄ôgích hình thức uà lôgích 
kinh nghiệm. Cuốn này, ông viết xong trong sâu tuần 
lễ. Một cuốn khác, có liên quan đến cuốn này, có nhan 
đề Kinh nghiệm uà phê phán, được xuất bản sau khi 
ông mất. Mãi đến học kỳ mùa hè 1929, Husser] mới 
hoàn toàn ngừng việc giảng bài. Trong số các học trò 
đợt cuối cùng của ông, có Herbert Marcuse, sau này trở 
thành nhà tư tưởng quan trọng của Đức; và Emmanuel 
Lévinas, sau này trở thành nhà tư tưởng quan trọng 
của Pháp. Đến thập niên 30, nhất là sau khi bọn Quốc 
xã lên cầm quyển, bên cạnh ông chỉ còn một số rất ít 
những người ủng hộ trung thực. Phần lớn những người 


167 


khác đã buộc phải đoạn tuyệt với ông vì sự bức bách 
của tình hình chính trị lúc ấy. Trong số đó có 
Heidegger, trợ thủ gần gũi nhất và sau này trở thành 
người kế tục ông. 

Sau khi nhận chức giáo sư giảng dạy triết học trường 
đại học Fribourg, Haidegger 'liên tục cho công bế một 
loạt tác phẩm quan trọng. Năm 1933, không lâu sau 
khi Hiler lên cầm quyền, Heidegger còn được cử làm 
hiệu trưởng trường đại học Fribourg. Tại buổi lễ nhậm 
chức hiệu trưởng, ông ta đọc bài diễn văn nhan đề "Bản 
tự tuyên ngôn của trường đại học Đức". Trong đó, 
Heidegger dựa vào triết học tổn tại của mình để minh 
hoạ một tương lai tươi đẹp cho xã hội Đức. Bối cảnh 
chính trị và địa vị đã ngăn trở Heidegger tiếp tực liên 
hệ với Husserl. Liên hệ tư tưởng giữa hai người hoàn 
toàn đứt đoạn. Nhưng Husserl chưa bao giờ nói gì đến 
lập trường chính trị của Heidegger; cũng không cơi 
Heidegger là phần tử thù địch mặc dù ông ta đã chạy 
sang hàng ngũ của Quốc xã. Trên thực tế, Heidegger 
làm hiệu trưởng được một năm thì từ chức, nguyên 
nhân là vì ông có dính líu tới việc bênh vực vị giáo sư 
gốc Do Thái ở trong trường. 

Trong số những người ủng hộ trung thực ở bên cạnh 
Husserl vào lúc cuối đời, đáng nêu lên nhất là Eugen 
Jìnk và Ludwig Langrebe. Fink và Langrebe là những 
người cộng tác và là người đối thoại trung thực nhất 
của Husserl trong những năm cuối đời cô tịch của ông. 


168 


Sau khi Husserl nghỉ hưu năm 1928, Fink trở thành 
trợ lý riêng cho Husserl, giúp ông chỉnh lý các bản thảo, 
đi dạo chơi quanh bờ hồ. Langrebe làm trợ lý cho ông từ 
1998. Năm 1930, Langrebe đi Praha, nhưng vẫn giữ 
liên hệ chặt chẽ với ông. Kể từ 1935, Langrebe cộng tác 
với Fink chỉnh lý nhiều bản thảo của Husserl. 


Trái ngược với sự lạnh nhạt ở trong nước Đức đối với 
ông, trong thời gian cuối đời, Husserl được các học giả 
và triết gia trên thế giới rất kính trọng; luôn luôn có 
người đến thăm ông. Chỉ trong thời gian mấy năm, ông 
đã liên tục tiếp đón nhiều chuyên gia và học giả từ 
nhiều nước, như Áo, Tiệp Khắc, Nhật Bản, Hà Lan, 
Italia, Tân Ban Nha, Pháp và Mỹ. Ông trao đổi ý kiến 
rộng rãi với họ. Đồng thời, ông còn nhận được nhiều 
danh hiệu danh đự và bằng khen của nhiều cơ quan 
nghiên cứu nước ngoài. Năm 1928, ông được bầu làm 
thành viên danh dự nước ngoài của Viện Nghệ thuật và 
Khoa học Boston của Mỹ. Năm 1932, được trao tặng 
danh hiệu hội viên thông tấn của Học viện Luân lý và 
Chính trị Pháp. Năm 1935, được bầu làm hội viên 
danh dự Hội Triết học Praha. Năm 1936 được bầu 
làm hội viên thông tấn Học viện Hoàng gia Ảnh. 
Những danh hiệu ấy tuy mang lại vinh dự cho tổ 
quốc ông, nhưng chính phủ Đức Quốc xã không hề để 
ý đến ông, có khi thậm chí còn ngăn cần những hoạt 
động đối ngoại của ông. 


169 


Ông bị cấm công bố bất cứ tác phẩm nào ở trong 
nước, cho nên, ông phải gác lại toàn bộ kế hoạch xuất 
bản của mình; chỉ còn cách là vùi đầu vào chỉnh lý bản 
thảo. Nhưng chính quyền Quốc xã không từ bỏ âm mưu 
đen tối của chúng. Sau khí nắm quyển thống trị toàn 
nước Đức, chúng còn muốn gây chiến tranh quy mô lớn 
để thống trị toàn thế giới. Sống trong không khí khủng 
bố trắng đó, Husserl không thể chịu nổi, nên mấy năm 
sau ông đã lặng lẽ nằm xuống vĩnh viễn. Ngày 97-4- 
1938, nhà triết học cao tuổi một đời vì sự nghiệp đó đã 
ra đi. Sau khi ông mất, số bản thảo của ông để lại lên 
tới khoảng hơn 40.000 trang. Đó là một con số khổng lổ, 
dáng kinh ngạc! Nhưng trong tình trạng khủng bố 
trắng của bọn Quốc xã, những tài liệu quý giá ấy suýt 
nữa bị thiêu huỷ. Chỉ trong mấy tháng sau khi ông 
mất, có một học giả người Bỉ tên là H.L. Van Breda đã 
đến Đức gặp bà Husserl nói rằng anh ta đang tìm tài 
liệu để viết luận văn tiến sỹ. Khi anh ta biết nước Đức 
đang trong tình hình rất nguy hiểm, bèn liên hệ với 
trưởng đại học Louvain của Bỉ, để đưa các bản thảo của 
Husserl về trường Louvain. Nhưng bản thảo của 
Husserl chất đầy ba hòm lớn, việc xuất nhập cảnh rất 
khó. Cuối cùng anh ta tìm được cách ngụy trang những 
tài liệu ấy như là những công văn; cho nên, mới đưa 
được chúng về Louvain. Nhờ có sự giúp sức của các trợ 
thủ cũ của Husserl là Fink và Langrebe, nên trường đại 
học Louvain đã nhanh chóng thành lập "Nhà sách 


170 


Husserl"?, do một người tên là Bruta làm chủ nhiệm. 
Nhà sách Husserl mở rộng cửa cho toàn thế giới. Mọi 
người ở các nước đều có thể đến đây để đọc và nghiên cứu 
các văn bản và tài liệu của Husserl; đồng thời biên tập và 
xuất. bản nhiều bản thảo của ông. Năm 1950, tập I Husseri 
toàn tập được xuất bản, đến nay đã xuất bản được 27 tập. 
Việc hiệu đính và chú thích công trình này rất cẩn thận, 
chị tiết; nhiều trước tác khác khó mà sánh kịp. 


1L VẤN ĐỀ CẤU TRÚC 


Trong phương pháp hiện tượng học do Heldegger 
tổng kết từ thời kỳ đầu, có vấn đề cấu trúc”. Vấn để 
cấu trúc đứng ở vị trí thứ hai, sau vấn đề phương pháp 
hoàn nguyên. Cấu trúc có vai trò cực kỷ quan trọng 
trong hệ thống hiện tượng học. Hoàn nguyên chỉ là làm 
cho hiện tượng học có một điểm tựa, một chỗ đứng xác 
định, không thay đổi. Sau đó, nếu không có vai trò của 
"cấu trúc”, sẽ không có sự ra đời của toàn bộ hệ thống 
hiện tượng học; cũng không có lý luận hiện tượng học 
đề cập đến mọi phương điện trên đời. Trào lưu tư tưởng 
của chủ nghĩa kết cấu nổi lên và có ảnh hưởng to lớn từ 
thập kỷ 50 và 60 thế kỷ XX, trên một chừng mực rất 
lớn là tiếp thu tư tưởng này (cấu trúc) của hiện tượng 


®' Nguyên văn là "Quần hỗ sơ Husaserl" - N.D. 

®? Nguyên văn tiếng Hán là "cấu kiến". Thea định nghĩa ở ngay trong 
phần này, chúng tôi dịch là "cấu trúc". (Trong "cấu kiến", cấu là tạo nên, 
kiến là xây nên, - N.D. 


171 


học; đồng thời, vận dụng nó vào các lĩnh vực văn hoá xã 
hội: do đó, đã thu được thành quả lý luận quan trọng. 

Vấn đề cấu trúc (tương ứng với vấn để kiến tạo), là 
một trong những nội dung trung tâm của hiện tượng 
học Husserl. "Cấu trúc" ở đây cũng dùng theo trạng 
thái động từ (như hoàn nguyên, kiến tạo). Nó là một 
hình thức hoạt động của hiện tượng học. Hoạt động 
hoàn nguyên giúp chúng ta đọn sạch địa bàn, để có thể 
đặt chân đứng vững chắc trên một điểm tựa chắc chắn; 
còn hoạt động cấu trúc là đào xới và cấu trúc cái kết 
cấu và chỉnh thể của thế giới tỉnh thần và thế giới tự 
nhiên, làm cho cái thế giới bên ngoài mà lâu nay bị lãng 
quên, bị gác lại, trở về với tầm mắt của mọi người, tạo 
lập nên thế giới quan của hiện tượng học. Nói một cách 
chính xác, thế giới quan của hiện tượng học không phải 
là do chữ "quan" (xem) hay "trực quan" mà ra, mà do 
"cấu trúc" mà có. Cấu trúc là vấn để cần bản của thế 
giới quan hiện tượng học. 

Nhưng "cấu trúc" cũng không phải do Husserl lần 
đầu tiên nêu ra. Nó đã có mầm mống từ trong triết học 
Kant. Kant cho rằng, mọi nhận thức của chúng ta đều 
là kết quả của sự tham dự tích cực của hoạt động 
"thống giác" tiên nghiệm của con người. Trong hoạt 
động nhận thức cảm tính, chúng ta chỉ đối diện với một 
đống tài liệu cảm giác tạp loạn hỗn độn. Muốn cho 
chúng trở thành đối tượng cảm tính thống nhất, rõ 
ràng, cần phải có một hình thức thời gian, không gian 


172 


"tiên thiên" (có trước) để chỉnh lý và tổng hợp. Trong 
nhận thức tri tính cao cấp hơn, muốn làm cho đối tượng 
cảm tính cá biệt ngẫu nhiên trỏ thành hình thức trì 
tính phổ biến tất nhiên, cũng phải dựa vào những hình 
thức phạm trù tiên thiên (phạm trù lượng, phạm trủ 
chất, phạm trù nhân quả), trong đầu óc chúng ta, để tổ 
chức và khống chế những cái đó. Vì vậy, theo Kant, hết 
thầy mọi thành quả nhận thức không phải là sự phản 
ánh một cách tĩnh tại và bị động của ý thức đối với đối 
tượng của nó, mà là kết quả của việc thống giác tiên 
nghiệm của ý thức đã năng động cấu trúc và tạo dựng 
(nguyên văn: cho, ban cho). Công năng cấu trúc đó của 
thống giác khiến "tri tính" có khả năng lập pháp tự 
nhiên. Sở đã những cái trong giới tự nhiên là mang tính 
thời gian, tính không gian, có chất lượng, lại có số 
lượng, là thực thể, lại ở trong nhân quả, đó là vì trong ý 
thức chúng ta bao giờ cũng mang cái kính thời gian, 
không gian, chất lượng, số lượng, thực thể và nhân quả. 

Husserì đánh giá rất cao tư tưởng đó của Kant; tưởng 
rằng những quan niệm đó trên thực tế đã mở đường cho 
lý luận cấu trúc của hiện tượng học. Nhưng Husserl lại 
phê phán Kant rằng ông đã không thật sự khắc phục 
chủ nghĩa tâm lý, và thống giác của ông trước sau vẫn 
lai vãng giữa tự thân kinh nghiệm và tự thân tiên 
nghiệm; rất nhiều quan điểm của ông (Kant) vẫn không 
phải là quan điểm của biện tượng học; chúng vẫn còn 
nằm trong quan điểm của chủ nghĩa tự nhiên. Điều này 


173 


khiến tư tưởng cấu trúc của Kant chỉ đừng lại ở hình 
thức đối tượng nhận thức, chỉ có thể cấu trúc nên hình 
thức của đối tượng, chứ không thể có tác dụng gì đối với 
chất liệu của đối tượng, và đối với vật tự tại (vật tự tại 
là cội nguồn của mọi chất liệu). Trong học thuyết của 
Husserl, không còn có vật tự tại khó hiểu nữa; mà hết 
thảy mọi đối tượng nhận thức, bao gồm các đối tượng 
hình thức và chất liệu, đều do "ý thức thuần tuý" cấu 
trúc mà có; hết thảy mọi vật đều hiển thị trong tầm 
mắt của hiện tượng học. Việc cấu trúc chất liệu quan 
trọng hơn và bản nguyên hơn là cấu trúc hình thức; bởi 
vì, sự xuất hiện nguyên sơ và minh chứng nguyên sơ 
của chất liệu - tức trực quan cảm tính - là được tưởng 
tượng và tự do biến ảo trong trực quan phạm trù; do đó 
mà có cơ sở và tiền đề của hình thức phổ biến. Vì vậy, 
việc cấu trúc của hiện tượng học không phải là sự suy 
tưởng!” trừu tượng, một sự suy tưởng tự thoả mãn với 
lĩnh vực quan niệm, mà là hoạt động cấu trúc chân 
thực được thực hiện trong thế giới hiện thực; từ trong 
đó, chúng ta hầu như có thể rút ra quan điểm thực tiễn 
của chủ nghĩa Mác. Đương nhiên, do Husserl không 
hiểu biết về lĩnh vực lịch sứ xã hội, nên không nâng cao 
hoạt động cấu trúc vào lịch sử, vào hoạt động thực tiễn 
xã hội. Nhưng mối quan hệ giữa các lĩnh vực đó lại là 
vấn đề mà chúng ta cần coi trọng. 


f° Nguyên văn là "cấu tưởng" —N.D. 


174 


Trong tư tưởng của Husserl, tư tưởng cấu trúc có một 
quá trình phát triển. Trong sách Triết học thuật toán 
công bố năm 1891 đã có sự manh nha của tư tưởng cấu 
trúc xuất hiện trong việc phân tích về số (eon số), tập 
hợp, một và nhiều. Trong đá, ông cho rằng hệ thống con 
số và hệ thống lôgích có quan hệ với cấu trúc. Trong tác 
phẩm quan trọng Nghiên cứu lôgích, tuy vấn đề cấu 
trúc được bàn đến trong một chuyên mục, nhưng ông đã 
vận dụng nó ở khắp nơi trong cuốn sách. Theo đó, chất 
liệu là được cấu trúc mà có, hình thức cũng được cấu 
trúc, ý nghĩa cũng được cấu trúc, đối tượng cảm tính 
cũng được cấu trúc, đối tượng phạm trù cũng được cấu 
trúc. Trong tác phẩm này, ông còn khảo sát ý thức thời 
gian nội tại, cái được coi là cơ sở của hoạt động ý thức 
của tính ý hướng; và ông cho rằng đối tượng nội tại 
cũng do cấu trúc”” mà có; thời gian khách quan bên 
ngoài là do được cấu trúc”? nên, còn ý thức thời gian nội 
tại là yếu tế quan trọng để hoạt động cấu trúc của ý 
thức có thể tiến hành được. Trong tác phẩm Quøn niệm 
lớn vấn đề cấu trúc được mô tả và minh chứng; do đó, 
hoạt động cấu trúc được xác lập địa vị của nó trong 
toàn bộ hệ thống hiện tượng học. Đồng thời, hoạt động 
cấu trúc còn thâm nhập sâu vào kết cấu của tính ý 
hướng - hành vì ý hướng. đối tượng ý hướng, và đo đó, 


"' Cấu trúe ở đây, ở thể chủ động - N.D. 
®! Cấu trúc ở đây, ở thể bị động - N.D, 


175 


đối tượng của hành vi ý hướng và ý nghĩa của đối tượng 
ý hướng đều do được cấu trúc mà có. 

Trong quá trình phát triển tư tưởng sau này, Husserl 
càng chú trọng hơn vấn đề cấu trúc, hầu như coi đó là 
vấn để ed bản. Trong hai tác phẩm Eôgích hình thức uà 
lôgích tiên nghiệm và Descartes trầm tư, ông đã đành 
một phần rất lớn để nói về vấn đề cấu trúc. Thực chất, 
ông đã nêu lên khái niệm sáng tạo "cấu trúc" và vận 
dụng hoạt động cấu trúc vào lnh vực nghiên cứu người 
khác, nghiên cứu "tính chung giữa các chủ thể" và thế 
giới xung quanh. Khái niệm có tính chất sáng tạo "cấu 
trúc", là sản phẩm tất yếu của tư tưởng cấu trúc đã nẩy 
sinh từ thời kỳ đầu tiên của Husserl. Khái niệm cấu 
trúc mới sáng tạo và tư tưởng cấu trúc thời kỳ đầu có 
khác nhau. Khái niệm cấu trúc nhấn mạnh rằng hoạt 
động cấu trúc của tính ý hướng không phải là cấu tạo 
ra một số kết cấu không gian mang tính đối tượng, thực 
thể hoá, hiện thành hoá", Nhiều người đã hiểu sai như 
vậy đối với tư tưởng cấu trúc; nhất là những người theo 
chủ nghĩa kết cấu. Ngược lại, cấu trúc sáng tạo là cấu 
tạo một cách sáng tạo "kết cấu mang tính thời gian" phi 
thực thể hoá, tiềm tàng, ngay tại tự thân chủ thể. Làm 
như vậy khiến hoạt động cấu trúc trở thành hoạt động 
sáng tạo và chủ động, tích cực, chứ không bó hẹp trong 
kết cấu tự thân đối tượng. Trên một ý nghĩa nào đó, 
hoạt động cấu trúc như vậy có thể nói là giải cấu (giải 


t9 "Hiện thành" nghĩa là đã có sẵn, đã hình thành từ trước - N.D. 


176 


toả cấu trúc), tức là ra sức phá vỡ kết cấu hiện thành” 
mang tính thực thể; do đó, cấu trúc có một kết. cấu "phi 
hiện thành" có tính năng vô hạn. Mấy chục năm qua, ở 
Pháp có trào lưu chủ nghĩa giải cấu, thực ra là sự triển 
khai của tư tưởng nói trên của Husserl. 

Về việc vận dụng khái mệm cấu trúc vào nghiên cứu 
người khác, vào quan hệ giữa các chủ thể ("chủ thể gian 
tính") và thế giới xung quanh, chúng tôi sẽ nói ở phần sau. 
Ở đây xin kết hợp với vấn đề sự phát triển của tư tưởng 
cấu trúc của Husserl, để bàn về một số biện pháp (bước đ) 
quan trọng và cd chế hoạt động của hoạt động cấu trúc. 


1. Điểm trung tâm và điểm xuất phát của hoạt động 
cấu trức là chủ thể nhận thức. Nó là sự vận động từ 
chủ thể hướng tới khách thể, chứ không phải là vận 
động ngược lại: chủ thể phản ánh '? khách thể. 

Chủ thể ở đây không phải là "người” quan sát" tĩnh 
tại, không phải là "người phản ánh" trong nhận thức 
luận truyền thống; cũng không phải là dụng cụ chứa 
đựng tri thức. Nó là "người lập pháp” tích cực và chủ 
động một cách năng động, đầy sức sống; nó xác định 
pháp quy cho hết thầy mọi đối tượng nhận thức trong 
giới tự nhiên. Điều này khiến trọng tâm nhận thức 
(uận) của chúng ta chuyển từ khách thể sang chủ thể. 


1? Xem chú thích trang 176 - N.D. 
t® Nguyên văn là "ánh chiếu", có nghĩa: chiếu rọi, chiếu lại, rợi lại - N.D. 
® Chữ "người" ở đây không phải là con người xương thịt: nguyên văn 


là "giả", "Giá" có thể là một vật thể hoặc một con người. "Giả" là một 
"chủ thể" nói chung - N.D. 


177 


Con người thật sự trở thành linh hồn của vạn vật; còn 
giới tự nhiên chẳng qua chỉ là sự thể hiện cụ thể của 
hình thức sinh mệnh đó mà thôi. 


2. Cái mà hoạt động cấu trúc tiến hành là phát huy 
một tác dụng, một công năng. Kết quả của nó cũng là 
một kết cấu động thái và mang tính hình thức, chứ 
không phải là một kết cấu cố định, thực thể hoá. 

Trong triết học phương Tây truyền thống, "thực thể" 
là một khái niệm cao nhất, tối thượng. Cái gọi là cộng 
tướng” của Platon, là thực thể. Cái gọi là tồn tại của 
Aristote, là thực thể, v.v.. Thực thể được coi là cơ sở của 
hết thảy mọi siêu hình học và là vấn đề trung tâm của 
bản thể luận. Nhưng hiện tượng học chỉ ra rằng, đặc 
trưng căn bản của mọi đối tượng không phải là ở chỗ nó 
tồn tại như một thực thể, mà là ở chỗ nó nằm bên trong 
"tác dụng tính ý hướng" đang (trong trạng thái) hoạt 
động. Đó mới là chỗ đứng căn bản của nó, Dùng thuật 
ngữ triết học Trung Quốc để nói, thì cái mà Husser] vứt 
bỏ, là lý luận lấy "thể" làm trung tâm; ông vận dụng 
quan điểm lấy "dụng" làm trung tâm”; quan điểm cho 


°? “Cộng tướng”: cộng là chung, tướng là bộ mặt bên ngoài có thể thấy 
được. Trong triết học kinh viện, "cộng tướng" là cái chung; "sắc tướng” là 
cái riêng - N.D. 

(8) Thể" và "dụng": "thể" là hình thể, thực thể; "dụng" là công dụng, 
tác dụng, công năng, thuộc tính, Cũng có thể hiểu: “thể" là bản thể, bản 
chất; "dụng" là hiện tượng. Cách hiểu thứ ba: “thể" là nguyên tắc căn 
bản; "dụng" là phương pháp cụ thể, Cách hiểu này là vấn đề từng gây 
tranh luận ở Trung Quốc xoay quanh chủ đề: “Trung học vị thể, Tây học 
vi dụng"; tức là lấy cái của Trung Quốc làm nền tẳng, rỗi học cái phương 
pháp - cái kỹ thuật của phương Tây - N.D. 


178 


rằng "tác dụng" hoặc "công năng" là cao nhất, là tối 
thượng, là quan điểm trung tâm của hiện tượng học. 
Tác dụng của hiện tượng học là một loại hoạt động tự 
ngã kinh nghiệm; là một loại tác dụng có khả năng 
định hướng, liên kết, tổng hợp, cấu trúc đối tượng; là 
một hệ thống công năng có phương hướng và mục đích 
nhất định. Nó không còn bó hẹp trong việc phân biệt 
năng động và bị động; nó là một hoạt động chỉnh thể 
hoá không năng động cũng không bị động mà đồng thời 
vừa năng động vừa bị động. Trên thực tế, cuộc vận động 
của hiện tượng học nhằm chống lại "chủ nghĩa công 
năng" thực tại luận, từng có ảnh hưởng rộng lớn trong 
thế kỷ XX; thậm chí trong lĩnh vực vật lý học cũng có 
ảnh hưởng và tác dụng của nó. 

3. Lĩnh vực hoạt động của cấu trúc không phải là lĩnh 
vực hiện thực có sẵn (hiện thành hoá), mà là lĩnh vực 
tiểm tàng có khả năng vô hạn. 

Husserl chỉ rõ rằng, trong quá trình cấu trúc của mọi 
tính ý hướng, đều có một cảnh vực đĩnh vực) đang phát 
huy tác dụng, đó là lĩnh vực có khả năng kinh nghiệm. 
Trong hoạt động ý hướng có ý thức về thế giới, có ý thức 
về thời gian nội tại, tất cả những ý thức đó đều được gọi 
chung là thể nghiệm hiện thực. Nhưng bất cứ tính hiện 
thực nào, trong nó cũng có tính tiểm tàng (tiểm tại). Ví 
dụ khi chúng ta hướng ý thức vào một ngôi nhà, chúng 
ta có nhìn thấy nó, hổi ức nó hoặc tưởng tượng nó từ 
phía trước, hoặc là phía sau, từ bên trong hoặc từ bên 


179 


trên. Bất cứ bộ phận chỉ tiết nào của nó cũng có thể 
hiển thị, ví dụ, cửa sổ, tấm kính trên cửa số, vết bẩn 
trên kính, v.v.. Nhưng nếu muốn toàn bộ ngôi nhà hiển 
thị ra một cách đầy đủ, chỉnh thể, không thiếu một bộ 
phận nào, thì không thể được. Đó là vì khi xem ngôi 
nhà, chúng ta chỉ thấy từng bộ phận, còn các bộ phận 
khác thì coi như bối cảnh và không thể đồng thời nhìn 
thấy được. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể tự do di 
chuyển góe nhìn của mình, và lại có thể nhìn thấy các 
bộ phận khác (những bộ phận khác đó, từ "bối cảnh" trở 
thành "tiền cảnh”), Việc di chuyển góc nhìn đó có thể 
tiến hành liên tục, không ngừng, và lúc ấy, đối tượng 
biểu hiện thành "tính vô hạn" tiểm tàng và không 
ngừng triển khai, Tính vô hạn tiểm tàng của đối tượng - 
với tính cách là bối cảnh - là cái mà Husserl gọi là 
"cảnh vực" đĩnh vực). 

Husserl rất coi trọng khái niệm cảnh vực, vì nó là cơ 
sở và là tiền đề của hoạt động cấu trúc của tính ý 
hướng. Ông cho rằng chỉ có trong cảnh vực có tính tiểm 
tàng vô hạn, mới có thể triển khai hoạt động cấu trúc 
một cách tích cực, không bị giới hạn bởi thực thể hoá. 
Nhưng trong ví dụ nói trên, cảnh vực hình như biểu 
hiện thành một bối cảnh mang tính không gian tiểm 
tàng, mà trên thực tế, cảnh vực và không gian không 


®' Câu này ở trong nguyên bản. "Bối cảnh" là cảnh ở lấp phía sau 


lưng (theo nghĩa đen) - N.D. 
180 


hề có gì liên quan với nhau. Cảnh vực là nằm trong ý 
thức thời gian nội tại, nó mang tính thời gian nội tại. 
Tính không gian là hình thức hiển thị sau khi nó được 
hiện thực hoá. Heidegger đã kế thừa tư tưởng đó của 
Husserl, ông (Heidegger) đã coi thời gian đà tính thời 
gian nội tại, không phải thời gian khách quan) là cảnh 
vực để tìm kiếm "tổn tại” và làm cho tổn tại có thể triển 
khai; lúc này; cảnh vực của ông hầu như đồng nghĩa với 
thời glan. 


Tóm lại, "cảnh vực" khiến chúng ta nhìn thấy hết 
thầy mọi kinh nghiệm đều có ý nghĩa hàm súc, đều là 
những kinh nghiệm tiềm tàng; nó gắn liền chặt chẽ với 
mọi kinh nghiệm hiện thực; thậm chí còn ưu việt hơn 
kinh nghiệm hiện thực. Tri thức mang tính khả năng, 
ưu việt hơn tri thức mang tính hiện thực; đó là quan 
điểm quan trọng của các triết gia cổ đại, nhưng đã được 
thực chứng và phát triển sâu sắc. Nó không những đã bảo 
đảm cho hoạt động ý hướng điễn ra hoạt bát, không xơ 
cứng, không hiện thành hoá, mà còn làm cho "tính thời 
gian" của kết cấu bản chất được bao hàm (nhưng không lộ 
ra ngoài) trong hoạt động ý hướng, được hiển thị. 


4. Kết cấu bản chất của hoạt động cấu trúc là mang 
tỉnh thời gian. 


Husserl cho rằng, nếu nói tính không gian là kết cấu 
bản chất của kinh nghiệm trì giác, thì tính thời gian là 
kết cấu bản chất của thể nghiệm tính ý hướng. Hoạt 


181 


động "thiết lập" của tính ý hướng, hoạt động "hiện thực 
hoá” và sự trừu tượng, hoạt động tổng hợp, v.v... đều ở 
trong ý thức thời gian nội tại, lấy tính thời gian nội tại 
làm kết cấu bản chất để triển khai hoạt động. 


Thời gian ở đây khác với thời gian thông thường vẫn 
nói. Thời gian thông thường là thời gian có quan hệ sự 
kiện vật lý tổn tại bên ngoài, chỉ dựa vào vật tham 
chiếu là không gian mới có thể nắm bắt và đo lường 
được. Nếu nói theo lý luận của hiện tượng học, thì nó là 
một hình thức hiển thị của đa tạp chất liệu trong thể 
nghiệm tính ý hướng: nó không phải là thời gian đích 
thực. Thời gian đích thực là hình thức thể nghiệm nội 
tại của tính ý hướng; nó xuất hiện bằng cách hiển thị tự 
thân; không cần dựa vào vật không gian để nắm bắt; 
chỉ cần dựa vào trực quan của ý thức thuần tuý, là có 
thể nắm bắt được. Nó biểu hiện thành một diễn biến 
liên tục của ba lớp kết cấu: quá khứ, hiện tại và tương 
lai là một quá trình vô hạn, liên tục, không bao giờ 
ngừng. Trong khi đó, thời gian tôn tại bên ngoài chỉ là 
từng mẩu có hạn, chia cắt, lúc ngừng lúc chuyển. 

Quan niệm về thời gian của Husserl khác với quan 
niệm của Kant. Mặc dù Kant coi thời gian là một đối 
tượng "nội ý thức", là một kết cấu tiên nghiệm, nhưng 
ông chỉ coi thời gian là "công năng tâm lý" liên kết cảm 
tính và tri tính, hoàn toàn coi nhẹ thuộc tính bản chất 
sâu sắc của nó. Husserl thì khác, Ông không coi thời 
gian là một công năng tâm lý, mà coi là hình thức hiển 


182 


thị của mọi hiện tượng như đối tượng, thể nghiệm. 
Quan niệm này của Husserl đã lấy thời gian thay cho 
địa vị tối thượng của không gian trong triết học truyền 
thống; cũng có nghĩa, tính thời gian chứ không phải 
tính không gian là mục tiêu vươn tới của các nhà triết 
học. "Tồn tại" của Heidegger trong cảnh vực của tính 
thời gian cũng biểu hiện thành một quá trình hoạt 
động, không rơi vào trạng thái có sẵn; nó không biểu 
hiện thành thực thể thực tại, hiện thành hoá (có 
sẵn” hoá). 

Tóm lại, việc nêu lên học thuyết cấu trúc tính ý 
hướng làm cho tính chủ thể, tính công năng, tính khả 
năng và tính thời gian trở thành đòng chính (bè chính) 
của triết học; trong khi đó, triết học phương Tây truyền 
thống dương cao ngọn cờ tính khách thể; tính thực tại, 
tính hiện thực, tính không gian, đang phải đối diện với 
một cuộc thách thức rất gay gắt, và đang phải đổi mới 
lý luận chưa từng có. Việc đổi mới này khiến cái thế giới 
và hoạt động của nhân loại trong con mắt chúng ta, tỏ 
ra khác với trước kia. Bây giờ chúng ta lần lượt xem xét 
các cá nhân, những người khác và thế giới sau khi đã 
trải qua cấu trúc hiện tượng học. 


II CÁ NHÂN VÀ THÂN THỂ 


Rẻ gặp mặt đầu tiên trong hoạt động cấu trúc của 
tính ý hướng, chính là kẻ chấp hành bản thân hoạt 
động đó; cũng tức là cái tôi - chủ thể tiên nghiệm. sỹ 


183 


thức" trước hết phải cấu trúc cái tôi, rôi mới có thể cung 
cấp cơ sở cho việc cấu trúc các sự vật khác. Trong học 
thuyết của Husserl, sự tổn tại của "tôi" là "tự nó xuất hiện 
một cách tuyệt đối"? trong ý thức thuần tuý, sự xuất hiện 
này là được minh chứng, không thể, nghi ngờ. "Tôi" là 
mình chứng, không có nghĩa "tôi" không cần phải cấu 
trúc; bản thân minh chứng cũng là một mắt khâu quan 
trọng của cấu trúc. Tính chân thực của đối tượng, tính 
hiện thực của thế giới đều được minh chứng mà có. Nếu 
không có minh chứng, thì không có thế giới của thực tại 
và của quan niệm. Đồng thời, sự tôn tại của tôi là minh 
chứng mà có, do mình chứng mà cấu trúc nên. 

Giống như những điều chúng ta đã nói khi bàn về 
tính chủ thể, việc hiểu và nắm bắt cái tôi tiên nghiệm, 
điều quan trọng là không tách rời nó và thể nghiệm của 
tính ý hướng, không coi nó là người chấp hành, người 
hoạt động độc lập với hoạt động tính ý hướng. Cách 
nhìn như vậy chỉ có thể khiến nó trừu tượng hoá, thực 
thể hoá, cố chấp hoá; từ đó rơi vào lộ trình tư tưởng cũ 
của triết học truyền thống. Husserl cho rằng, tự ngã 
tiên nghiệm (tôi tiên nghiệm) và hoạt động thể nghiệm 


°? Cụm từ trong ngoặc kép này là địch từ cụm từ trong nguyên văn 
tiếng Hán: "tuyệt đối bị cấp vu đích". Có nghĩa: được cho một cách tuyệt 
đốt, hoàn toàn được cho; cũng có thể dịch: hoàn toàn xuất hiện một cách 
tuyệt đối. Dùng từ "được cho”, thấy không rõ nghĩa, chỉ thêm tối nghĩa, 
nên chúng tôi dịch là "xuất hiện". Trong chương này (Husserl), ở phần 
trên đã có rất nhiều chỗ như thế (được cho, bị cho), chúng tôi dịch là 
hiển thị, xuất hiện - N.D. 


184 


của nó là gắn liền chặt chẽ với nhau; nó không có một 
hình thức tổn tại độc lập. Khi thể nghiệm của tính ý 
hướng liên hệ tới một đối tượng nào đó, đối tượng bèn 
yêu cầu chủ thể xuất hiện. Khi nó xuất hiện, liền hoà 
nhập (hoà thông) với ý thức và đối tượng để cùng nhau 
hình thành nhận thức. Trong quá trình nhận thức, cả 
ba cái đó đều không thể thiếu một. Dù thiếu cái nào, 
đều không thể hình thành nhận thức. Trong Phật giáo 
gọi đó là "tam hoà". Ba cái: chủ thể, ý thức và đối tượng 
đều đối ứng với nhau không thể tách riêng chủ thể, 
hoặc ý thức. Nếu chủ thể tách khỏi ý thức, thì không 
còn là chủ thể nữa. 

Sự không thể cbia cắt giữa tự ngã tiên nghiệm (tôi 
tiên nghiệm) với hoạt động ý thức và đối tượng, không 
chứng tỏ ba cái đó là hoàn toàn như nhau, là không có 
gì khác nhau. Trong quá trình nhận thức cụ thể đang 
diễn ra, cái tôi chủ thể nói chung thể hiện như là người 
nhất quán quán xuyến suốt toàn bộ quá trình thể 
nghiệm, là trung tâm điểm của mọi kinh nghiệm. Trong 
quá trình nhận thức, tính liên tục nhất quán đó của 
chủ thể là vô cùng quan trọng. Nếu trong nhận thức, 
biểu tượng không có tính liên tục, nhận thức sẽ căn bản 
không thể phát sinh; bởi vì những biểu tượng ấy không 
thể cùng tổn tại trong nhận thức, và sẽ không thể có tri 
thức thống nhất và tổng hợp về chúng. Chủ thể cần 
phải nắm bắt tính thống nhất và tính liên tục đó. Đó là 
trách nhiệm quan trọng của nó; vì vậy, cái tôi chủ thể 


185 


mới trở thành cái tôi thao túng (chủ trì). Cách hiểu về 
cái tôi như vậy của hiện tượng học cũng phù hợp với 
quan niệm của Phật giáo về cái "tôi". Trong Phật giáo, 
hàm nghĩa cái "tôi" rộng hơn nhiều so với cách dùng 
hàng ngày. Ngoài ý nghĩa là chủ thể ở ngôi thứ nhất 
của nhân xưng, hàm nghĩa chủ yếu hơn của nó là tính 
chất bám chặt và "tính tự nó"? của sự bám chặt (chấp 
trước)”. Nhưng Phật giáo lại ra sức phá võ ra sự bám 
chặt (chấp trước) chủ trương vô ngã. Hiện tượng học 
thì xây dựng sự nắm giữ (chấp trì), xây dựng tự ngã 
tiên nghiệm. 

Quá trình tư tưởng của Husserl, chính là không 
ngừng tìm kiếm tự ngã, xây dựng việc nắm giữ (độc 
quyển) đến mức càng nắm càng sâu, và không hiểu 
được suy nghĩ của người khác nữa. Trong Nghiên cứu 
lôgích, ông từng phủ nhận một cách rõ ràng sự tồn tại 
của cái tôi (tự ngã) với tính cách là điểm trung tâm 
kinh nghiệm. Nhưng sau năm 1913, ông lại coi (cũng 
rất rõ ràng) tự ngã kinh nghiệm là hòn đá tảng của 
triết học Husserl, thậm chí còn gọi học thuyết của ông 
là "tự ngã học"; ông công khai thừa nhận quan điểm 


°®)! “Tính tự nó" trong nguyên văn là "tự tính". Trong Phật giáo, "tự tính” 
là cái "tính" nằm sâu trong mọi hiện tượng, trong mọi sự vật, kế cả cái tôi 
(ngã). Nhưng đạo Phật lại cho rằng tất cả mọi sự đều không có tự tính vô 
ngã, nghĩa là không có gì chắc chắn. Nhưng sự vật là có thật, song sự hiện 
diện của chúng chỉ là dạng xuất hiện của "tính" - N.D. 

'® "Chấp trước": xem chú thích ở trang 70. 


186 


“uy ngã luận" của mình. Sự phát triển tư tưởng của 
Husserl đã dân dần "cấu trúc" nên cái "tự ngã tiên 
nghiệm”. 

Việc tự ngã tiên nghiệm "cấu trúc" tự thân được thực 
hiện theo mấy bước và giai đoạn sau. Tước hế?, cấu 
trúc tự thân thành tính đồng nhất lâu dài trong kinh 
nghiệm. Xét về bản chất, hoạt động cấu trúc là sự tổng 
hợp và thống nhất tài liệu kinh nghiệm. Muốn cấu trúc 
một đối tượng, trước hết cần phải có những tài liệu 
tương ứng với nó. Nếu không, chúng ta sẽ không thể 
bắt đầu cấu trúc từ đâu. Nhưng trong quá trình "cấu 
trúc" tự ngã, thực ra là không có trước những tư liệu về 
"tự ngã" được cung cấp. Trên thực tế, "tự ngã" căn cứ 
vào nội dung chất liệu gì, điều này hoàn toàn là tiên 
nghiệm. Vì vậy, việc cấu trúc cái tự ngã gặp phải tình 
huống khó khăn, giống như thượng đế tạo ra vạn vật. 
Nếu trước khi có tôi (tự ngã) không có tôi, vậy chúng ta 
làm thế nào và từ đâu để cấu trúc được "tôi". Nếu trước 
khi có tôi đã có tôi, chúng ta sẽ không cần cấu trúc ra 
tôi nữa. Nói cho cùng, tôi là được cấu trúc từ cái không 
(từ số không), bởi vì cái tự ngã tiên nghiệm ở đây là 
"vật cụ thể" siêu việt hết thảy, giống như thượng đế 
vậy, cho nên không thể dựa vào nó để sản sinh (cái tự 
ngã tiên nghiệm). Nó chỉ sản sinh từ trong tự thân nó, 
tức là, sinh ra từ số không, từ không có gì cả. Điều này 
cho thấy địa vị của cái tôi (tự ngã) trong hiện tượng 


187 


học, cũng giống như địa vị của thượng đế trong thần 
học; nghĩa là nó xuất hiện (được cho) một cách tuyệt 
đối. Điều đó là không thể nghi ngờ. Husserl đã vô tình 
nêu lên "một tiển để không thể đi sâu giải thích" cho 
học thuyết của mình; và ông đã từng nói rằng hiện 
tượng học không cần bất cứ tiền để nào. Điều này đã 
gây ra rất nhiều ý kiến phê bình, làm cho hiện tượng 
học bị lúng túng. 


Việc tự ngã tiên nghiệm "cấu trúc" tự thân, đem lại 
kết quả gần nhất là (tạo ra) chủ thể - trung tâm kinh 
nghiệm. Nhưng kết quả xa hơn của nó là cái "tôi nhân 
cách" (Person}!"” hiện có và vốn có, Đó là bước thứ hai 
của việc tự ngã tiên nghiệm "cấu trúc" tự thân. Cái "tôi 
nhân cách" (Person) là một khái niệm khá mới lạ, 
nhưng trong tư tưởng phương Tây, nhất là trong tư 
tưởng tôn giáo, khái niệm này hết sức quan trọng. "Tôi 
nhân cách" hoặc gọi là "vị cách" có địa vị hết sức thiêng 
liêng. Nó có nghĩa: mọi người đều có thuộc tính từ 
thượng đế. Một con người có nhân cách hay có "vị cách”, 
chứng tổ nó ở trong hoài bão của thượng đế (hoài bão có 
nghĩa: trong lòng, sự ôm ấp - N.Đ); nó có sự giao lưu với 
thượng đế. Bởi vì chữ "vị" hoặc chữ "cách" là tiếng Pháp 
vị" hoặc "cách", trong tiếng Pháp là ngôi, ngôi thứ 


° Tiếng Anh "Person" có nghĩa là "con người". Tiếng Hán “nhân cách 
ngã", tôi nhân cách”), có thể dịch là cái "tôi có tư cách con người", hoặc 
"tôi - con người". "Cách" ở đây là ngôi thứ, vị trí, tư cách - N.D. 


188 


nhất, thứ hai... N.Ð), những từ này chỉ xuất hiện khi 
đối thoại. Nếu không đối diện với thượng đế sẽ không có 
nhân cách (ngôi con người - N.D), không phải là "tôi 
nhân cách". “Tôi nhân cách" của Husserl không dùng 
theo ý nghĩa đó, nhưng có liên quan với những hàm 
nghĩa đó. "Tôi nhân cách" mang đặc tính căn bản của 
tự ngã tiên nghiệm (tôi tiên nghiệm), nhưng lại khác 
với giai đoạn tự ngã tiên nghiệm. Theo Husserl "tôi 
nhân cách" ở đây khác với con người trong giới tự 
nhiên. Nó là chủ thể của hoạt động lý tính: nó là tự 
do, thuộc về tỉnh thần. Nó có thể căn cứ vào động cơ 
và ý chí của mình để sáng tạo một thế giới tỉnh thần 
phong phú, nhiều màu sắc. Thế giới xung quanh nó là 
thế giới tỉnh thần. Toàn bộ thế giới tỉnh thần đều coi 
nó là trung Lâm. 


Công việc cấu trúc tiếp theo của tự ngã tiên nghiệm, 
là tạo cho bản thân nó một đặc tính cơ bản, tức tính tập 
quán. Tính tập quán là sự thể hiện cụ thể, nhất quán, 
liên tục của chủ thể. Có cái tính tập quán đó, chúng ta 
có thể xử lý một cách bình thường hết thầy mọi công 
việc. David Hume nói rằng tập quán là kim chỉ nam 
cho cuộc sống của con người. Nói vậy, không quá đáng. 
Trong tập quán, chúng ta giữ vững được sự bền vững 
lâu đài, giữ được sự thường xuyên, giúp cho việc nhận 
thức sự vật có được tính thống nhất và tính nhất quán. 
Đương nhiên, chúng ta không tránh khỏi phải thay đổi 


189 


một số quyết định hoặc cách nghĩ. Những thay đổi ấy 
đều dựa trên cơ sở những tập quán được liên tục. Nếu 
không, sẽ căn bản không có thay đổi gì cả. Cái mắt 
khâu tập quán đã thể hiện đẩy đủ đặc tính không lay 
chuyển và độc quyền của chủ thể. Phật giáo cũng nói về 
tập quán hoặc tập tính ở cấp độ sâu sắc như thế. Phật 
giáo cho rằng tập quán là do cái tập quán của sự cứng 
rắn (sự không lay chuyển của chủ thể - N.Ð) tự tính 
hoá” thành tự nhiên (sự tự tính hoá đó, điễn ra một 
cách rất tự nhiên). Nhưng Phật giáo chủ trương phải 
dân dần loại trừ tập quán để ăn khớp với chân lý vô 
ngã. Hiện tượng học thì ngược lại, cho rằng tính tập 
quán dựa trên cơ sở tự ngã tiên nghiệm có tác dụng rất 
lớn trong nhận thức. 


Quá trình cấu trúc nói trên đều do chủ thể tiến hành 
- trong một cá thể độc lập, không vượt ra ngoài phạm vi 
cá thể. Đương nhiên, cá thể ở đây chưa phải là cá thể 
kinh nghiệm mang tính vật chất, mà là cá thể tiên 
nghiệm mang tính tỉnh thần. Husserl mượn một khái 
niệm của Leibniz để gọi nó là "đơn tử". Theo Leibniz, 
đơn tử là một thể hợp nhất giữa tâm và thân (tâm = 
tình thần, thân = thân thể - N.D) có tính thực tại cao 
nhất và nhỏ vô hạn. Mỗi một đơn tử đều độc lập, không 
mất đi và luôn vận động. Giữa các đơn tử không có 


®* Nguyên văn là "tự tính hoá", có thể hiểu là tự nó hoá thành nó - N.D. 
190 


quan hệ nhân quả. Mỗi đơn tử đều tự nó có một hệ 
thống quy tắc biến hoá. Husserl gợi cá thể tiên nghiệm 
là đơn tử, cũng chứng tổ chúng là những cá thể độc lập; 
trong đơn tử đã bao hàm toàn bộ tính cụ thể hiện thực 
và tiểm tàng của cái tôi. Sau đó, khi thảo luận về "tính 
chung giữa các chủ thể", Husserl vẫn đùng từ đơn tử, 
nhưng khi ông tìm kiếm "tính chung" giữa các đơn tử, 


thì đã trái với nguyên ý của Lelbniz rồi. 


Bây giờ, việc cấu trúc tự thân của tự ngã tiên nghiệm 
bước vào gla1 đoạn cuối cùng. Kết quả của giai đoạn này 
là cái mà Husserl gọi là "nhân ngã". “Nhân ngã" và 
"nhân cách ngã" tuy chỉ hơn kém nhau một chữ, nhưng 
hàm nghĩa lại khác nhau khá lớn. "Nhân cách ngã" là 
tỉnh thần, còn "nhân ngã" là chủ thể mang tính vật 
chất trong giới tự nhiên. Đương nhiên, nhân ngã không 
hoàn toàn biến thành khách thể vật chất; nó không chỉ 
là vật, mà còn là biểu hiện của tinh thần hoặc gọi là khí 
quan của tinh thần. Theo Husserl, hoạt động tỉnh thần 
rõ ràng là thành phần quan trọng của sự thể nghiệm 
của ý thức. Quan niệm này là của thầy học của ông - 
Brantano. Vì vậy, hoạt động tỉnh thần có thể là việc mô 
tả đối tượng của tâm lý học, cũng có thể là đối tượng 
của hiện tượng học tiên nghiệm. Có một dạo, Husserl 


hoài nghĩ từ "hoạt động", ông muốn tách biệt nó với từ 


191 


"tính hoạt động"”). Theo đó, hoạt động chuyên chỉ sự 
thể nghiệm của tính ý hướng, chứ không chỉ tính hoạt 
động của tỉnh thần. Nhưng Husserl không thật sự chú 
trọng kiên trì quan điểm đó, mà cho rằng hoạt động 
tình thần vẫn được coi là thuộc phạm vi hoạt động của 
tính ý hướng: và, "nhân ngã" là khí quan của tinh thần, 
hoặc gọi là biểu hiện của tỉnh thần, cũng tức là khí 
quan và biểu hiện của hoạt động của tính ý hướng; nó 
là hiện thân của tự ngã kinh nghiệm; nó tổn tại như là 
ngoại vi của cái tôi thuần tuý (thuần ngã). Thực ra, nó 
là thân thể. 

Trong triết học phương Tây truyền thống, nhất là 
triết học cận đại kể từ Desecartes, coi nhị nguyên luận 
tâm - vật là chân lý, phân biệt nghiêm khắc giữa linh 
hồn và thể xác. Hậu quả của việc này là coi nhẹ và 
khinh thường thể xác, loại trừ thể xác ra ngoài phạm vi 
của tư tưởng, coi triết học chỉ là tự mình (tự ngã) đấm 
mình trong thế giới tỉnh thần thuần tuý, và ngày càng 


#1! Thực ra "hoạt động" và "tính hoạt động", trong văn tự La tỉnh, như 
tiếng Pháp.... là động từ và tính từ: khi nhìn những từ đó ở đạng động 
từ, danh từ hay tính từ, có thể phân biệt rất rõ. Nhưng trong tiếng Hán 
(tiếng Việt cũng vậy), danh từ hay động từ hay tính từ, đều cùng một 
con chữ, không biến dạng (biến đuôi) gì cả, cho nên phải thêm chữ 
"tĩnh" (hay thuệc tính). Nhưng trong nhiều trường hợp, một từ có chữ 
tính ở sau. lại là chủ từ (danh từ...), mà không phải là tính từ (hay 
trạng từ). Vì vậy, khi gặp những từ có chữ tính, nếu không hiểu nội 
dung, sẽ đề lẫn lộn tính từ và danh từ, và như vậy, dễ dịch sai. Trong 
sách này, rất nhiều chỗ như vậy - N.D. 


192 


thoát ly khỏi thế giới hiện thực. Các nhà triết học hiện 
đại đều đi từ nhiều mặt để sửa chữa thái độ xơ cứng đó. 
Cách phân biệt linh hồn và thể xác đó đã gây ra rất 
nhiều sai lầm. Friedrich Nietzsche, Henr] Bergson, 
Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein đều đã cố gắng 
như vậy. Husserl cũng cố gắng xuất phát từ góc độ hiện 
tượng học để giải quyết vấn đề này. Nhưng tư tưởng 
của ông về thân thể, chủ yếu được trình bày trong tập 
II và tập II của Hướng uê hiện tượng học thuần tuý 0à 
quan niệm của triết học hiện tượng học, nhưng hai tập 
này mãi đến 1952 và 1971 mới xuất bản; cho nên, trong 
một thời gian dài, những nội dung chỉ tiết của tư tưởng 
quan trọng đó của Husserl vẫn không được người đời 
biết đến. Nhiều người phải dựa vào cuốn Tri giác hiện 
tượng học của nhà hiện tượng học Pháp Merleau Ponty 
là chủ yếu, để hiểu về quan niệm thân thể của hiện 
tượng học. Nhưng phân rất lớn trong tư tưởng của bản 
thân Ponty lại là hấp thụ của Husserl, bởi vì trước khi 
tập I và II cuốn Quan niệm lớn được xuất bản, Ponty đã 
đọc những văn bản này ở Nhà sách Husserl. 

Theo Husserl, thân thể là do cái "tôi thuần tuý" tiên 
nghiệm cấu trúc nên. Thân thể ở trong giới tự nhiên 
hiện thực; mặt khác, nó lại luôn luôn thể hiện vai trò và 
công năng của "tôi thuần tuý". Trên thực tế, nếu chúng 
ta quan sát tỉ mi thân thể chúng ta, sẽ thấy rằng nó 
khác với đối tượng vật lý mà chúng ta muốn nhận thức, 
mặc dù thân thể rõ ràng có rất nhiều thuộc tính vật. lý. 


193 


Chúng ta muốn nhận thức nó, bao giờ cũng bị cách biệt 
bởi một lớp, chứ không giống như nhận thức vật bên 
ngoài hoặc nhận thức người khác. Đó không phải vì 
chúng ta hiểu rõ và quen thuộc nó, mà là vì quan hệ 
giữa chúng ta và khách thể ở bên ngoài. Khi ở trong thể 
nghiệm tính ý hướng, thân thể đương nhiên cũng có thể 
là đối tượng tính ý hướng - hoạt động trì giác, phán 
đoán và ký ức. Nhưng tác dụng quan trọng hơn của nó 
là đóng vai chủ thể của hoạt động tính ý hướng: và 
quan hệ giữa nó và các đối tượng vật lý khác là quan hệ 
tính ý hướng giữa chủ thể và đối tượng. Ví dụ, thân thể 
tôi cảm thấy mệt, chân tôi cảm thấy cứng đờ, tay cảm 
thấy nóng ran như bị lửa đốt. Tất cả những cái đó 
khiến tôi nhận thức được "ý thức của thân thể" đang 
phát huy tác dụng. Vì vậy, có thể nói thân thể là chủ 
thể đối tượng hoặc chủ thể thân thể. Husserl còn gỌI nó 
là "hoạt thể", 


Tiếp đó, Husserl còn cấu trúc bốn đặc tính cho cái 
"hoạt thể" (hoặc "nhân ngã") đó, để phân biệt với đối 
tượng tính ý hướng của mọi cái khác, 


1, Mỗi khi hoạt thể có ý hướng, liên lập tức biểu đạt 


Nếu mệt mỏi, hoặc vui vẻ, hoặc đau khổ, liển hắt hơi, 
hoặc cười, hoặc kêu la. Mỗi động tác của thân thể đều 
toát ra tác dụng tỉnh thần sung mãn, đều là sự biểu đạt 
hoạt động tỉnh thần nguyên sơ và tự nhiên. 


194 


9. Hoạt thể là cảm tính, là uật đảm nhận cảm giác 


Sở đi chúng ta không đưa tay vào lửa, là vì chúng ta 
cảm thấy cho vào lửa sẽ bỏng rát. Đặc trưng nhạy cảm 
của thân thể làm tăng thêm nội dung của hoạt động 
tính ý hướng. Nhờ cảm giác "mô tả" lửa đốt, nên chúng 
ta nhận thức được sự căng thẳng của thân thể và đặc 
trưng của sự đau đón. 


3. Hoạt thể là công năng. Nó là khí quan của ý chí uà là 
uật đảm đương hoạt động tự do 


Thân thể là đối tượng duy nhất có thể nhờ vào ý chí 
của chúng ta để trong nháy mắt tự động hoạt động. 
Nhưng ở đây, điều phải chú ý không phải là "kinh 
nghiệm đang hoạt động" phát huy tác dụng, mà là cái 
tôi năng động và "sự thật đang thật sự vận động", đang 
phát huy tác dụng. Đặc tính này được Merleau Ponty 
gọi là tính ý hướng tự động. 


4. Hoạt thể là trung tâm định hướng. Nó là điểm trung 
tâm của dây chuyên nhân qud tự nhiên. Nó là mắt 
khâu rất quan trọng, có uai trò định hướng cho quan hệ 
nhân quả. 

Cái phạm vi không gian mà chúng ta ở trong đó và 
cái đối tượng quy phạm tri giác và thể nghiệm của 
chúng ta, khi chúng xuất hiện trước chúng ta, chúng 
không phải là một bãi cát rời rạc, không có định hướng, 
không có trung tâm, cũng không phải là một không 


185 


gian Euclide trừu tượng và không có quan hệ với chủ 
thể. Trong hiện tượng học, tính không gian được thể 
nghiệm với tư cách là "tự ngã trung tâm": vật này ở gần 
tôi, vật kia ở xa tôi, nó ở trên hoặc ở dưới, bên trái hoặc 
bên phải v.v... Trong các vị trí không gian không ngừng 
biến đổi đó, tôi ở địa vị trung tâm tuyệt đối, là điểm tựa 
để định hướng, vị trí của tôi là tuyệt đối. Thế giới xung 
quanh đều xoay quanh tôi. 


Tóm lại, chúng ta dựa vào việc khảo sát quá trình 
cấu trúc tự thân của tự ngã tiên nghiệm để nhận thức 
tỉnh thần và thể xác; theo quan niệm hiện tượng học, 
hai cái đó là thống nhất. Cái chỉnh thể thống nhất được 
cấu trúc nên đó, xét về đặc trưng của một tỉnh thần 
thuần tuý, thì đó là đơn tử. Xét về đặc trưng của một 
thể hỗn hợp tâm và vật, thì đó là "hoạt thể" hoặc "nhân 
ngã", Những quan điểm đó của hiện tượng học là cực kỳ 
sâu sắc; và cũng rất tiếp cận với quan niệm phương 
Đông về tâm (tỉnh thần) và thân (thể). Ví dụ, Đạo giáo 
phân chia "nhân thân" (thân thể con người thành ba 
lớp: tinh, khí và thần. Những tín đổ có tu hành của Đạo 
giáo có thể nâng cấp sinh mệnh của mình lên từng cấp: 
"luyện tỉnh thành khí, luyện khí nhập thần, luyện thần 
về hư" (hư = hư không). Phật giáo thì phân chia thân 
thể thành thô thân, tế thân, vi thân (dịch theo nghĩa 
đen: thân to, thô; thân nhỏ; thân cực nhỏ - N.D), 


196 


IV. NGƯỜI KHÁC VÀ "TÍNH CHUNG GIỮA CÁC CHỦ THỂ" 


Trong mục trên đã nói rằng, cái tôi thuần tuý (thuần 
ngã) đã biến thành cái "nhân ngã" cảm tính và vật lý, 
rằng tự ngã tiên nghiệm đã được thay thế bằng khí 
quan tỉnh thần năng động. Husserl đã dốc sức và 
chuyên tâm thiết lập hệ thống "tự ngã học" hoàn thiện 
nhất, đưa địa vị và tác dụng của tự ngã lên cực điểm. 
Hết thầy mọi ý nghĩa, hết thầy mọi đối tượng, dù chúng 
ở bên trong chủ thể hay siêu việt chủ thể, đểu phải 
được cấu trúc trong lĩnh vực của chủ thể tiên nghiệm, 
sau đó mới thực hiện ý nghĩa và tổn tại của nó. Husserl 
tuyên bố rằng học thuyết của ông là chủ nghĩa duy tâm 
tiên nghiệm. Chủ nghĩa duy tâm tiên nghiệm đó có 
nhiệm vụ triển khai có hệ thống toàn bộ nội hàm của 
tính ý hướng, từ đó, cấu trúc hết thảy mọi hiện tượng 
như thế giới, nhân loại, v.v... 

Thuyết duy tâm tiên nghiệm của Husserì đứng trước 
sự lựa chọn giữa hai con đường, giống như học thuyết 
duy tâm dưới mọi hình thái khác. Đó là, hoàn toàn dựa 
vào thượng đế hoặc vật thay cho thượng đế, thiết lập 
mợi căn cứ và điểm tựa ở nơi thượng đế. Đó cũng tức là 
con đường của chủ nghĩa duy tâm khách quan. Hoặc, 
dùng lực của bản thân mình để gánh vác toàn bộ thế 
giới, xuất phát từ tự ngã để rút ra hết thầy mọi ý nghĩa 
và giá trị. Đó là con đường của chủ nghĩa duy tâm chủ 
quan. Bản thân Husserl tuy hết sức coi trọng vấn để 
tôn giáo và cái chất tôn giáo của ông cũng rất sâu; 


197 


nhưng ông không đưa tôn giáo vào lĩnh vực nhận thức 
luận của mình; ông chỉ hạn chế nó trong lĩnh vực luân 
lý học. Trong nhận thức luận, tự ngã tiên nghiệm là 
thượng đế của ông. Ông từng nói, nếu có thượng đế thì 
ngài sẽ nhìn thế giới bằng con mắt của hiện tượng học. 
Nhưng ngài “thượng đế" đó lại làm cho Husserl đi đến 
sự lúng túng của thuyết duy ngã: "trên trời dưới đất, 
duy ngã độc tôn". Theo đó, cái tôi đang tư duy, sau khi 
được hoàn nguyên theo hiện tượng học, sẽ trở thành kẻ 
duy nhất tuyệt đối, hết thảy mọi hiện tượng đều xoay 
chuyển xung quanh tôi. Như vậy, làm thế nào mà hiện 
tượng học có thể trỏ thành khoa học phổ biến và thống 
nhất được? Cái quy phạm (quy trình) cấu trúc cái "tôi" 
trong quan niệm, làm thế nào để có thể vận dụng thích 
hợp cho người khác và cho thế giới khách quan bên 
ngoài? HusserÌ cho rằng, chúng ta cần phải nhìn thẳng 
vào vấn để nan giải quan trọng đó, để bảo vệ hiện 
tượng học, để làm cho triết học có tiến bộ thật sự trên 
vấn đề đó. 

Khi giải quyết các vấn để đó, Husserl đã quần triệt 
quan điểm tự ngã trung tâm. Mặt khác, ông giải thích 
theo quan điểm hiện tượng học đối với vấn để người 
khác và thế giới. Trong đó, đề tài quan trọng nhất là 
việc nghiên cứu, tìm hiểu "kinh nghiệm người khác". 
Trước khi tìm hiểu kinh nghiệm người khác, Husser] 
lại tiến hành một cuộc hoàn nguyên, tức cái gọi là hoàn 
nguyên trừu tượng. Hoàn nguyên trừu tượng là từ cảnh 


198 


vực kinh nghiệm tiên nghiệm hoàn nguyên về cảnh vực 
của trạng thái tự mình (bản kỷ trạng thái). Phương 
pháp này khiến chúng ta trước hết không (tránh) khảo 
sát và cấu trúc tính chủ thể của người khác, mà chỉ giới 
hạn trong trạng thái tự mình (bản kỹ trạng thái 
trạng thái tự mình, trạng thái gốc tự mình - N.D). 
Phương pháp hoàn nguyên này nhằm chỉ rõ rằng, nếu 
chúng ta muốn xuất phát từ tính chủ thể tiên nghiệm 
của tự thân chúng ta, để nghiên cứu hoặc cấu trúc 
người khác hoặc con tim (tính thần) người khác, thì 
không được giả định trước sự tổn tại của người khác ở 
bên ngoài chủ thể tiên nghiệm và độc lập với chủ thể 
tiên nghiệm; cũng như không được giả định sự tồn tại 
của tỉnh thần (trái tim) người khác ở bên ngoài chủ thể 
tiên nghiệm và độc lập với chủ thể tiên nghiệm. 

Cách giải thích nói trên là cách nhìn hoàn toàn mới 
của Husser] trong việc giải quyết vấn để người khác. 
Thông thường, mỗi khi chúng ta nghĩ đến việc thoát ra 
khỏi duy ngã luận, chúng ta nhất định nghĩ ngay đến 
những người khác ngoài chúng ta; nghĩ ngay đến thế 
giới ngoài chúng ta: nghĩ ngay đến cách làm thế nào để 
điều hoà mâu thuẫn và đối lập giữa chủ thể và chúng. 
Nhưng như vậy, thực tế đã rơi vào lộ trình tư tưởng của 
triết học truyền thống! Bởi vì, người khác và thế giới 
chưa qua khảo sát, chưa qua cấu trúc, thì làm thế nào 
mà thâm nhập được vào ý thức? Trong lĩnh vực ý thức, 
chúng vẫn là những cái bị gác lại. Chúng ta không thể 


199 


tiếp nhận bừa chúng, cũng không thể từ đó mà bắt 
đầu khảo sát quan hệ giữa chúng và chủ thể. Vì vậy, 
trước hết phải hoàn nguyên trừu tượng. 


Husserl thường hay dùng từ "trừu tượng". Trong tác 
phẩm Khái niệm uễ con số công bố năm 1887, Husserl] 
đã giải thích lý luận "trừu tượng". Trong các tác phẩm 
sau này, khái niệm trừu tượng ngày càng có địa vị quan 
trọng, đến mức trở thành một phương pháp quan trọng 
của hiện tượng học. Nhưng nhìn chung, "trừu tượng" có 
nghĩa không đặc biệt chú ý một điểm nào, không cố 
định vào một nội dung nào đó. Trong ý thức tính ý 
hướng của chúng ta, có người khác, có động vật, có nhà 
lầu, có máy móc, có công trình văn hoá xã hội, còn có 
bầu trời và mặt đất, v.v... Nay chúng ta hãy dựa theo 
phương pháp hoàn nguyên trừu tượng để đặt mình ra 
khói sự chú ý đối với các đối tượng đó, bỏ qua (coi nhẹ) 
bất cứ đối tượng cụ thể nào, không còn người khác nữa, 
không còn thế giới nữa, không còn cả tôi nữa. Điều cần 
chú ý là việc hoàn nguyên trừu tượng ở đây khác với 
việc "gác lại" lúc ban đầu. Trong gác lại, đối tượng và 
người khác bị gạt bổ một cách toàn bộ (chỉnh thể) ra 
khỏi tâm nhìn của hiện tượng học. Trong trừu tượng, 
chỉ coi nhẹ những đối tượng cụ thể trong ý thức, chúng 
không bị gạt bỏ ra ngoài, 

Sau khi trừu tượng, cái còn lại là "trạng thái tự 
mình" như Husser] nói. Đối tượng cụ thể trong hoạt 


200 


động ý thức đã bị bỏ qua (coi nhẹ), còn lại chỉ là tính ý 
hướng của ý thức. Nó thể hiện như là một dòng thể 
nghiệm luôn luôn lưu động và không dừng lại ở bất cứ 
một điểm nào. Dòng thể nghiệm ấy mang tính thời 
gian, và do ý thức thời gian cấu thành. Đồng thời, nó lại 
hàm chứa tính tiểm tàng hết sức phong phú; nó là cảnh 
vực mà ở trong đó, hết thảy mọi đối tượng triển khai tự 
thân và hiển thị tự thân. Vì vậy, nó là dòng thể nghiệm 
của sự kết hợp tính tiềm tàng và tính hiện thực. Mọi 
đối tượng của tính ý hướng đều hoàn toàn thuộc về 
dòng thể nghiệm được coi là trạng thái tự mình đó; vì 
vậy, cũng được coi là tính cụ thể phong phú và được bao 
hàm trong đơn tử. 

Sau khi hoàn nguyên đến dòng thể nghiệm của tính ý 
hướng, chúng ta có thể bắt tay vào việc giải thích biện 
tượng học đối với kinh nghiệm người khác. Trước hết, 
Husserl nhấn mạnh rằng người khác thực ra là một cái 
tôi khác. Bản thân người khác là một chủ thể của tính ý 
hướng: vì vậy, không thể coi nó chỉ là một vật nội tại 
phổ biến trong cảnh vực của "tôi". Điều này sẽ làm tăng 
thêm mức độ khó khăn trong việc phân tích kinh 
nghiệm người khác. Khi chúng ta "trị giác” một cái cây, 
cái cây sẽ nguyên sơ và trực tiếp hiển thị với chúng ta 
như là đối tượng tính ý hướng. Mặc dù chúng ta không 
tri giác được nó một cách hoàn chỉnh, tổng thể, toàn bộ, 
nhưng một bộ phận nào đó của nó đã hiển thị cho 
chúng ta. Nó không phải là một ảo giác, một tín hiệu 


201 


hoặc một biểu tượng; nó là một cái cây có chuyển tải ý 
nghĩa. Nhưng việc tri giác và thể nghiệm người khác 
thì không thể phân tích như thế, Trong thể nghiệm 
này, người khác quả thật đã nằm trong tầm mắt chứng 
ta, nhưng cái tự ngã của người khác đó, cái chủ thể 
và sự thể nghiệm của người ấy, v.v., lại không thể 
nguyên sơ và trực tiếp hiển thị trong kinh nghiệm 
của chúng ta. Ý thức chủ thể của người khác và trạng 
thái tâm lý của người ấy căn bản không thể trực tiếp 
phát sinh quan hệ với tôi; chúng ta không thể thể 
nghiệm ý thức người khác như là trị giác hoặc kinh 
nghiệm một cái cây, 

Husserl gặp khó khăn nhự trên, nhưng ông không 
dùng thái độ nguy biện để phủ nhận cái hiện tượng mà 
mọi người công nhận đó. Ông cho rằng ý thức người 
khác không thể thâm nhập vào thể nghiệm của tôi; 
nhưng dù vậy, nó cũng không cản trở nhận thức luận 
hiện tượng học tiếp tục triển khai. Ngược lại, chỉ có như 
vậy, người khác mới trở thành người khác. Nếu tâm lý 
của người khác như tư tưởng, cảm giác, tình cảm, sở 
thích, v.v., đểu trực tiếp và nguyên sơ hiển thị cho 
chúng ta, vậy thì cái tổn tại lúc ấy không phải là hai 
tâm linh, mà chỉ là một cái tâm linh của tôi, 

Chúng ta không thể trực tiếp và tại chỗ nhận thức 
được tâm linh người khác. Vậy chúng ta thật sự không 
thể nhận thức được người khác hay sao? Chúng ta thấy 
rằng, dù người khác có tâm trạng như thế nào, thân thể 


202 


và hành vi của người ấy đều có thể trực tiếp và tại chỗ 
hiển thị cho chúng ta. Điều này là khẳng định, không 
thể nghi ngờ, mặc dù chúng ta nhìn nhận vấn đề người 
khác như thế nào. Người khác có thân hình cao hay 
thấp, mặt mũi ra sao, nét mặt vui hay buồn, v.v., 
những cái đó lập tức trực tiếp đập vào mắt chúng ta. 
Những cử chỉ của người đó, người ấy cười, gid tay lên, 
bước chân đi, v.v., đều đi vào ý thức chúng ta một cách 
rất rõ ràng. Những hiện tượng ấy được hết thầy những 
người theo chủ nghĩa hành vi coi trọng. Tâm lý học 
Gestalt (Gơxtan)?' cũng được sáng lập trên cơ sở của 
những quan niệm cơ bản đó. 


Một khi chúng ta cố thể tri giác được thân thể và 
hành vi người khác, vậy tại sao lại không thể dựa vào 
thân thể và hành vi đó để tìm hiểu hoạt động tâm lý 
của người đó? Thân thể và hành vi là cơ sở và biểu hiện 
của hoạt động ý thức, tuy chúng ta không trực tiếp trì 
giác được trạng thái tâm lý người khác, nhưng cố thể 
dựa vào những biểu hiện của họ trên thân thể và hành 
vị để tri giác họ. Trên thực tế, trong đời sống hàng 
ngày, chúng ta vẫn thường làm như vậy: dựa vào sắc 
mặt của người khác để hiểu tâm tình của người ấy; dựa 
vào hành vi cử chỉ của người khác là tốt hay xấu để 


® Qestalt: tiếng Đức, có nghĩa là kết cấu hoàn chỉnh. Tâm lý học 
Gestalt là trào lưu tư tưởng tâm lý học xuất hiện ở Đức hểi đầu thế kỷ 
XX-N.D. 


203 


phán đoán phẩm chất họ tốt hay xấu, v.v... Nhưng ở 
đây gặp phải một vấn đề rất gay cấn, đó là: hành vi bề 
ngoài của người đó và trạng thái tỉnh thần của họ là 
một quan hệ nội tại như thế nào? Làm thế nào để bảo 
đảm cho bên trong và bên ngoài được nhất trí với nhau? 

Trên thực tế, trong đời sống hàng ngày, những điều 
nói trên cũng đều là những vấn đề rất nổi bật, tức là, 
chúng ta dựa vào cái gì để nhận định người khác là tốt, 
là đáng tin cậy? Nếu người nào cũng có sự thống nhất 
giữa nội tâm và biểu hiện bể ngoài, thì chẳng có chuyện 
khác nhau giữa thành thực và giả dối; sẽ không có 
chuyện lừa bịp và bị mắc lừa, v.v... Husser! đã nêu lên 
khái niệm "thông giác" để giải quyết vấn đề này. Thông 
giác tức là "thống giác loại thông"? cũng có nghĩa: có ý 
thức chung, giống nhau. Thông giác đóng vai trò trung 
gian trong việc kinh nghiệm (thể nghiệm) người khác. 
Chúng ta dựa vào trị giác để kinh nghiệm thân thể và 
hành vi người khác, và dựa vào thông giác để thể 
nghiệm hoặc để thấy thế giới nội tâm người khác. 
Husserl hết sức phản đối cách nói sau đây: cho rằng 
quan hệ giữa hành vị được (chúng ta) tri giác và trạng 
thái tỉnh thần được (chúng ta) nhận thức, là quan hệ 
quy nạp, suy lý hoặc suy lý cùng loại. Husserl cho rằng, 


!* "Thống giác loại thông". Thống giác: tri giác chung, thống nhất. 
Loại thông: tương tự, gần giống nhau - Xin chú ý, ở đoạn này có hai khái 
niệm khác nhau: thông giác và thống giác - N.D. 


204 


thông giác của chúng ta không phải là suy lý, cũng 
không phải là suy lý cùng loại. Thông giác căn bản 
không phải là hoạt động tư duy. Ngược lại, nó là một 
cách nhìn trực tiếp; cái mà nó nhìn thấy không phải là 
phù hiệu hoặc biểu tượng của vật trung gian (môi giới), 
mà là bản thân con người đó. Chúng ta nhìn thấy ý 
thức của người đó, thấy nỗi đau và niềm vui của người 
đó, v.v... 

Thông giác là khái niệm rất quan trọng trong vấn đề 
cấu trúc kinh nghiệm người khác. Nội hàm của nó cũng 
khá phong phú và phức tạp. Nhưng nhìn chung, chủ 
yếu có hai khía cạnh sau đây. Mộí Jà, nó thuộc về tự 
ngã; cái tự ngã có tính cụ thể phong phú đó dùng thông 
giác để cấu trúc những đơn tử khác ở ngay trong đơn từ 
của mình. Hai lè, nó lại là cái chung mà nhiều cái tôi 
đều có; tất cả người khác, trong họ đều bao hàm một 
thông giác. Nó không phải tôi tự thân, mà là cái biến 
dạng của tôi, là cái tôi khác. Nó phản ánh đầy đủ sự 
hoà đồng và dung hợp giữa các đơn tử. Nhờ có sự thông 
giác và hoà đồng giữa các chủ thể khác nhau, giữa các 
đơn tử khác nhau, mà chúng ta có thể nhận thức được 
cái gợi là "tính chung giữa các chủ thể" (“chủ thể gian 
tính")... Sở dĩ tính chủ thể có thể có "thông giác" chung 
với người khác và đạt được sự hài hoà, là vì giữa họ với 
nhau có tính chung. Husserì gọi tính chung giữa các 
đơn tử là "chủ thể gian tính" tiên nghiệm. Xét về ý 


205 


nghĩa cơ bản, "tính chung giữa các chủ thể" (chủ thể 
gian tính) chỉ rõ rằng có nhiều cái tôi cùng tổn tại, cùng 
có tác dụng. Hơn nữa, nó càng chỉ rõ sự hoà hợp hài hoà 
giữa các chủ thể; mỗi một thành viên đều ở trong quan 
hệ với thành viên khác; trạng thái nội tại của thành 
viên này đều được thành viên khác phản ánh, ý thức. 
Tóm lại, cái mà tính chung giữa các chủ thể chị TỐ, 
không phải là một bức tranh gồm nhiều chủ thể bị chia 
cắt, mà là bức tranh rộng lớn, trong đó tất cả các chủ 
thể đều dựa vào tính ý hướng để giao hoà với nhau, 
phản ánh lẫn nhau, thống nhất với nhau. Trong cảnh 
vực ấy, không có bất cứ chủ thể nào có thể coi là trung 
tâm để "duy ngã độc tôn"; mỗi chủ thể đều cùng tổn tại, 
hợp tác và giao lưu, v.v., với chủ thể khác. Trong các tác 
phẩm cuối đời, như Øescarfes trầm tư, Khủng hoảng 
khoa học châu Âu uà hiện tượng học tiên nghiệm, 
Husserl ngày càng coi trọng tính chung giữa các chủ 
thể. Nhưng ông không chỉ dùng tính chung giữa các 
chủ thể để giải quyết hàng loạt vấn đề mà "tự ngã" độc 
lập, cố thủ gặp phải, như trước đây ông vẫn làm, mà coi 
tính chung giữa các chủ thể là cảnh vực và kết cấu 
không thể thiếu đối với hoạt động của tính ý hướng. Ỏ 
đây có thể nêu lên một cách rất tự nhiên một khái niệm 
quan trọng khác của cuối đời ông: thế giới cuộc sống! 
Trong tính chung giữa các chủ thể, nếu một chủ thể 
muốn thực hiện sự giao lưu tính ý hướng hoặc muốn 


206 


đạt được sự thông giác với các chủ thể khác, thì phải 
dựa vào sự đồng tình hoặc chuyển tình”. Trong bức 
tranh ấy, không ai ưu tiên hơn ai, bất cứ chủ thể nào 
cũng không thể được coi là trung tâm tuyệt đối để đưa 
các chủ thể khác vào phạm vi thống quản của mình. Vì 
vậy, nếu tôi muốn nhận thức trạng thái tâm lý người 
khác, thì không chỉ phải dựa vào sự thông giác chung 
mà còn phải thông cảm với người khác, phải có sự đồng 
tình và chuyển tình theo tình thần suy bụng ta ra bụng 
TIEƯỜI. Điều này cũng được tâm lý học Gestalt hết sức 
coi trọng. Đồng tình không chỉ là suy bụng ta ra bụng 
người, lấy lòng mình để đo lòng người, mà quan trọng 
hơn, là sự đi sâu gần gũi và thông cảm với tầm trạng 
người khác. Điều này đòi hỏi phải đặt mình vào vị trí 
của người khác để thật sự thể nghiệm. Cho nên, muốn 
có được sự đồng tình, trước hết phải phá vỡ quan niệm 
“tự ngã trung tâm": sau đó là phải "tự ngã phản tỉnh" 
một cách sâu sắc. 

Đả phá quan niệm "tự ngã trung tâm" có nghĩa 
không được coi mình là trung tâm, không coi hoạt động 
ý thức của mình là tuyệt đối: không coi hết thấy mọi 
vật thể khác và người khác đều xoay chuyển chung 
quanh mình... Phải cơi đó là thái độ độc đoán duy ngã 
chủ nghĩa. Trên thực tế, cái gọi là "trung tâm" chỉ là 


°®* Nguyên văn là "dịch tình”, tức là địch chuyển tình cảm. Chúng tôi 
dịch là "chuyên tình" - N.D. 


207 


một sự định hướng không gian của ý thức chủ thể. Cái 
trung tâm trong con mắt tôi, không nhất định là trung 
tâm trong con mắt người khác. Không có cái trung tâm 
tuyệt đối. Muốn đả phá thuyết tự ngã trung tâm, phải 
đòi hỏi chủ thể thay đổi góc nhìn của mình: không từ 
nơi này nhìn sang nơi khác, mà là từ nơi khác nhìn nơi 
này; không phải là tôi nhìn nó, mà là đứng ở vị trí của 
nó để nhìn tôi. Tôi trở thành đối tượng của sự thể 
nghiệm của tính ý hướng. 

Tôi trở thành đối tượng của ý thức của tôi, tức là tôi 
tự phần tỉnh. Việc phần tỉnh ở đây khác với phản tỉnh 
thông thường, không phải là trực tiếp hướng vào hoạt 
động nội tâm cá nhân. Ngược lại, anh ta trước hết chú ý 
biểu hiện bể ngoài của chính mình, như tôi đang hắt 
hơi, đang cười, đang rên, v.v... Trong quá trình chú ý 
những cái đó, tôi luôn luôn giữ thái độ lạnh lùng bàng 
quan, hình như chỉ nhìn thấy đó là những động tác của 
người khác. Sau đó, tôi thể nghiệm trạng thái tâm lý 
tương ứng với những hành vì đó, và biết được rằng giữa 
chúng có một quan hệ tương ứng. Husserl coi quan hệ 
tương ứng đó là sự phối hợp; sự phối hợp này cũng là 
tiên nghiệm, là hiện tượng phổ biến của tính ý hướng, 
chứ không phải là sự suy tưởng được rút ra từ kinh 
nghiệm có hạn. 

Việc đả phá tự ngã trung tâm và việc tự ngã phản 
tỉnh sâu sắc là hai mà là một, là một mà là hai; chỉ cần 
đạt được mục đích là không tự ngã trung tâm nữa. 


208 


Chừng nào không còn tự ngã trung tâm, chừng đó mới 
có thể thật sự nhìn thẳng vào nội tâm và biểu hiện bề 
ngoài của mình, mới hiểu được quan hệ phối hợp giữa 
hai cái đó. Đồng thời, chỉ có hiểu biết bản thân thật sâu 
sắc, mới có thể thật sự đồng tình người khác, suy mình 
ra người; mới có thể nhìn thấy, ngoài tôi ra còn vô số 
chủ thể khác. Trong quá trình đồng tình đó, tôi mới có 
thông giác, mới cố thể thấy được tính chung giữa các 
chủ thể, từ đó, thâm nhập vào cảnh vực phong phú sinh 
động đo tính chung giữa các chủ thể sản sinh ra. 


V. THẾ GIỚI CUỘC SỐNG 


Trước năm 1990, Husserl đã bắt đầu dùng khái niệm 
"thế giới cuộc sống". Trong những năm 20 thế kỷ XX, 
khái niệm này trở thành một khái niệm căn bản trong 
tư tưởng Husserl. Lúc mới đầu, ông dùng lẫn lộn và 
không phân biệt các khái niệm “thế giới cuộc sống" và 
khái niệm "thế giới kinh nghiệm tự nhiên" hoặc "thế 

giới kinh nghiệm tự nhiên, thô sơ". Trong đó, “thế giới 
cuộc sống" được coi là thế giới trực quan phi lịch sử, Ở 
đây, khái niệm cuộc sống (nguyên văn: sinh hoạt - N.D) 
trở thành mặt đối lập với lý trí, khái niệm và tư duy. 
Nhưng đến giữa thập niên 20 thế kỷ XX, hàm nghĩa 
của "thế giới cuộc sống" dẫn dần thay đối. Trong bài 
giảng "Tâm lý học hiện tượng học" năm 1925, ông đã bỏ 
qua lý luận khoa học mà giải thích rằng thế giới trực 


209 


quan là thế giới cuộc sống hiện thực, trong đó bao gồm 
thế giới kinh nghiệm và thế giới chúng ta đang sống 
trong đó. Trong Lời giới thiệu hiện tượng học năm 1996 
và 1927, để đặt nền tắng cho khoa học, ông đã lấy thái 
độ lý luận để gác vấn để này lại; mặt khác ông không 
thể không thừa nhận rằng khoa học là một bộ phận hợp 
thành quan trọng của thế giới văn minh với nhiều màu 
sắc rất phong phú; khoa học cùng với văn học, nghệ 
thuật, kỹ thuật hợp thành thế giới cuộc sống mà chúng 
ta đang sống, Lúc này, thế giới cuộc sống không còn là 
thế giới trực quan câm lặng với những khái niệm mới 
nữa. Thế giới cuộc sống là thế giới lịch sử văn hoá hiện 
thực cụ thể. Trong các tác phẩm quan trọng cuối cùng 
của mình Khủng hoảng của khoa học châu Âu uà hiện 
tượng học tiên nghiệm, Husserl đã quán triệt rõ ràng 
những tư tưởng mà hồi thập niên 20, ông còn do dự, 
chưa dứt khoát; tức là, ông giải thích rõ ràng thế giới 
cuộc sống là cơ sở và tiền đề của hoạt động khoa học và 
văn hoá; là thế giới sinh động và cụ thể mà con nguời 
sinh ra ở đó, lồn lên ở đó. 

Husser] coi trọng thế giới cuộc sống, cố nhiên là do 
tính tất nhiên nội tại của sự phát triển lý luận bản 
thân ông, là kết quả của quá trình tìm tòi và nghiên 
cứu của ông. Nhưng chúng ta cũng không thể không 
thấy rằng giới tư tưởng lúc bấy giờ có ảnh hưởng sâu 
sắc đến hoạt động nghiên cứu của ông. Trong đó, người 


210 


quan trọng nhất có lẽ là Heidegger, học trò của ông. 
Heidegger ngay từ đầu đã tỏ ra hết sức cơi trọng thế 
giới đang sống; ông căn bản không hề hoài nghi sự tồn 
tại của nó (thế giới cuộc sống). Ngược lại, một trong 
những điểm xuất phát căn bản của tư tưởng Heidegger 
là "tổn tại trong thế giới". Những quan điểm đó đã được 
trình bày toàn điện trong tác phẩm quan trọng Tồn tại 
oà Thời gian của ông công bố năm 1927. Khái niệm thế 
giới cuộc sống của HusserÌ phải đến những nắm 30 thế 
kỷ XX mới được hoàn thiện; vì vậy, không thể không 
chịu ảnh hưởng của Heidegger. Sau đó, có người hỏi 
Husser! rằng tư tưởng về thế giới cuộc sống của ông có 
chịu ảnh hưởng của những tư tưởng có liên quan của 
Heidegger hay không, ông trả lời: "Tư tưởng của ông ấy 
đối với tôi không có ảnh hưởng, nhưng có ấn tượng”. 

Đồng thời, chúng ta cần chú ý rằng có nhiều nhà tư 
tưởng trong triết học phân tích như Ludwig Wittgensteim, 
Gilbert Ryle, J.L.Austin, cũng tìm cách lùi ngược trở lại 
thế giới kinh nghiệm của tự nhiên, để lấy đó làm cơ sở 
giải quyết nhiều vấn để triết học. Ngoài ra, nhà lý luận 
thực chứng Richard Avenarius đã xuyên tạc siêu hình 
học nhị nguyên luận. Ông cũng nêu nên tư tưởng phục 
hôi khái niệm thế giới tự nhiên. Nhưng thế giới cuộc 
sống của Husserl không phải là hồi phục. đơn giản thế 
giới tự nhiên, Ông đã đi từ góc độ sâu sắc hơn để cấu 
trúc lại thế giới này, đặt nền móng cho hết thầy mọi cái 
trong thế giới này. 


211 


Theo lộ trình tư tưởng hiện tượng học, sau khi cấu 
trúc chủ thể tiên nghiệm, nhân ngã, người khác và 
"tính chung giữa các chủ thể" thì phải tiếp tục công việc 
tiếp theo cấu trúc thế giới tự nhiên. Husserl phân chia 
thế giới này thành hai bộ phận: thế giới tự nhiên sinh 
mệnh và thế giới tự nhiên vật chất. Thế giới tự nhiên 
sinh mệnh là được hình thành bồi các vật thể sinh 
mệnh, tức các cá nhân có linh hồn và thể xác, họ có 
quan hệ với nhau, cùng sống thành cộng động. Họ là 
thế giới tỉnh thần sinh động, có sức sống. Trong thế giới 
ấy, có những con người có ÿ chí, có lý tính và tình cảm, 
phát huy tác dụng. Toàn bộ tỉnh thần không có quan hệ 
nhân quả; nguyên tắc căn bản trong đó là cái gọi là 
động cơ; động cơ là sự thể hiện ý chí cá nhân. Giới tự 
nhiên vật chất thì khác; nó là lĩnh vực mang tính thực 
tại siêu việt, ở bên ngoài; nó là thực tại khách quan 
nằm trong thời gian và không gian; nó là đối tượng 
nghiên cứu của khoa học và lý luận. Husser] cho rằng 
trước khi nghiên cứu các đối tượng đó, tức trước khi 
nghiên cứu lý luận, cần phải có thể nghiệm tính ý 
hướng trước đã. Việc thể nghiệm đó không chỉ thể 
nghiệm thế giới tự nhiên bằng cách này cách nọ, mà 
còn cấu trúc nó, kiến tạo nó thành một thế giới khách 
quan, vật chất, có tính năng vận động và biến hoá. Ở 
giai đoạn “duy tâm luận" tiên nghiệm, thì việc cấu tạo 
nên thế giới đó và cơ sở của nó là dựa vào chú thể kinh 
nghiệm và thân thể của nó (chủ thể kinh nghiệm). Ở 


212 


giai đoạn sau khi đã phát hiện được "tính chung giữa 
các chủ thể", thì việc cấu trúc tự nhiên khách quan lại 
dựa trên cơ sở của sự hoạt động của tính ý thức trong 
quan hệ qua lại giữa các chủ thể. 

Trong quá trình cấu trúc đó, ý thức thời gian nội tại 
cũng có tác dụng hết sức quan trọng..Nó phát huy tắc 
dụng với hình thức cơ bản là tự ngã tiên nghiệm và 
hoạt động ý thức của nó. Lúc này, hết thảy những vật 
thể và giới tự nhiên do chủ thể tiên nghiệm cấu trúc 
nên, đều nằm trong dòng thời gian; chúng đều được 
kiến tạo thành những cảnh vực mang tính thời gian. Do 
mối quan bệ sâu sắc và nội tại giữa thời gian và lịch sử 
cho nên, thế giới và cảnh vực do chúng ta cấu trúc nên, 
đều mang tính lịch sử... Điều này cũng trực tiếp quyết 
định tính lịch sử của thế giới cuộc sống. 

Tt việc phân tích "tính chung giữa các chủ thể", 
Husserl đã rút ra khái niệm "thế giới cuộc sống”. 
"Trong tính chung giữa các chủ thể", có một thế giới mà 
"tự ngã" và người khác cùng hưởng và hoà nhập vào 
nhau. Vì vậy, việc phân tích cái tôi cũng có nghĩa là 
phân tích cái tôi khác. Nhưng cái thế giới của chung Ấy, 
không phải là sản phẩm do các đơn tử ở trong đồ cùng 
nhau hợp lực kiến tạo mà có; ngược lại, cái hoàn cảnh 
xung quanh cùng chung hưởng đó, là tiền đề và điều 
kiện để phân tích tính chung giữa các chủ thể. Không 
có nó, chúng ta không thể phân tích tính chung giữa 


213 


các chủ thể. Một khi có một hoàn cảnh cùng chung 
hưởng, có nghĩa là thân thể chúng ta và thân thể của 
người khác đều ở chung trong một hoàn cảnh: mặt 
khác, cũng có nghĩa chúng ta và người khác đang tri 
giác và thể nghiệm những sự việc giống nhau. Lúc này, 
cái thế giới trong biểu tượng của tôi và của người khác 
là nhất trí với nhau. Đương nhiên, trong quá trình đó, 
vẫn còn tồn tại một số đối tượng tính ý hướng chỉ hiển 
thị cho tôi mà không hiển thị cho người khác. Những 
cái đó không phải là đối tượng của vật lý hoặc thế giới 
thực tại, mà là những cái như ảo giác, mộng mị, cảm 
Biác sai lầm. 

Husserl tin chắc rằng sự tổn tại của thế giới khách 
quan là do trị giác và ý thức cùng nhau hoà hợp cấu 
trúc nên; đó là cái thế giới được cấu trúc nên bởi sự thể 
nghiệm không ngừng, liên tục và bằng sự hài hoà, hoà 
hợp không ngừng, liên tục. Và cái mạng quan hệ của 
cái "đối tượng của tính ý hướng" được cấu trúc nên bởi 
sự "thể nghiêm của tính ý hướng" trong sự hài hoà, hoà 
hợp giữa các chủ thể đó, chính là "thế giới cuộc sống". 
Cái thế giới đó cũng là cái thế giới xung quanh ta, mà 
ta sinh ở đó, lớn lên ở đó. Nó là một chỉnh thể phức tạp, 
trong đó có các nội dung, các đặc tính và thước đo về: 
vật lý, thần thoại, xã hội, chính trị, thẩm mỹ, cảm tính, 
luân lý, lịch sử và số học. Khi hiện tượng học mô tả thế 
giới, cần chú ý các nội hàm phong phú, các nhân tố đa 
dạng và mối quan hệ phức tạp trong đó. 


214 


Khi chưa phát hiện khái niệm đó (thế giới cuộc sống), 
Husserl luôn luôn nói về tài liệu thô cảm tính của tôi, 
hoạt động tổng hợp của tôi, cảnh vực của tôi và sự hài 
hoà nội tại của tôi, v.v.. Bây giờ cái tôi đó là thành tôi 
số nhiều: chúng ta; thế giới đã thành thế giới "của 
chúng ta”: và tất cả những cái khác cũng trở thành" của 
chúng ta"."Sự thể nghiệm chung của các chủ thể" được 
cấu thành bởi rất nhiều chủ thể đó, chừng nào nó là 
khách quan và lý tính, thì nó vẫn có kết cấu của nó, có 
tài liệu thô của nó, có hoạt động và cảnh vực tương ứng 
với nó và sự hài hoà chung, v.v.. Sự chuyển biến từ tôi 
sang chúng ta của Husserl là thử nghiệm cuối cùng của 
ông lúc cuối đời. Bước nhảy vọt cuối cùng đó đã đưa 
hiện tượng học của ông tiến lên một thế giới hoàn toàn 
mới, mở ra một triển vọng hoàn toàn mới cho hiện 
tượng học. 

Việc nêu lên khái niệm "thế giới cuộc sống” mở ra 
một con đường mới, nhưng không vì thế mà vứt bỏ toàn 
bộ thành quả phong phú mà hiện tượng học tiên 
nghiệm đã đạt được. Nhận thức của chúng ta vẫn là 
xuất phát từ tài liệu thô cảm tính đơn giản nhưng rất 
cơ bản; sau đó, tổng hợp chúng lại để hình thành đối 
tượng nhận thức; cuối cùng, còn mô tả tình trạng phức 
tạp của sự thể nghiệm của tính ý hướng; trong đó bao 
gồm thể nghiệm mỹ cảm; phán đoán giá trị; biểu đạt 
tình cảm, tâm lý, v.v.. Nhưng việc nêu lên "thế giới cuộc 


215 


sống" lại đặt cơ sở cho những quá trình nhận thức đó; 
bởi vì, tài liệu cảm tính bắt nguồn từ thế giới cuộc sống; 
bản thân thế giới cuộc sống là chỉnh thể của tài liệu 
cảm tính, nó phát huy tác dụng ngay khi nhận thức bắt 
đầu hoạt động. Bất kể sự vật nào mà chúng ta tri giác 
được, bất kể nó là như thế nào, cũng là một sự vật trong 
thế giới. Thế giới bao giờ cũng cho trước những cái đó", 
Do tính chất được cho trước đó, cho nên, thế giới cuộc 
sống trở thành eơ sở cuối cùng của hết thầy mọi tri thức 
khách quan; nó cũng là cơ sở tuyệt đối của thực tiễn 
khoa học, chính trị và lao động của chúng ta. Chúng ta 
đứng chân trên cơ sở đó, nhưng còn cần phải có năng 
lực trừu tượng tương ứng, mới có thể rút ra từ trong đó 
những yếu tố cảm tính và năng lực nhận thức cần thiết. 
Những cái như đối tượng vật lý, đặc trưng cá nhân, giá 
trị thực tế, số lượng hình tượng, v.v., đều được rút ra từ 
đó. Vì vậy, cái thế giới vật lý mà chúng ta nhận thức 
được, cái thế giới trong con mất nhà khoa học, chỉ là 
một phần nào đó của thế giới cuộc sống; bởi vì ngoài đó 
ra, còn có thế giới văn hóa, thế giới xã hội, thế giới tâm 
lý, thế giới thẩm mỹ, v.v., thật nhiều vô kể. 

Trong hiện tượng học tiên nghiệm, chúng ta từng nói 
về khái niệm "tính tập quán". Nó là một thể tổng hợp 
tồn tại độc lập với mọi đặc tính của "tự ngã". "Tự ngã" 


° Cụm từ này trong nguyên văn cũng có thể hiểu: thế giới bao giờ 
cũng được cho trước. Nghĩa là cái thế giới ấy được cho trước -N.D, 


216 


phải dựa trên cơ sở của "tính tập quán” mới có thể cấu 
trúc tự thân. Khi cái "tôi" đơn lẻ chuyển thành cái tôi số 
nhiều, thì khái niệm tính tập quán cũng được giải thích 
lại, và lúc này, nó có nội dung công cộng, có "tính chung 
giữa các chủ thể". Trong sách khủng hoảng của khoa 
học của châu Âu uòè hiện tượng học tiên nghiệm, 
Husserl nêu lên khái niệm "tính tự mình” (tự sáng tổ) 
dùng khái niệm này để nói rằng mọi người trong thế 
giới thường tiếp thu những sự vật nào đó một cách tự 
nhiên, vô ý thức, không suy nghĩ. Đó thực ra là sự biến 
đạng và kéo dài của khái niệm "tính tập quán”. "Tính 
tập quán" và "tính tự minh" khiến mọi người coi các vật 
thể và sự kiện trong thế giới đều là lẽ đương nhiên, là 
tự nhiên, đúng như cái gọi là "tập quán thành tự 
nhiên". Đặc tính này đúng là bản sao chân thực đời 
sống hàng ngày của chúng ta; nghĩa là đối với những sự 
vật xung quanh, chúng ta không cần tìm hiểu gốc gác 
ngọn nguồn, chỉ cần chúng có ích cho ta, ta đều có thể 
sử dụng chúng, v.v.. Vì vậy, đã hình thành "vật tồn tại 
xã hội" là tập quán, tập tục, truyền thống. 

Chính vì thực tiễn cuộc sống hàng ngày có thái độ 
lạnh nhạt với sự vật, nên mới làm cho quan điểm lịch 
sử và phương pháp sử học trở thành cần thiết. Việc 
truy tìm lịch sử, cũng tức là nhìn nhận mọi sự vật bằng 
con mắt phần tư, tìm kiếm nguồn gốc của chúng, từ đó 
sẽ phát hiện ra rằng mọi thế giới quan niệm, tập quán, 
truyền thống, khách quan và tự thân chúng ta, đều là 


217 


một thứ "vật tồn tại lịch sử"; vật này có quá trình sản 
sinh, phát triển và suy vong; chúng ta không thể bất cứ 
lúc nào tiếp nhận chúng (vật tổn tại) như là điều đương 
nhiên, tự minh (tự sáng tỏ). Đó là việc phê phán sâu sắc 
đổi với quan niệm "tự minh" trong đời sống hàng ngày. 
Husserl cho rằng, nhìn nhận chúng bằng thái độ lịch sử 
quan trọng hơn nhiều so với việc phản tư đơn giản của 
triết học; bởi vì triết học cũng có thể cố chấp với tình 
hình bình thường đã có từ trước, chứ không thâm nhập 
vào tầm nhìn của lịch sử. 

Tóm lại, địa vị của sử học trong quan niệm thế giới cuộc 
sống của Husserl quan trọng hơn là địa vị quan trọng của 
tâm lý học trong hiện tượng học của ông. Nhưng vì lịch sử 
là lĩnh vực cơ bản hơn và phức tạp hơn thế giới cuộc sống, 
vả lại, Husserl chưa tiến lên được mấy bước thì đã đi hết 
cuộc đời của mình; cho nên, tư tưởng của ông chưa thâm 
nhập vào được giai đoạn sâu sắc và hoàn toàn mới đó. Đó 
là lời nhận xét có tính chất kết luận của Heidegger, học 
trò của ông, sau khi ông mất 10 năm, 


TRIẾT HỌC - MỘT KHOA HỌC NGHIÊM TÚC 


Trước khi mất ba năm, Husserl từng viết: "Triết học 
là một môn khoa học; là một khoa học thực sự, nghiêm 
túc, được khẳng định, không thể nghi ngờ. Giấc mơ ấy 
đã đến hồi kết”?'. 

Giấc mơ ấy đã đi theo ông suốt hơn nửa đời người. 
Suốt mấy chục năm, ông chỉ tâm tâm niệm niệm làm 
sao để xây dựng hiện tượng học trở thành môn khoa 
học nghiêm túc, để có thể hiển thị và mô tả bản thân sự 
việc một cách tuyệt đối không có sai sót. Mục tiêu của 
hiện tượng học mà ông đã cố gắng hết sức để thực hiện 
là đặt cơ sở cho việc nhận thức hết thảy mọi khoa học; 
hết thảy mọi khoa học phải bám rễ thật sâu vào hiện 
tượng học thuần tuý mới có thể có chân lý phổ biến, tất 
nhiên, tuyệt đối, chặt chẽ. Theo quy hoạch của Husser], 
hiện tượng học bao gồm một loạt khoa học. Ví dụ, vật lý 


+ Khủng hoảng của khoa học châu Âu uà hiện tượng học tiên nghiệm. 
Phụ lục 10. 


219 


học là tương ứng với vật thể: thân thể học là tương ứng 
với thân thể; tâm lý học cũng quy thuộc thân thể học. 
Ngoài ra, hiện tượng học còn bao gồm bản thể luận; bản 
thể luận là đi từ góc độ chất liệu để nghiên cứu toàn bộ 
các hiện tượng. Bản thể luận lại chia ra hai loại lớn: 
bản thể luận hình thức và bản thể luận thực chất. Hiện 
tượng học thì nghiễm nhiên tự coi triết học số một, với 
mục đích chủ yếu là tìm tiển để và cø sở cho các khoa 
học, phổ biến. Theo quan niệm của hiện tượng học, cơ 
sở đó là các chủ thể tiên nghiệm có vai trò không ngừng 
hoạt động "tạo ý"®), 

xNhưng khi ông phát hiện ra thế giới cuộc sống phong 
phú và rộng lớn, thì hàng loạt tư tưởng nói trên bị 
thách thức. Bởi vì, cái thế giới này không lấy chủ thể 
tiên nghiệm làm cơ sở; ngược lại, nó đã được "cho trước" 
trước mọi thể nghiệm của ý thức và mọi hoạt động cấu 
trúc. Thế giới đó là cơ sở của mọi tài liệu thô cẩm tính; 
bất cứ chủ thể nào cũng đều phải cắm rễ trong đó, 
không ngừng giao thiệp với người khác, cùng nhau họp 
thành giới tự nhiên và xã hội sinh động, phong phú. 
Lúc này, tầm nhìn và phương pháp của triết học hiện 
tượng học đã không thể tìm hiểu được toàn bộ ngọn 
nguồn của nó; các yêu cầu của hiện tượng học - với tư 
cách là triết học của các khoa học nghiêm túc như: phổ 


'! Tạo ý: nguyên văn là phú ý. Phú = cho. Phú ý là cho ý. Chúng tôi 
địch là tạo ý -N.DÐ, 


220 


biến, tất nhiên và chính xác - đều không thể được thoả 
mãn. Thế giới cuộc sống phải nằm trong quá trình lịch 
sử mới có thể được nắm bắt một cách chính xác: việc 
này đời hỏi phải vận dụng cách nhìn và phương pháp 
của lịch sử; bởi vì chính sức mạnh lịch sử đã hình 
thành thế giới cuộc sống và xã hội văn mình trong nó; 
muốn đi sâu tìm hiểu cái thế giới sinh động phong phú 
đó, thì phải dùng phương pháp sử học để nắm bắt mối 
quan hệ giữa các loại hình văn hoá - kết cực là nắm bắt 
cái phi định tính, cái tương đối. Việc này đã đi lệch một 
khoảng cách rất xa lý tưởng nguyên sơ của Husserl về 
một khoa học nghiêm túc. Cho nên ông nói giấc mơ này 
đã chấm hết rồi. 

Giấc mơ kéo dài mấy chục năm cuối cùng phá sản! 
Điều này không thể không nói đó là một bị kịch. Nhưng 
b1 kịch này nói lên diều gì? Do HusserÌ quá ấu tri ư? 
Hay do truyền thống của chủ nghĩa lý tính mà hiện 
tượng học là tiêu biểu, đã đến ngày mạt lộ? Lối thoát 
của hiện tượng học ở đâu? Lối thoát của truyền thống 
của chủ nghĩa lý tính phương Tây và của nguy cơ của 
nó, ở đâu? Muốn giải đáp những vấn đề cực kỳ quan 
trọng đối với tư tưởng Husserl, đối với toàn bộ truyền 
thống phương Tây, chúng ta phải nhìn lại cái bối cảnh 
của giấc mơ đó, phải xem xét lại những ưu khuyết, được 
mất của quan điểm cơ bản của Husserl. Điều này cũng 
rất bổ ích đối với việc xây dựng tư tưởng của Trung 
Quốc chúng ta. 


221 


L SỰ KẾ THỪA TRUYỀN THỐNG CỦA CHỦ NGHĨA LÝ TÍNH 


Lúc Husserl còn nhỏ tuổi, chàng thiếu niên này nổi 
tiếng về tính hay ngủ, thích mơ tưởng. Nhưng giấc mơ 
về một khoa học nghiêm túc của ông không phải là một 
do tưởng vô cùng tận. Giấc mơ ấy có cơ sở lịch sử và 
hiện thực sâu sắc. Đó là khủng hoảng của nền khoa 
học châu Âu bao trùm toàn bộ lục địa này kể từ đầu 
thế kỷ XX. 

Đầu thế kỷ XX, vật lý học Newton gặp thách thức to 
lớn, vật lý học hiện đại của A.Einstein, Ludwig Planeck 
đập tan hòn đá tảng tưởng không gì lay chuyển nổi của 
vật lý học kinh điển. Về số họe, sự phát hiện "công thức 
belon" khiến lòng tin trước đây đối với số học - môn 
khoa học chính xác nhất, bị lung lay. Tình hình trên 
làm cho mọi người Ìo sợ trước nguy cơ của khoa học. 
Nhưng đến thập niên 30 thế kỷ 20, và từ đó trở đi, mọi 
người dần dần hiểu ra rằng, cuộc khủng boảng đó đã 
phá võ được thành phần xơ cứng trong vật lý kinh điển, 
thúc đẩy vật lý học phát triển lên một bước mới. Về số 
học, sự xuất hiện của công thức belon cũng làm cho mọi 
người thấy rõ hơn tính chất không thể của số học. Trải 
qua sự cố gắng rất lớn của các nhà khoa học, rất nhiều 
khó khăn trở ngại trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, 
hầu như đều được khắc phục. Lúc này Husserl vẫn nói 
nhiều về khủng hoảng của khoa học châu Âu e có phần 
không thích hợp; bởi vì khủng hoảng của khoa học có 


222 


nghĩa: đặc trưng khoa học của nó hoặc mục tiêu cố 
gắng của nó cùng với phương pháp luận tương ứng, 
đã thành vấn để; nhưng nay vấn đề đó không đáng 
phải lo ngại nữa. 

Khủng hoảng của khoa học châu Âu mà Husserl nói, 
không phải cái gọi là khủng hoảng của vật lý học và số 
học. Ông biểu sâu sắc rằng cho dù Newton, hay 
tanstein, Planck hay bất cứ ai sau này là nhân vật tiêu 
biểu cho vật lý học, thì vật lý học từ trước đến nay và từ 
nay về sau vẫn là môn khoa học chính xác. Mặc dù mọi 
người có lý do để cho rằng, cấu tạo vật lý tuyệt đối 
chính xác là không bao giờ có thể đạt được. Nhưng điều 
này không cần trở nó là môn khoa học chính xác. 
Khủng hoảng mà HusserÌ nói ở đây, thực ra không phải 
là khủng hoảng của bản thân khoa học, mà là khủng 
hoảng về nguồn gốc của khoa học, là khủng hoảng của 
toàn bộ bầu không khí văn hoá mà khoa học hoạt động 
trong đó. Cuộc khủng hoàng ấy, không phải là khủng 
hoảng của môn khoa học cá biệt, của học thuyết cá biệt, 
mà là khủng hoảng chung, tức là khủng hoảng của tính 
người (nhân tính) phương tây. Khủng hoảng cá biệt 
mặc dù xảy ra trong lĩnh vực khác nhau, và có những 
đặc trưng khác nhau, nhưng chúng có mối liên hệ nội 
tại. Điểm liên kết chúng với nhau, hay nói điểm tựa 
chung của chúng, là cuộc sống của con người. Cuộc sống 
của con người ở đây không phải nói về mặt sinh lý - vật 
lý, mà muốn nói về hoạt động sáng tạo có mục đích - 


223 


hoạt động sáng tạo văn hoá được tiến hành trong quá 
trình lịch sử. Con người đánh mất bản tính của họ, gây 
ra sự dị hoá tính người. Do vậy, con người mất đi mục 
đích của mình. Trong trạng thái mơ màng, không có 
mục đích, con người không thể có hoạt động sáng tạo để 
cải tạo thế giới, cải tạo tự thân; và xuất hiện hàng loạt 
vấn đề và sai lầm trên lý luận và thực tiễn. Điều này 
biểu hiện thành khủng hoảng phổ biến của khoa học. 
Khủng hoảng của khoa học không phải ở chỗ bản thân 
toà nhà đó được xây dựng không vững chắc, đồ sộ, mà 
là ở chỗ cái nền của nó, xét về căn bản, là không vững 
chắc. Khủng hoảng tính người, đánh mất tính chủ thể; 
đó là nguồn gốc thực sự của một loạt khủng hoảng - 
nguy cơ khoa học. 

Hiusserl không chỉ nhìn thấy biểu hiện thực của cuộc 
khủng hoảng, mà còn nhìn thấy nguồn gốc lịch sử trong 
đó ẩn chứa khủng hoảng, và ông đã giải thích vấn để 
này từ góc độ lịch sử và mục đích luận. Ông cho rằng, 
khủng hoảng khoa học trong thế kỷ này tuyệt đối 
không phải là ngẫu nhiên; nó là kết quả tất yếu của 
cuộc đấu tranh lịch sử tư tưởng châu Âu. Nguồn gốc 
của nó có thể truy tìm ngược về thời kỳ Phục hưng. 
Trong thời kỳ Phục hưng, tính người và tính chủ thể 
được bám rễ rất sâu trong quan niệm của mọi người; 
nhưng đồng thời chủ nghĩa khách quan và chủ nghĩa 
vật lý do nó nêu lên, lại gieo mầm tai hoạ khủng hoảng 
tính người ở châu Âu. Trong sự phát triển sau này, chủ 


224 


nghĩa khách quan, chủ nghĩa vật lý và những biến 
dạng của chúng như chủ nghĩa thực chứng, chủ nghĩa 
hoài nghị, nhị nguyên luận, có ảnh hưởng ngày càng 
lớn đối với văn hoá châu Âu. Trong khi đó, những quan 
niệm khoa học và triết học đi tìm lý tính và quy luật 
phổ biến, thì ngày càng yếu ót. Husserl cố gắng tìm 
biện pháp giải quyết khủng PO SHE từ trong ngọn nguồn 
lịch sử đó. 

Husserl ví khủng hoảng như là một con bệnh. Có 
bệnh thì phải chữa. Kể từ dầu thế kỷ XX đến nay, 
nhiều môn khoa học xã hội đều muốn đứng ra làm thầy 
thuốc chữa căn bệnh ấy. Nhưng họ không nhìn thấy 
nguồn gốc căn bệnh nên rốt cục chẳng làm nên trò 
trống gì. Họ không nắm lấy tính người và tính chủ thể 
để bắt mạch bốc thuốc. Ngược lại, họ chịu sự chỉ đạo sai 
lầm của quan niệm triết học thực chứng, hoài nghỉ, phì 
lý tính, nên đã xuyên tạc ghê gồm đối với tính người, 
làm cho khủng hoảng càng thêm sâu sắc. Husserl cho 
rằng tình hình nói trên khiến chúng ta không thể khắc 
phục tận gốc khủng hoảng. Muốn khắc phục tận gốc, 
chúng ta phải đặt cho mình một nhiệm vụ: nhận thức 
chân lý phổ biến bằng quan điểm lý tính, phục hồi cái 
tỉnh tuý của chủ nghĩa lý tính truyền thống châu Âu đã 
bị loại bỏ bởi những trào lưu tư tưởng sai lầm như chủ 
nghĩa thực chứng, thuyết hoài nghỉ và chủ nghĩa phi lý 
tính; và nhận thức đúng đắn về tính người. Chỉ có nhận 


225 


^ 


thức và giải quyết vấn để ở tầm cao như vậy, mới là 
phương án căn bản. 

Về vấn để tính người và tính chủ thể, giới lý luận 
Trung Quốc từng thảo luận rất lâu dài. Nhưng cho đến 
nay, chỉ cần nhắc đến vấn đề tính người, mọi người liền 
nghĩ ngay đến việc phải nên cao yếu tố cảm tính của 
con người, nêu cao tính độc lập của các chủ trương của 
con người. Đó là bởi vì các cuộc thảo luận mấy năm 
trước đó diễn ra trong một bối cảnh và tiển để đặc biệt. 
Đó là cuộc đàn áp và huỷ hoại khủng khiếp đối với tính 
người của thảm hoạ mười năm (ý nói Đại cách mạng 
văn hoá do Mao Trạch Đông phát động - N.D). Lúc ấy, 
quyển uy tối thượng đã bóp chết hết thảy các cá thể. 
Cuộc phản động! chống lại tình bình đó đã tích cực 
nêu cao tính tôn nghiêm và độc lập của cá nhân, tôn 
trọng thế giới cảm tính của eá nhân; những việc đó đều 
có ý nghĩa tích cực. Nhưng cho rằng con người chỉ là vật 
tồn tại cảm tính, và công khai nêu cao quan điểm của 
chủ nghĩa phi lý tính, lại là từ chỗ sửa sai nhưng đã 
sửa quá đà. Husserl hồi đầu thế kỷ XX cũng gặp tình 
hình tương tự: ông nghiêm khắc phê bình những chủ 
trương đó, cho rằng chúng đã căn bản xa rời truyền 
thống chủ nghĩa lý tính phương tây, hiểu lý tính theo 


'® Nguyên văn là "phản động”, Theo chúng tôi, phản động ở đây 
không phải là phản cách mạng. Ở đây, phản động chỉ đơn thuần có 
nghĩa là chống lại - N.D. 


226 


những chủ trương đó chỉ di đến chỗ làm cho toàn bộ 
xã hội loài người và thành quả văn mình của nó sẽ 
tiêu tan. 

Husserl cho rằng ngay từ thời cổ Hy Lạp và cổ La 
Mã, vấn để hình thức tổn tại của con người đã được coi 
là vấn để căn bản. Con người lúc ấy dựa vào lý tính 
thuần tuý để tự do hun đúc và tạo dựng bản thân, cũng 
như tự do hun đúc và tạo dựng toàn bộ cuộc sống, bao 
gồm nhà nước và pháp luật của họ, bao gồm cả lối sống 
cụ thể của họ. Việc tìm tồi tính người kiểu Socrate hầu 
như hoàn toàn là tư biện lý tính; trong đó, lý luận và 
triết học chiếm vị trí hàng đầu. Platon thậm chí còn 
chủ trương đưa các nhà triết học lên ngôi vào ngai vàng 
quốc vương ở trong vương quốc lý tưởng của ông. Thời 
Trung cổ và mấy thế kỷ đầu thời cận đại quan niệm 
triết học lý tính vẫn giữ địa vị thống trị, bao trùm hết 
thầy mọi khoa học cụ thể. Văn nghệ Phục hưng giương 
cao ngọn cờ cổ Hy Lạp và cổ La Mã để chống lại thần 
quyền tối thượng thời Trung cổ, cố gắng dùng lý tính tự 
do để hun đúc bản thân một cách toàn điện về mặt luân 
lý, chính trị và xã hội của con người. Cái mà triết học 
mới của Deseartes theo đuối cũng là dùng phương pháp 
khoa học chặt chẽ và rõ ràng để vạch ra một trật tự hợp 
lý trong hệ thống lý luận thống nhất. Lúc này, siêu 
hình học nghiếễm nhiên được hưởng cái vĩnh dự là 
hoàng hậu khoa học. Quan niệm và phương pháp của 


227 


siêu hình học quyết định phương pháp vận hành và 
thao tác của hết thầy các khoa học khác. Mọi người tin 
rằng cuối cùng sẽ phát hiện được một phương pháp thật 
sự và phổ biến, để cấu trúc một siêu hình học có hệ 
thống, từ đó xây dựng một vương quốc nghìn năm chân 
chính của triết học. Ngay tại thế kỷ XVIHI, mọi người 
còn tỉn rằng lý luận cuối cùng sẽ đi tới thống nhất, nhờ 
sự cố gắng không ngừng của hết thế hệ này đến thế hệ 
khác của con người, cuối cùng sẽ có thể xây đựng được 
ngôi nhà lý luận đồ sộ có thể đương đầu với bất cứ sự 
phê phán nào. 

Cái truyền thống chủ nghĩa lý tính có ngọn nguồn lâu 
đài đó, lại bị đần dần quên lãng vào thời gian tiếp nối 
giữa thế ký XIX và XX. Theo Husserl, nguyên nhân là 
do một số người "cận thị" nhìn thấy khoa học thực 
chứng không ngừng đạt được những thành công rất to 
lớn về lý luận và thực tiễn, còn siêu hình học thì liên 
tục thất bại; vì vậy, họ liền tin theo chủ nghĩa thực 
chứng và chủ nghĩa phi lý tính. Trong thời gian khủng 
hoảng đó, Husserl lương cao ngọn cờ truyền thống chủ 
nghĩa lý tính phương Tây, lập nên triết học hiện tượng 
học như là một khoa học nghiêm túc. Đó là cố gắng hết 
sức lớn của HusserÌ nhằm đưa châu Âu thoát khỏi 
khủng hoảng về khoa học và về con người. 

Ngay từ buổi đầu của quá trình phát triển tư tưởng, 
Husserl] đã lựa chọn vấn để quan hệ giữa tâm lý học và 


228 


số học, lôgích làm để tài nghiên cứu của mình. Đề tài 
này tuy không lớn, nhưng lại có liên quan đến quan hệ 
giữa bai trào lưu tư tưởng lớn đối địch nhau: chủ nghĩa 
thực chứng và chủ nghĩa lý tính. Chúng ta đều biết, 
tâm lý học là thành quả của sự phát triển của chủ 
nghĩa thực chứng thế kỷ XIX, còn số học và lôgích học 
luôn luôn là đại bản doanh của chủ nghĩa lý tính. 
Husserl không đặt số học và lôgích học trên cơ sở tâm lý 
học để chạy sang vòng tay của chủ nghĩa tâm lý như 
đại đa số người lúc đó. Ông tìm một cơ sở căn bản hơn 
cho số học và lôgích. 

Các tác phẩm quan trọng của Husserl, đều thể hiện 
đặc trưng chặt chẽ của chủ nghĩa lý tính cả về chủ để 
và về phương pháp luận. Ông định hướng cho hoạt 
động lý tính - một công cụ lôgích - là "hoạt động tính ý 
hướng" của ý thức thuần tuý; trong đó không bao hàm 
bất cứ thành phần tâm lý học kinh nghiệm nào. Trong 
Triết học - một khoa học nghiêm túc công bố năm 1911, 
HusserÌ nêu lên mục tiêu và nhiệm vụ của triết học 
hiện tượng học là: trở thành môn triết học có tính khoa 
học chặt chế: nó phải đặt cơ sở cho hết thảy mọi khoa 
học cụ thể. Ông cho rằng triết học của chủ nghĩa tự 
nhiên do những người theo chủ nghĩa thực chứng nêu 
lên, triết học của chủ nghĩa lịch sử do WilheÌlm Dilthey 
và những người khác nêu lên, cũng như triết học thế 
giới quan của Friedrich Hegel, đều không thể làm được 
điều đó. 


229 


Việc Husserl chuyển sang tiên nghiệm là điểu mà 
nhiều người không hiểu; nhưng ý muốn ban đầu của 
ông là muốn tìm một cơ sở lý luận sâu sắc hơn cho các 
khoa học và tri thức; đó là lĩnh vực tính chủ thể tiên 
nghiệm có kết cấu phức tạp. Hết thảy mọi trì thức, nếu 
xuất hiện một cách tuyệt đối trong lĩnh vực tính chủ 
thể, và được minh chứng, mới có thể trỏ thành trì thức 
phổ biến, tuyệt đối. Việc chuyển hướng sang tiên 
nghiệm không làm cho hiện tượng học rơi vào lãnh địa 
của chủ nghĩa tương đối. Ngược lại, tính chủ thể tiên 
nghiệm là lĩnh vực tuyệt đối đáng tin cậy. 

Tác phẩm quan trọng cuối cùng của Husserl Khủng 
hoảng khoa học châu Âu uà hiện tượng học tiên nghiệm 
đã giải thích rõ lập trường theo chủ nghĩa lý tính của 
hiện tượng học; cố gắng dùng hiện tượng học tiên 
nghiệm để giải cứu khoa học và người châu Âu thoát 
khỏi cuộc đại khủng hoảng mà họ đang phải đối phó. để 
khôi phục truyền thống chủ nghĩa lý tính có ngọn 
nguồn lâu đời của văn hoá phương Tây. 

Tóm lại, trong lịch sử triết học biện đại, Husserl là 
người chủ trương một cách rõ ràng nhất truyền thống chủ 
nghĩa lý tính. Nhưng hiện tượng học của ông không câu 
nệ trong những giáo điều truyền thống của chủ nghĩa lý 
tính. Ông đã đi từ nhiều mặt để phát huy truyền thống 
tết đẹp đó; do vậy, đã bác bỏ có hiệu quả trào lưu tư tưởng 
chủ nghĩa thực chứng và chủ nghĩa phi lý tính thịnh 
hành một thời trong thời kỳ đầu thế kỷ XX. 


230 


II. PHÊ PHÁN CHỦ NGHĨA THỰC CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA 
HIỆN SINH (CHỦ NGHĨA TỒN TẠI) 


Đông thời với việc xây dựng hệ thống hiện tượng học 
của chủ nghĩa lý tính, Husserl còn chú ý tình hình tràn 
lan vô tội vạ của chủ nghĩa thực chứng và chủ nghĩa 
phi lý tính. Chủ nghĩa thực chứng có ảnh hưởng rộng 
rãi trong giới khoa học và trong một số nhà triết học 
xuất thân từ nhà khoa học. Chủ nghĩa đuy tầm, chủ 
nghĩa Makhd (Mlach) và một số nhóm phái trong triết 
học phân tích của Mỹ Anh, đều là những đại diện cho 
tư tưởng của chủ nghĩa thực chứng. Trào lưu tư tưởng 
chủ nghĩa phi lý tính thì chủ yếu được đại diện bởi chủ 
nghĩa duy ý chí cuối thế kỷ XIX và chủ nghĩa hiện sinh 
(chủ nghĩa tổn tại) có ảnh hưởng lớn nhất hồi đầu thế 
kỷ XX. Quan điểm tư tưởng của hai trường phải lớn này 
đều đã xuất hiện trước khi Husserl mất. Husserl đã 
xuất phát từ lập trường của chủ nghĩa lý tính, nhằm 
thẳng vào khuynh hướng lý luận và hậu quả nghiêm 
trọng của lý luận của hai trương phái này, để phê bình 
rất nghiêm khắc. Việc phê bình này đã bảo vệ được vị 
trí quan trọng của hiện tượng học; đồng thời cũng thúc 
đẩy sự thay đổi trong nội bộ hai trào lưu lớn đó, góp 
phần tích cực thúc đẩy sự phát triển tiến bộ của tư 


tưởng văn hoá nhân loại. 


231 


1. Phê phán chủ nghĩa thực chứng 


Kể từ nửa cuối thế kỷ XIX đến nay, toàn bộ thế giới 
quan của con người chịu sự chỉ phối của khoa học thực 
chứng, và bị mê hoặc bởi sự "phồn vĩnh" do khoa học 
thực chứng tạo nên. Môn khoa học thực chứng chỉ nhìn 
thấy những "sự thật", không nhìn thấy con người, coi 
"phương pháp khảo sát" khách quan không có bất cứ 
giá trị nào là phương pháp luận căn bản; coi cái gọi là 
chân lý khách quan là mục tiêu; các khoa học bị hoàn 
toàn đồng nhất với khoa học thực chứng, chủ nghĩa 
thực chứng thâm nhập vào tư tưởng của mọi người. 


Husserl cho rằng khái niệm khoa học "chủ nghĩa 
thực chứng" là một khái niệm đầy khuyết tật, không 
toàn vẹn. Chủ nghĩa thực chứng coi khách thể là trung 
tâm; loại bỏ nội dung có liên quan đến mọi chủ thể ra 
ngoài lĩnh vực khoa học. Khoa học thực chứng không hề 
thừa nhận các vấn để quan trọng như ý nghĩa, giá trị 
và lý tính. Husserl nêu lên quan niệm khoa học?) đối 
lập với chủ nghĩa thực chứng. Ông cho rằng khoa học 
cần phải coøi toàn bộ những cái tổn tại là đối tượng 


°?° Quan niệm khoa học ở đây không phải là "quan niệm một cách 
khoa học”, "quan niệm có tính chất khoa học", mà là quan niệm về khoa 
học, cách nhìn nhận khoa học. Nguyên văn là "khoa học quan", cũng 
tương tự như thế giới quan, nhân sinh quan - N.D. 


232 


nghiên cứu của mình. Phạm vi nghiên cứu của khoa 
học vừa bao gồm các sự vật trong lĩnh vực khách quan, 
vừa bao gồm các đối tượng nghiên cứu quan trọng trong 
nh vực chủ quan như ý nghĩa, giá trị, lý tính. Chủ 
nghĩa thực chứng chủ trương khoa học chỉ nên nghiên 
cứu sự thật khách quan; như vậy là hạn chế bản thân 
khoa học; quan niệm khoa học theo cách hiểu của chủ 


nghĩa thực chứng, chỉ là quan niệm khoa học phiến diện. 


HusserÌ cho rằng. quan niệm khoa học của chủ nghĩa 
thực chứng không chỉ là phiến diện, mà còn là sai lầm. 
Bởi vì chủ nghĩa thực chứng không nhìn thấy quan hệ 
thống nhất giữa chủ thể và khách thể, không nhìn thấy 
rằng ý nghĩa của khách thể là do chủ thể trao cho: không 
nhìn thấy các sự thật khách quan là phụ thuộc vào lý 
luận đo chủ thể sáng tạo ra. Theo Husserl, bản thân lý 
luận là đo con người dựa vào lý tính của mình để sáng tạo 
ra. Xét đến cùng, thì lý tính của con người xác định cát gì 
là sự thật, cái gì không phải là sự thật; và chính lý tính 
của con người xác định ý nghĩa của vật tồn tại. 

Vì khái niệm khoa học của chủ nghĩa thực chứng là 
phiến điện và sai lầm, cho nên chúng ta không thể định 
nghĩa khoa học là "nghiên cứu sự thật" như chủ nghĩa 
thực chứng định nghĩa. Chúng ta cần định nghĩa khoa 
học là sự "gợi ý của lý tính". Quan niệm khoa học 


233 


(khoa học quan") như vậy mới là quan niệm khoa học 
(khoa học quan") truyền thống chân chính kể từ thời 
cổ Hy Lạp đến nay. Husserl cho rằng chừng nào tìm 
được một phương pháp phổ biến và đáng tin cậy để 
nhận thức toàn bộ các vật tổn tại; chừng đó, sẽ xây 
dựng được hệ thống khoa học truyền thống chân chính, 
nghiêm túc. Hiện tượng học là khúc nhạc dạo đầu của 
hệ thống khoa học đó. 

Ngoài ra, Husserl còn phân tích hậu qua nghiêm 
trọng do sự lan tràn của chủ nghĩa thực chứng gây nên. 

Trước hết, chủ nghĩa thực chứng bác bỏ siêu hình 
học, như vậy, tất yếu sẽ dẫn đến việc bác bỏ bản thân 
khoa học về sự thật. Những người theo chủ nghĩa thực 
chứng khẳng định tính hiệu quả của khoa học về sự 
thật; nhưng mặt khác, họ lại phủ định siêu hình học. 
Họ không thấy rằng khoa học về sự thật và siêu hình 
học là không thể tách rời nhau, là thống nhất với nhau. 
Bởi vì trong triết học, sự thật và lý tính là không thể 
tách rời nhau. Xét cho cùng, thì lý tính xác nhận sự 
thật có tồn tại hay không tồn tại, và xác nhận tính chất 
của sự thật. 

Thứ hai, "quan niệm triết học” được coi là khoa học 
phổ biến, nhưng chủ nghĩa thực chứng vứt bỏ quan 
niệm triết học; điều này đã đi đến chỗ làm cho nghiên 


234 


cứu khoa học mất đi động lực nội tại. Động lực thúc đẩy 
sự tiến bộ bao giờ cũng bắt nguồn từ việc xác lập mục 
tiêu. Từ thời cổ Hy Lạp đến nay, đều coi vật tổn tại phổ 
biến là mục tiêu căn bản của việc nghiên cứu triết học 
và nghiên cứu khoa học. Những bước phát triển tiến bộ 
của triết học và khoa học châu Âu đều điễn ra trong 
quá trình phấn đấu thực hiện mục tiêu đó. Nhưng ngày 
nay, do ảnh hưởng của trào lưu thực chứng, mọi người 
dần dần từ bỏ quan niệm đó. Do đó, động lực nội tại của 
việc nghiên cứu khoa học cũng dần dân tiêu tan. 

Cuối cùng, việc từ bỏ "quan niệm triết học" lý tính. 
phổ biến, tất yếu dẫn đến khủng hoảng tính người ở 
châu Âu. Con người là con người lý tính. Con người cần 
phải theo đuổi quan niệm phổ biến, lý tính. Nếu từ bỏ 
mục tiêu lý tưởng đó, thay bằng một cái khác, có nghĩa 
là đánh mất sự tổn tại của con người. Kết quả là khủng 


hoảng phổ biến về triết học và về văn hoá. 
2. Phê phán chủ nghĩa hiện sinh 


Husserl không trực tiếp nêu đích danh chủ nghĩa 
hiện sinh để phê phán nó. Ông đã gián tiếp phê bình tư 
tưởng của chủ nghĩa hiện sinh, nhất là tư tưởng của 
Heidegger. Ông dùng các danh từ nhân loại học như 
phản chủ nghĩa lý tính, thuyết hoài nghị, kinh 
nghiệm, để ám chỉ học thuyết của Heldegger. Husserl 


235 


cho rằng mọi người đã quen dùng cách giải thích và 
bình luận của Seherer và Heidegger để hiểu hiện 
tượng học của ông, do đó, đã sinh ra nhiều hiểu lầm. 
Ông muốn dùng biện pháp phê phán chủ nghĩa hiện 
sinh để phân biệt ranh giới với Heidegger và đồng 
bạn, để làm sáng tỏ hơn nữa quan điểm hiện tượng 
học tiên nghiệm của ông. 


Nếu nói chủ nghĩa thực chứng là phiến diện, và do 
đó, là sai lầm, thì chủ nghĩa phi lý tính càng là kẻ địch 
to lớn của khoa học nghiêm túc. Bởi vì, chủ nghĩa thực 
chứng tuy không chú trọng nghiên cứu con người, 
nhưng nó vẫn là chủ nghĩa lý tính, chẳng qua nó Ìà chủ 
nghĩa lý tính nhỏ hẹp, chỉ giới hạn trong việc nghiên 
cứu khoa học tự nhiên mà thôi. Chủ nghĩa hiện sinh thì 
khác. Nó đích thực có quan tâm đến eon người, nhưng 
lại dùng phương pháp phi lý tính để nghiên cứu ý nghĩa 
của con người và các vấn đề khác. Chủ nghĩa hiện sinh 
phản đối chủ nghĩa thực chứng, nhưng dùng chủ nghĩa 
phi lý tính để phần đối chủ nghĩa lý tính. 

Chủ nghĩa thực chứng là chủ nghĩa lý tính mang 
khuyết tật đẩy mình, chẳng lành lặn gì cả; còn chủ 
nghĩa hiện sinh thì hoàn toàn hoang đường. Bởi vì khi 
nó giải thích chủ nghĩa phi lý tính, nó lại tìm cách dùng 
phương pháp tư duy và suy lý của chủ nghĩa lý tính để 


236 


giải thích; nghĩa là dùng lý tính để điễn tả phi lý tính. 
Xét đến cùng, chủ nghĩa phi lý tính là chủ nghĩa lý tính 
có tầm mắt hạn hẹp, tổi tệ hơn rất nhiều so với bất cứ 
chủ nghĩa lý tính nào trước đây. Husserl lên án chủ 
nghĩa phi lý tính là chủ nghĩa lý tính của "lý tính lười 
biếng"; bởi vì cái chủ nghĩa lý tính đó đã lảng tránh rất 
nhiều vấn đề quan trọng mà chủ nghĩa lý tính bình 
thường phải giải đáp. 

Cố nhiên, có một khoảng cách giữa Lư tưởng của bản 
thân Heidegger và trào lưu tư tưởng hiện sinh đang lưu 
hành. Heidegger phản đối một cách rất rõ ràng việc coi 
ông ta là nhà triết học hiện sinh. Nhưng việc phê phán 
lúc đó của Husserl đối với chủ nghĩa phi lý tính và chủ 
nghĩa hiện sinh, chủ yếu là nhằm vào Heidegger. 

Triết học hiện sinh của Heidegger là xuất phát từ 
trạng thái sinh tồn (hiện sinh) của con người như sự sợ 
hãi, lo lắng, chết chóc, để giải thích ý nghĩa của sự sinh 
tồn (hiện sinh) của con người; từ đó, đi đến tìm kiếm ý 
nghĩa của bản thân sự sinh tên (hiện sinh). Husserl cho 
rằng, vấn để tình cảm của con người tuy có thể được coi 
là đối tượng nghiên cứu của triết học, nhưng đó không 
phải là nhiệm vụ căn bản của triết học. Nhiệm vụ căn 
bản của triết học là nhận thức theo quan điểm lý tính 
đối với toàn bộ thế giới, trong đó có con người và giới tự 


287 


nhiên. Nhiệm vụ ấy chưa hề có bất cứ sự thay đổi nào 
kể từ thời cổ Hy Lạp đến nay. Vậy mà nay chủ nghĩa 
thực chứng đã vứt bỏ mất một nửa nhiệm vụ đó, còn 
chủ nghĩa hiện sinh thì vứt bỏ toàn bộ. 

Heidegger cho rằng triết học khác với khoa học. Triết 
học nghiên cứu bản thân sự tồn tại (hiện sinh); còn khoa 
học thì chỉ chú ý vật tồn tại. Nhưng theo Heidegger, triết 
học truyền thống và khoa học hiện đại không những 
không vạch rõ sự tôn tại đó - cội nguồn của hết thầy - mà 
còn che giấu vai trò của tổn tại. Husserl đã phê bình luận 
điệu phản khoa học đó của Heidegger. Ông cho rằng cần 
phải tôn trọng khoa học và các thành quả to lớn của nó. 
Đồng thời. phải xây dựng một hệ thống triết học như là 
một khoa học nghiêm chỉnh. tương xứng với khoa học 
chính xác hiện đại. 

Heidegger cho rằng siêu hình học truyền thống và 
khoa học chỉ làm được một việc là che giấu bản thần sự 
tổn tại. vậy thì muốn hiểu sự tổn tại, phải dùng 
phương pháp "giải cấu" để giải quyết vấn để. Husserl 
rất phản đối phương pháp giải cấu đó, vì giải cấu gạt bỏ 
tư duy lý tính. Ông cố gắng tìm một phương pháp hoàn 
thiện để xây dựng một hệ thống tri thức mang tính 
chất lý tính và thống nhất. Phương pháp trực quan bản 
chất và hoàn nguyên tiên nghiệm của ông đều là 


238 


phương pháp lý tính nhằm nhận thức cội nguồn của thế 
giới và kết cấu của nó. Theo ông, lý tính nhất định có 
thể nhận thức được tổn tại, bởi vì lý tính và tổn tại là 
đồng nhất, chính lý tính mang lại ý nghĩa cho tổn tại. 


Husserl và Heidegger cũng có quan niệm khác nhau 
về tồn tại. Heidegger giải thích tổn tại rất thần bí, cho 
rằng đó chỉ có thể là bản thân tổn tại, chứ không phải 
cái gì khác. Còn Husserl thì cho rằng tổn tại là rất giản 
đơn, nó là mục tiêu cuối cùng mà mọi khoa học phổ biến 
từ hàng nghìn năm nay luôn luôn phấn đấu và theo 
đuổi. Tên tại là thống nhất với triết học, khoa học, lý 
Lính, tính người; không có tổn tại tách rời những cái đó. 

Sự phân tích của Husserl đối với thế giới cuộc sống 
và sự phân tích của Heidegger đối với trạng thái sinh 
tổn (tổn tại), là khác nhau về bản chất. Xét bể ngoài, 
thì hai việc đó có rất nhiều điểm giống nhau: cả hai đều 
phân tích cuộc sống con người, phân tích hoạt động chủ 
thể của con người và sự sinh tổn của con người. Nhưng 
sự phân tích của Heidegger về sự sinh tổn của con 
người về bản chất là phi lý tính, trong đó không có chỗ 
đứng của khoa học. Husserl thì cho rằng thế giới cuộc 
sống và khoa học có quan hệ chặt chẽ với nhau; thế giới 
cuộc sống là ngọn nguồn của khoa học và của thế giới 


quan của khoa học. 


239 


Cuối cùng, Husserl vạch rõ rằng tư tưởng của 
Heidegger chỉ là một thứ nhân loại học kinh nghiệm, là 
sự phản bội đối với hiện tượng học tiên nghiệm; nó chỉ 
làm gia tăng cuộc khủng hoảng của khoa học và tính 
người của châu Âu, chứ không thể giải cứu được cuộc 
khủng hoàng đó. 


II. Ý NGHĨA VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA HIỆN TƯỢNG HỌC 


Đồng thời với lúc Husser] qua đời, thì học trồ của ông 
là Mawen Faber xuất bản ở Mỹ tờ tạp chí Nghiên cứu 
triết học uà hiện tượng học, chuyên nghiền cứu về hiện 
tượng học. Đến nay, tờ tạp chí vẫn đang xuất bản, Tạp 
chí này có ảnh hưởng rất lón, trở thành tạp chí triết học 
hàng đầu của thế giới. Do ảnh hưởng của ấn phẩm này, 
cho đến nay, giới triết học vẫn coi việc nghiên cứu hiện 
tượng học là công việc rất cao thượng và đầy gian nan; 
hiện tượng học được tôn vinh là một trong những học 
thuyết sâu sắc nhất và khô khan nhất. 

Tư tưởng và học thuyết của HusserÌ ngày càng được 
nhiều người nghiên cứu, thảo luận. Các nước châu Âu 
khỏi phải nói, nước Mỹ cũng đi hàng đầu trong việc 
này, Các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng 
dang nghiên cứu Husserl trên quy mô rất rộng và sâu 
sắc. Điều may mắn là một số lượng lớn bản thảo của 
Husserl, trải qua bao gian truân, đã được lưu giữ tại 
trường đại học Louvain ở Bỉ, cung cấp cho chúng ta 


249 


những tài liệu nguyên thuỷ rất quý giá. Hàng năm, 
nhiều học giả các nước đã đến Nhà sách Husserl để 
nghiên cứu học tập. Việc xuất bản Toàn tập Husscri 
cũng tiến hành với tiến độ bình quân mỗi năm một tập, 
đến nay đã xuất bản được gần 30 tập. Việc hiệu dính 
rất cẩn thận, việc đối chiếu văn bản rất cẩn trọng. Cách 
làm đó là chưa từng có. Nó cũng phân ánh tác phong 
làm việc thận trọng của Husserl. 

Trong thời gian trước và sau khi Husserl mất, một số 
nhà triết học quan trọng của Pháp đang nghiên cứu 
hiện tượng học. Họ là Jean Paul Sartre, Pmmanuel 
1 evinas, Merleau Ponty và Paul Ricœur. Những người 
này về sau đều trở thành các nhà triết học nổi tiếng thế 
giới. Họ đã đạt được những thành tựu cao nhất hoặc là 
về chủ nghĩa hiện sinh, hoặc là về triết học hiện tượng 
học. hoặc giải thích học. Có quan niệm cho rằng 
Husserl tuy có ảnh hưởng rất lớn trên nước Đức của 
mình. nhưng học thuyết của ông chỉ được kế thừa dưới 
hình thức "hàn lâm viện". Ở nước Đức, ngoài hiện 
tượng học còn có các trào lưu tư tưởng khác, họ cũng có 
truyền thống kế thừa của mình. Mỗi trào lưu lại số 
quan niệm rất sâu sắc về ranh giới giữa các trào lưu. Vì 
vậy, hiện tượng học không thể trở thành trào lưu phổ 
biến ở Đức, không thể phát huy được cái tỉnh tuý của 
mình. Những chuyện tai nghe mắt thấy trong "hàn lâm 
viện" chỉ là những chuyện riêng của hiện tượng học mà 
thôi. Trong khi đó, hiện tượng học ở Pháp lại có ảnh 


241 


hưởng phổ biến và rộng lớn. Nhiều trào lưu tư tưởng và 
trường phái triết học ở Pháp đều chịu ảnh hưởng sâu 
sắc của tư tưởng Husserl. Nói xa như chủ nghĩa hiện 
sinh của jean Paul Sartre; ông này đã vận dụng một 
cách cụ thể và sáng tạo phương pháp hiện tượng học; 
nhiều quan điểm tư tưởng của J.P.Sartre cũng đều bắt 
nguồn từ hiện tượng học. Hoặc nói về các nhà tư tưởng 
mà chủ nghĩa kết cấu, tuy họ phản đối sự lan tràn của 
chủ nghĩa hiện sinh. nhưng không phản đối tư tưởng 
của Husserl; nhiều phương pháp tư tưởng của họ cũng 
bắt nguồn từ hiện tượng học. Nói gần hơn như giải 
thích học: đại biểu quan trọng của trào lưu này là Paul 
Ricœur từng đi sâu nghiên cứu tư tưởng Husserl với 
tỉnh thần rất coi trọng và ông đã thu hoạch được rất 
nhiều trong đó. Ngay cả trào lưu tư tưởng mới nhất là 
chủ nghĩa giải cấu mà nhân vật tiêu biểu của trào lưu 
này là Jacques J)errida, ông này cũng lập nghiệp bằng 
việc nghiên cứu Husserl. Tác phẩm tiêu biếu của JJ. 
Derrida là 7anh âm uà hiện tượng, là sự đi sâu phát 
triển lý luận ký hiệu của Husserl. Chúng ta có thể nói 
rằng, các nhà tư tưởng Pháp đã nhận được những cái 
tỉnh tuý của học thuyết Husserl. 

Đương nhiên, trên đất Đức, hiện tượng học cũng hun 
đúc nên một đội ngũ khá lớn các nhà triết học nổi tiếng. 
Như Max Seherer, Nieolai Hartmann, Heidegger, Hans 
George Gadamer, Roman Ingaden, Eugen Fink. Họ là 
những nhân vật tiêu biểu trên các lĩnh vực: nhân loại 


242 


học triết học, siêu hình học thực tại luận, triết học hiện 
sinh, giải thích học và triết học hiện tượng học. Hầu như 
tất cả các vị này đều là học trò và trợ thủ gần gũi nhất 
của Husserl. Chúng ta có thể nói, cho dù Husserl là nhà 
tư tưởng không thành công đi nữa, thì ông vẫn là thầy 
giáo hết sức thành công. Đương nhiên, sở đì ông có thể 
làm gương cho người khác, là do tư tưởng sâu sắc của 
ông. Các nhà triết học vừa kể trên, hình thành một thế 
hệ kế thừa hàn lâm viện rất nghiêm chỉnh, họ truyền lại 
từ thê hệ này đến thế hệ khác học thuyết tư tưởng của 
Husserl. Mặc đù tư tưởng của họ và của Husser] ít nhiều 
có bất đồng và vênh nhau, nhưng họ vẫn tình nguyện 
ghi tên mình vào trường phái hiện tượng học. Vì vậy. 
trong giới triết học, ngoài từ "hiện tượng học" được dùng 
để chí Lư tưởng HusserlÌ, còn có em từ "trào lưu tư tưởng 
hiện tượng học" để chỉ trào lưu triết học chịu ảnh hưởng 
của tư tưởng Husserl như chú nghĩa hiện sinh. chủ 
nghĩa kết cấu, giải thích học, chủ nghĩa giải cấu. Những 
trào lưu này tạo thành bộ phận chủ yếu của trào lưu tư 
tưởng nhân văn thế kỷ XX. 


Triết học hiện tượng học - một môn khoa học nghiêm 
chỉnh, đã có ảnh hưởng và có tác dụng thúc đẩy rất to 
lớn đối với trào lưu tư tưởng của chủ nghĩa nhân văn 
đương đại; đó không thể không nói là một kết quả mang 
đầy kịch tính. Bởi vì, lúc đang sống, Husserl đã kịch 
liệt lên án các khuynh hướng phân khoa học như chủ 


243 


nghĩa hiện sinh... Về sau, những trào lưu phản khoa 
học của chủ nghĩa nhân văn còn có nhiều lệch lạc hơn 
cả của Heidegger. Một kết quả kịch tính tương ứng 
khác là hiện tượng học có ảnh hưởng rất lớn đối với chủ 
nghĩa thực chứng, một trào lưu cũng bị hiện tượng học 
phê phán kịch liệt. Chủ nghĩa thực chứng về sau tìm 
được thị trường ở Anh, Mỹ: phát triển rất mạnh tại các 
nước này, và trào lưu này đã từ thực chứng luận kinh 
nghiệm phát triển thành thực chứng luận lôgích, và có 
một số đối mới về nhiều mặt. Nhưng nó không chú 
trọng vấn để con người, vân rất nông cạn và xơ cứng về 
phương pháp luận như cũ. Trong đó, nổi bật nhất là 
nhà triết học Mỹ Chair đã nghiên cứu và phát huy lý 
luận tính ý hướng của Husserl. Chair đã liên hệ vấn đề 
tính ý hướng với vấn để ngôn ngữ, một vấn đề căn bản 
trong triết học Anh Mỹ; từ đó, sáng lập ra lý luận hành 
vi ngôn ngữ. Lý luận này tạo ra phương pháp tư tưởng 
mới cho triết học phân tích truyền thống. Nhưng do 
ảnh hưởng thâm căn cố đế của chủ nghĩa thực chứng 
cho nên Chair vẫn giải thích khái niệm ý nghĩa của 
Husserl là đối tượng, nên lại rơi vào con đường truyền 
thống cũ rích. Ngoài ra, với tính cách là một. trào lưu 
tiêu biểu cho tư tưởng đại lục châu Âu, hiện tượng học 
cũng dần dần đi vào các trường đại học Anh Mỹ, rất 
nhiều người ở đó nghiên cứu tư tưởng của Husserl. Số 
sách và luận văn tiếng Anh nghiên cứu Husser] cũng 
mỗi năm một tăng. 


244 


Ngoài ra, một điều đáng chú ý nữa là, tư tưởng 
Husser] cũng có ảnh hưởng ngày càng sâu ở châu Á 
như Nhật Bản, Hàn Quốc. Kể từ khi Minh Trị duy tân 
đến nay, Nhật Bản hết sức chú ý nghiên cứu văn hoá 
phương Tây, cử rất nhiều lưu học sinh sang Âu Mỹ học 
tập. Trong số học trò của Husserl có nhiều học sinh 
Nhật Bản. Họ hết sức chăm chú đi sâu nghiên cứu và 
truyền bá hiện tượng học, và thử nghiệm kết hợp tư 
tưởng hiện tượng học với tư tưởng phươngĐông, từ đó, 
nghiễm nhiên có cái gọi là bộ mặt "hiện tượng học Nhật 
Bản". Phương hướng nghiên cứu hiện tượng học ở Hàn 
Quốc, đại thể cũng tương tự, 

Do nhiều nguyên nhân, ở Trung Quốc, việc nghiên 
cứu trào lưu tư tưởng hiện đại phương Tây, nhất là 
nghiên cứu hiện tượng học, bắt đầu muộn hơn. Mãi đến 
hơn mười năm trước đây mới có mấy bài báo thảo luận 
về tư tưởng Husserl. Những năm gần dây, đã có một số 
sách dịch và sách chuyên khảo nhỏ về vấn để này. Đó là 
những tiến bộ đáng mừng. Chúng tôi tin rằng, đi đôi 
với sự phát triển của công tác nghiên cứu, hiện tượng 
học sẽ có ảnh hưởng nhất định và sẽ phát huy tác dụng 
của nó đối với giới tư tưởng Trung Quốc. 


245 


MỤC LỤC 


CON ĐƯỜNG ĐI TỚI TRIẾT HỌC 
I_ Thời trẻ và đi học 
li. Chuyển sang triết học 


III. Quan điểm của chủ nghĩa tâm lý 


PHẦN LẠI CHỦ NGHĨA TÂM LÝ 
I. Husserl trong thời kỷ theo chủ nghĩa tâm lý 
II. Lập trường của chú nghĩa tự nhiên 
LH. Phê phán chủ nghĩa tâm lý 


IV. Lập trường của hiện tượng học 


TRỞ VỀ VỚI BẢN THÂN SỰ VIỆC 
I._ Phong trào hiện tượng học 
II. Phương pháp hoàn nguyên của hiện tượng học 
IH. Phương pháp trực quan của hiện tượng học 


Ý THỨC CỦA TÍNH Ý HƯỚNG 
IL Năm tháng vàng son tại Fribourg 
II. Tính ý hướng và tính chủ thể 
IIL Kết cấu của tính ý hướng 


246 


¬ ¬1 ÔI 


CÁ NHÂN VÀ THẾ GIỚI 162 


I... Những năm cuối đời và sau khi mất 1683 
HH. Vấn đề cấu trúc 171 
IH. Cá nhân và thân thể 183 


IV. Người khác và "tính chung giữa các cá thể" 197 
V. Thế giới cuộc sống 908 


TRIẾT HỌC - MỘT KHOA HỌC NGHIÊM TÚC 219 

l.. Sự kế thừa truyền thống của chủ nghĩa lý tính 222 

[I. Phê phán chủ nghĩa thực chứng và chủ nghĩa 931 
hiện sinh (chủ nghĩa tồn tại). 


HI. Ý nghĩa và ảnh hưởng của hiện tượng học 240 


347 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
LÊ DẦN 

Biên tập: 

NGUYÊN QUỲNH UYỂN - LỆ HÒA 
Vẽ bìa: 

VĂN SÁNG 

Trình bày: 

HỒNG VÂN - PHƯỢNG NHI 

Sửa bản ïn: 

NGUYÊN HỒNG VÂN 


Tổng đại lý phát hành: 
Nhà sách Đông Tây: 62 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
ĐT: (04)7733041 


Diêu Trị Hoa 

EDMUND HUSSERL 

Trịnh Cư địch 

Dương Vũ hiệu đính 

Nhà xuất bản Thuận Hoá, 33 Chu Văn An, Huế 

Trung tâm VHNN Đông Tây, 3/91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Qua cuốn Edmund Husserl của tác giả Diêu Trị Hoa, bạn đọc 
sẽ biết thêm nhiêu uê cuộc đời, tư tưởng triết học, đặc biệt là 
Học thuyết hiện tương học của Husserl 


1T - 1T7 Ề 
—— 11/1553-04 
Th-04 
In 700 cuốn, khổ 13 x19 em, 
tại Công ty cổ phần in thiết bị giáo dục khuyến học 
Giấy phép xuất bản số: 11/1553/XB-QLXB cấp ngày 24/10/2004 
In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2005 


Mã số 


EDMUND 


LIUSSElL 


lr 


.IIIIIIII 


Giá : 25.000đ 


